Thiền Sư 

Sayadaw u Sĩỉãnanda 


MưM Hai Nhân Duyên 

(Patỉcca Samuppãda) 


Soạn Dịch 

Thiện-Anh Phạm-Phú-Luyện 
2008 


Trình bày bìa sách: Nguyễn Việt An và Bùi Hoài Thanh 


4 


Thành kính tưởng niệm 
cố Hòa Thượng Thiền Sư u Sĩlãnanda 


7 


Kính tặng vói lòng biết ơn sâu xa gia 
đình bác Phạm Anh đã cho ngưòi dịch 
cơ hội đạt đến bến bờ tự do để từ đó 
gặp được chân sư và chánh pháp. 


9 


Mục Lục 


Lời giới thiệu của Ban Tu Thu 

Nhu Lai Thiền Viện.13 

Lời nguời soạn dịch.15 

Tiểu sử Cố Hòa Thuợng u Sĩlãnandabhivamsa. 17 

Muời Hai Nhân Duyên.25 

Do Vô Minh làm điều kiện, Hành sanh khởi.56 

Do Hành làm điều kiện, Thức sanh khởi.69 

Do Thức làm điều kiện, Danh sắc sanh khởi.99 

Do Danh sắc làm điều kiện, 

Lục Nhập sanh khởi.109 

Do Lục Nhập làm điều kiện, Xúc sanh khởi.125 

Do Xúc làm điều kiện, Thọ sanh khởi.139 

Do Thọ làm điều kiện, Ái sanh khởi.152 

Do Ái làm điều kiện, Thủ sanh khởi.163 

Do Thủ làm điều kiện, Hữu sanh khởi.177 

Do Hữu làm điều kiện, Sinh sanh khởi.190 

Do Sinh làm điều kiện, Lão, Tử sanh khởi.194 

Kết Luận.208 


11 


















Lòi Giói Thiệu 
của Như Lai Thiền Viện 

Năm 1992, Như Lai Thiền Viện mới thành lập, một 
số thiền sinh có thỉnh cầu Ngài Hòa Thượng Thiền 
Sư u Sĩlãnanda giảng dạy về Mười Hai Nhân Duyên 
(Thập Nhị Nhân Duyên) hay Pháp Duyên Sinh. Ngài 
hoan hỷ nhận lời với điều kiện là các thiền sinh phải 
học xong lóp Kalyãna - Người phật tử thông học Giáo 
Pháp. Nậày dạy răng ngay cả đôi với tôn giả Ananda 
khi nói về Pháp Duyên Sinh cũng được Đức Phật nhắc 
nhở rằng đó là một pháp “thậm thâm, rất khó hiếu và 
khó lãnh hội”. 

Do đó, dựa ữên tiêu chuẩn mà vị luận sư nổi tiếng 
Phật Minh (Buddhaẹhosa) đề ra, Ngài Hòa Thượng 
muốn các phật tử, để có thể hiểu và học đúng bất cứ 
một bản Kinh quan trọng nào, phải nắm vững một 
số đề tài Phật Pháp căn bản gồm ngũ uẩn, lục căn và 
lục trân, 12 nhân duyên, 18 tám xứ, Tứ Diệu đê, 37 
phẩm trợ Bồ đề, 24 điều kiện tưong quan (Duyên Hệ 
Duyên).. .Năm 1993, sau khi các thiên sinh hoàn mãn 
lóp Kalyãna, Ngài mới bắt đầu dạy Mười Hai Nhân 
Duyên qua nhiều kỳ giảng. 

Trong tập sách này, ngoài phần trọng tâm là Pháp 
Duyên Sinh, Ngài còn lồng vào nhiều đề tài căn bản 
khác và lý giải một cách thật rành mạch, khúc chiết 
và hệ thống. Hon tất cả, tập Mười Hai Nhân Duyên 
là một kết hợp thật chặt chẽ và nhuần nhuyễn giữa Lỷ 
Duyên Sinh và pháp hành thiền Tứ Niệm Xứ bằng rất 


13 


nhiều thí dụ cụ thể trong thiền tập cũng như trong đời 
thường. 

Cũng qua chủ đề sâu rộng này, phật tử có dịp làm 
quen với lôi giảng trạch đặc trưng của truyên thông 
Nguyên Thủy, nhất là của Hòa Thượng Thiền Sư u 
Sĩlãnanda, phần lớn dựa trên các Kinh văn, Chú Giải, 
các luận thư nối tiếng và luôn khan khít với các thuật 
ngữ trong kinh điến Pali... 

Vì giảng trực tiếp trước thiền sinh nên lối văn và 
cách trình bày bài bản mang trọn khuôn khố và sắc thái 
giáo trình pháp thoại, nhiêu câu, ý lặp lại... 

Theo đúng tinh thần trên khi soạn dịch, đạo hữu 
Thiện-Anh Phạm-Phú-Luyện, bằng lời dịch rất bình dị, 
rõ ràng, trong sáng, đã luôn cố gắng tôn trọng nguyên 
văn từng ý, từng câu một đê có thê giữ được tính chính 
xác, thuần nhất và sâu sắc của nội dung bài giảng. 

Toàn thể thiền sinh và phật tử khắp noi thành 
kính cảm niệm ân đức của Hòa Thượng Thiền Sư u 
Sĩlãnanda đã đem hêt tâm lực giảng dạy giáo pháp 
Duyên Sinh vi diệu này. Thiền viện cũng xin chân 
thành cảm tạ sự hỗ trợ nhiệt tình và thường xuyên của 
tât cả các bạn đạo xa gân cho các chưong trình ân tông 
của Như Lai Thiền Viện suốt bao năm qua. cầu mong 
pháp thí cao thượng này sẽ trợ duyên cho các bạn trên 
đường tu tập giải thoát. 

Thiền viện xin hân hạnh giới thiệu sách “Mười Hai 
Nhân Duyên” đến tất cả bạn đạo khắp noi. 

Trong tâm từ, 

Ban Tu Thư Như Lai Thiền viện 


14 


Lòi Ngưòi Soạn Dịch 

Khi cố Hòa Thượng Thiền Sư u Sĩlãnanda giảng 
xong loạt bài về Paticca Samuppãda tại Như Lai 
Thiền Viện, cảm kích trước sự dạy dỗ tận tình của 
Hòa Thượng, tôi có phát nguyện trước mặt Ngài là 
sẽ soạn dịch sang tiếng Việt với tựa đề Mười Hai 
Nhân Duyên để cùng Như Lai Thiền viện hỗ trợ 
Ngài phổ biến giáo pháp duyên sinh vi diệu đến phật 
tử Việt Nam. Mặc dù đã có nhiều sách tiếng Việt 
viết về đề tài này nhưng các bài pháp thoại của Hòa 
Thượng thật đặc biệt vì mới lạ, sâu sắc và rõ ràng 
nên hy vọng sách Mười Hai Nhân Duyên sẽ là một 
đóng góp cần thiết giúp phật tử Việt Nam tìm hiểu 
thêm về giáo lý Nguyên Thủy của Đức Phật. 

Sách Mười Hai Nhân Duyên được soạn dịch độc 
lập với sách Dependent Origination bằng tiếng Anh 
do đạo hữu u Hla Myint biên soạn và sẽ được Như 
Lai Thiền Viện ấn tống trong tương lai. Do đó, hai 
sách tuy có một nội dung giống nhau vì đều dựa 
trên cùng những bài pháp thoại bằng tiếng Anh của 
Hòa Thượng Thiền Sư u Sĩlãnanda nhưng lại không 
tương đương với nhau theo ý nghĩa sách tiếng Việt 
không phải là bản dịch từ sách tiếng Anh. 

Khi soạn dịch sách Mười Hai Nhân Duyên, trong 
thâm tâm, tôi chỉ muốn phổ biến giáo pháp của Đức 


15 


Phật do Hòa Thượng Thiền Sư u Sĩlãnanda giảng 
đến phật tử Việt Nam để đền đáp phần nào ân tình 
dạy dỗ hết lòng của Ngài về cả pháp học lẫn pháp 
hành trong bao nhiêu năm tại Như Lai Thiền Viện 
cũng như ở những nơi khác. Rồi khi hoàn thảnh 
dịch phẩm này, trong tôi dâng lên cảm xúc vui buồn 
lẫn lộn. Hoan hỉ vì đã thực hiện được điều mình 
phát nguyện nhưng ngậm ngùi vì đã không hoàn tất 
kịp đế phố biến khắp nơi trong lúc Ngài còn hiện 
tiền. 

Tôi xin chân thành cám ơn quý đạo hữu Từ Sơn, 
Nguyên Khiêm đã đọc và cho những hồi ý quý báu 
để hoàn chỉnh dịch phẩm này cũng như các đạo hữu 
Nguyễn Việt An và Bùi Hoài Thanh đã trình bày bìa 
sách. 

Mong rằng những ai muốn thâm cứu về Phật 
Pháp nói chung và Mười Hai Nhân Duyên nói riêng 
sẽ được lợi lạc qua tập sách này. 


Trong tâm từ, 

Thiện-Anh Phạm-Phú-Luyện 


16 


Tiểu Sử 

Hòa Thượng Thiền Sư ư Sĩlãnanda 


Hòa Thượng Thiền Sư u 
Sĩlãnanda (1927-2005) sinh 
ngày 16 tháng 12 năm 1927 tại 
Mandalay, Miến Điện trong một 
gia đình thuần đạo. Cha của 
ngài là ông Saya Saing, vừa là 
một thiền sinh thuần thảnh vừa 
là một kiến trúc sư nối tiếng về 
các công trình kiến trúc cơ sở 
tôn giáo trên toàn cõi Miến Điện. 

Ông được chính phủ Miến Điện ban tặng danh hiệu 
“Wunna Kyaw Htin” cho những thành đạt vượt bực 
về kiến trúc Miến Điện và các hoạt động tôn giáo. 
Mẹ của Ngài là bà Daw Mone. Hai người anh trai 
của Ngài đều là các kiến trúc sư danh tiếng ở Miến 
Điện. Chị Daw Thandasari của Ngài là ni trưởng tu 
viện Shwe-se-di Sar-thin-daik của Sanapala Choung 
tại Sagaing Hills. 

Lúc còn niên thiếu Ngài theo học tại trường nam 
trung học Kelly High School của phái bộ truyền 
giáo Hoa Kỳ American Baptist Mission ở Mandalay. 
Vào ngày 14 tháng 4 năm 1943 trong khi quân đội 
Nhật đang chiếm đóng Miến Điện trong Thế Chiến 
Thứ Hai, Ngài thọ giới sa di với pháp hiệu là “Shin 



17 



Sĩlãnanda” tại tu viện Mahavijjodaya Chaung 
ở Sagaing Hills dưới sự dạy dỗ của Sayadaw u 
Pannavanta lúc ngài chưa đầy 16 tuổi. Vào ngày 2 
tháng 7 năm 1947, được cha mẹ chấp thuận, Ngài thọ 
tỳ kheo giới và học tam tạng kinh điến Tipitaka dưới 
sự hướng dẫn của thầy mình cùng nhiều hòa thượng 
nổi tiếng khác tại Sagaing Hills và Mandalay. 

Ngài tham dự và trúng tuyển các kỳ thi do 
chính quyền Miến Điện tố chức, đỗ kỳ thi bậc thứ 
nhất Phatamange vào năm 1946, đỗ đầu trên toàn 
quốc Miến Điện kỳ thi bậc thứ hai Phatamalat 
vào năm 1947, và đỗ hạng hai trong kỳ thi bậc ba 
Phatamagyi vào năm 1948. Ngài lấy bằng Pháp 
Sư Dhammacariya (Master of Dhamma) vào 
năm 1950 và được tặng danh hiệu Sasanadhaja 
Siripavara Dhammacariya. Vào năm 1954, Ngài đỗ 
thêm kỳ thi do hội Pariyattisasanahita Association 
ở Mandalay tố chức nối tiếng là khó nhất ở Miến 
Điện và có danh hiệu abhivamsa cộng vào tên 
của ngài. Như vậy tên đầy đủ với danh hiệu của 
ngài sẽ là u Sĩlanandabhivamsa, Sasanadhaja 
Siripavara Dhammacariya và Pariyattisasanahita 
Dhammacariya. 

Ngài sang Tích Lan vào năm 1954 và tại đó đỗ 
kỳ thi cao cấp General Certihcate of Education 
Examination chuyên biệt về Phạn ngữ Pali và 
Sanskrit do viện đại học University of London tố 
chức. Trong khi đang ở Tích Lan, Ngài tạm về lại 


18 


Miến Điện một thời gian ngắn và trong thời gian 
này Ngài thực tập Thiền Minh Sát theo truyền thống 
của Hòa Thượng Thiền Sư Mahãsi Sayadaw. 

Ngài là giảng sư tại đại học Atithuddhayon Pali 
University ở Sagaing Hills và dạy Phật Pháp, Phạn 
ngữ Pali, Sanskrit, và Prakit tại tu viện Abhayarama 
Shwegu Taik Monastery. Ngài còn giữ vai trò khảo 
hạch cả hai bậc đại học và cao học cho bộ Đông 
Phương Học Department of Oriental Studies của 
đại học Arts and Science University ở Mandalay. 

Ngài là trưởng ban biên soạn tự điến Pali-Miến 
về Tam Tạng Kinh Điển Tipitaka và là một trong 
những biên tập viên xuất sắc về kinh điển Pali cùng 
Chú Giải tại kỳ Kiết Tập Kinh Điển Lần Thứ Sáu 
(Sixth Buddhist Council) diễn ra tại hang Hòa Bình 
Kaba Aye Hlaing Gu Cave ở Ngưỡng Quang, Miến 
Điện từ năm 1954 đến năm 1956. Trong thời gian 
này, Ngài được dịp may hiếm có làm việc cho cả hai 
hòa thượng danh tiếng Mahãsi Sayadaw và Mingun 
Tipitaka Sayadaw. 

Năm 1960 sau khi bổn sư của Ngài tại tu viện 
Mahavijjodaya Chaung Monastery viên tịch, Ngài 
trở thảnh sư trưởng trụ trì tu viện này. Vào năm 
1968, Ngài di chuyển đến tu viện Abhyarama 
Shwegu Taik Monastery ở Mandalay và năm 1969 
được phong là sư phó của tu viện, về sau và cho 
đến khi mất, Ngài là sư trưởng của tu viện này dù có 
mặt ở đó hay không. 


19 


Vào năm 1993, Ngài trở thành thảnh viên của hội 
đồng thiền sư cố vấn Advisory Board of Meditation 
Teachers của thiền viện Mahãsi Sasana Yeiktha ở 
Ngưỡng Quang, Miến Điện. 

Ngài được mời giữ chức vụ viện trưởng viện đại 
học International Therevada Buddhist Missionary 
University of Yangon ở Ngưỡng Quang, Miến Điện 
khai trương vào năm 1999 cho đến khi Ngài viên 
tịch. 

Ngài đã viếng thăm nhiều quốc gia Á Châu và Âu 
Châu. Năm 1959, Ngài là thành viên của một phái 
đoàn viếng thăm Hoa Kỳ theo lời mời của chính 
phủ quốc gia. Vào tháng 4 năm 1979, Ngài được sư 
phụ là Cố Đại Lão Hòa Thượng Thiền Sư Mahãsi 
Sayadaw, một thiền sư lỗi lạc bậc nhất tại Miến 
Điện, lựa chọn đi hoang pháp tại Hoa Kỳ đặc biệt là 
hướng dẫn thiền tập. Vào cuối chuyến viếng thăm, 
theo lời yêu cầu của cộng đồng Miến Điện tại vùng 
Vịnh Bay Area, Caliíomia, Đại Lão Hòa Thượng để 
Ngài cùng Sayadaw u Kelasa ở lại hoang pháp tại 
Hoa Kỳ và ngoại quốc. 

Với sứ mạng này, Ngài không ngừng các hoạt 
động hoang pháp bao gồm hướng dẫn thiền tập và 
giảng dạy Vi Diệu Pháp, môn phân tâm học cao siêu 
của Phật Giáo, tại Hoa Kỳ, Nhật Bản, Đại Hàn, Ầu 
Châu, Mễ Tây Cơ và Tích Lan. Với kinh nghiệm 
thực chứng và kiến thức bao la về Phật Pháp, Ngài 
giảng dạy giáo lý, hướng dẫn thiền tập một cách súc 


20 


tích và rành mạch trong tinh thần từ bi và độ lượng 
của một bậc thầy đáng kính. Một trong những bài 
kinh được Ngài giảng đầy đủ chi tiết là bài Kinh 
Đại Niệm Xứ. Những lời dạy của Đức Phật trong 
bài Kinh này được Ngài dựa trên Chú Giải, Phụ Chú 
Giải và kinh nghiệm thực chứng của mình giải thích 
một cách rõ ràng và đầy đủ để thiền sinh thấu hiểu 
mà thực hành. Đây là một công trình giảng dạy và 
hướng dẫn thật tận tụy. 

Ngài là cố vấn tinh thần cho hội Phật Giáo Nguyên 
Thủy Theravada Buddhist Society ofAmerica (TB SA) 
mà Ngài giúp thành lập và đồng thời là hòa thượng 
trụ trì tu viện Dhammananda Vihara Monastery ở 
Half Moon Bay, Caliíomia. Ngài cũng còn là cố 
vấn tinh thần cho các tmng tâm phật giáo như thiền 
viện Dhammachakka Meditation Center ở Berkeley, 
Caliíomia; the Boddhi Tree Dhamma Center ở Largo, 
Plorida; the Society for Advancement of Buddhism ở 
Ft. Myers, Plorida; và đặc biệt là Thiền Sư Trưởng 
Như Lai Thiền Viện tại thành phố San Jose thuộc tiếu 
bang Caliíomia, USA. 

Ngài là tác giả của nhiều sách viết bằng tiếng 
Miến và tiếng Anh trong đó có cuốn The Pour 
Poundations of Mindíulness (Tứ Niệm Xứ) được 
phát hành rộng rãi. Đây là một cuốn sách căn bản 
giảng dạy đầy đủ về Thiền Tứ Niệm Xứ. 

Ngài được các trường đại học University of 
Caliíomia, Berkeley và Staníord University mời 


21 


đến diễn thuyết và đại học Mandalay University 
mời dạy Pali cho chương trình cao học. 

Ghi nhận công trình hoang pháp của ngài, chính 
phủ Miến Điện đã tặng danh hiệu Đại Trí Tuệ Agga 
Maha Pandita vào tháng 3 năm 1993 và Đại Pháp 
Sư Agga Maha Saddhammajotika Dhaja vào tháng 
3 năm 1999. 

Tháng 8 năm 2005, Ngài viên tịch tại South San 
Trancisco, Caliíomia trong niềm thương tiếc vô bờ 
của toàn thể cộng đồng Phật Giáo Therevada khắp 
nơi nhất là của các phật tử, thiền sinh có phước 
duyên được cận sự và tu học với Ngài. 


22 


Namo Tassa Bhagavato Arahato 
Sammãsambuddhassa 



Thành Kính Đảnh Lễ Đức Thế Tôn 
Bậc A La Hán Cao Thượng 
Đấng Chánh Biến Tri 


23 






24 


Mười Hai Nhân Duyên 


Dẩn Nhập 

Mười Hai Nhân Duyên (Thập Nhị Nhân Duyên) 
hay Pháp Duyên Sinh là pháp vô cùng thâm sâu và 
quan trọng trong Phật Pháp. Trong giáo pháp này, 
Đức Phật dạy rằng tất các hiện tượng tâm-vật-lý 
noi chúng sinh hữu tình đều là pháp hữu vi hay do 
điều kiện tạo thành. Điều này có nghĩa là không có 
gì hiện hữu mà không tùy thuộc vào các điều kiện 
khác. Do đó, Pháp Duyên Sinh không chấp nhận 
có một đấng tạo hóa tối cao sáng tạo ra vũ trụ và 
vì vậy làm cho Phật Giáo khác biệt hắn với các tôn 
giáo khác. 

Trước hết Sư muốn quí vị làm quen với danh từ 
Pali Patỉcca Samuppãda. Danh từ này được dịch là 
“duyên sinh” hay “tùy thuộc sanh khởi” hay “điều 
kiện sanh khởi”... Bởi vì có quá nhiều cách dịch nên 
Sư nghĩ nên dùng thắng danh từ Pali là tốt hơn hết. 

Danh từ này có hai phần: Paticca và Samuppãda. 
Paticca có nghĩa là tùy thuộc và Samuppãda là những 
gì cùng sanh khởi với nhau. Nhưng khi được dùng 
chung lại, Paticca Samuppãda không có nghĩa là 


25 


những gì sanh khởi do điều kiện mà chính là những 
điều kiện. Danh từ này đuợc Đức Phật dùng để chỉ 
các hiện tuợng vật lý và tâm lý làm điều kiện cho 
các hiện tuợng vật lý và tâm lý khác sanh khởi. Một 
danh từ Pali khác nữa là Paticca Samupanna có ý 
nghĩa những gì sanh khởi tùy thuộc vào điều kiện. 

Nhu vậy, Patỉcca Samuppãda là nguyên nhân và 
Patỉcca Samupanna kết quả. Tuy nhiên, theo cách 
dùng phổ thông, Paticca Samuppãda là sanh khởi 
tùy thuộc vào điều kiện có nghĩa là tất cả mọi pháp 
hay hiện tuợng hữu vi đều cần có điều kiện mới sanh 
khởi đuợc. về ý nghĩa của danh từ này, có rất nhiều 
cách giải thích trong Chú Giải nhung Su sẽ không 
nói hết ra đây bởi vì sợ quí vị bị lẫn lộn. Do đó, quí 
vị chỉ cần biết Paticca Samuppãda đuợc Đức Phật 
dùng để chỉ những gì làm điều kiện cho những thứ 
khác sanh khởi. Đó là Muời Hai Nhân Duyên. 

Đức Phât không sáng tạo ra Muời Hai Nhân 
Duyên hay Pháp Duyên Sinh. Một lần Ngài dạy: “Dù 
Phật có ra đời hay không, định luật duyên sinh luôn 
luôn có mặt”. Nhu vậy, Đức Phật chỉ là nguời khám 
phá mà thôi. Cũng giống nhu định luật về trọng lực 
không phải do Isaac Newton sáng tạo. Nó luôn có 
mặt với thế giới nhung không ai biết cho đến khi 
đuợc Isaac Newton khám phá ra. Và theo chuyện kế 
lại, một hôm trái táo rơi trúng vào đầu Isaac Newton 
khiến ông nghĩ đến trọng lực. Do đó, đôi khi trọng 
lực còn đuợc gọi là định luật Newton có nghĩa là định 


26 


luật thiên nhiên được Newton khám phá chứ không 
phải do Newton sáng tạo. Tương tự như vậy, Pháp 
Duyên Sinh hay Mười Hai Nhân Duyên đã có mặt 
với tất cả chúng sanh từ vô lượng kiếp nhưng không 
ai hay biết cho đến khi có các vị Phật chứng nghiệm 
rồi thuyết giảng lại cho chúng sanh. 

Thật ra, khi còn là Bồ Tát, Đức Phật đã biết đến 
Pháp Duyên Sinh vì Ngài đã thực tập Thiền Minh 
Sát Niệm Xứ (Vỉpassana) về những thành tố hay chi 
của Mười Hai Nhân Duyên. Đó là vào đêm thảnh 
đạo, trước khi giác ngộ, Ngài đến cội cây Bồ Đe ngồi 
xuống và hạ quyết tâm rằng dầu máu cạn, thịt khô chỉ 
còn da bọc xương Ngài cũng không bao giờ rời khỏi 
chỗ ngồi cho đến khi thành đạt chánh quả. Và như 
thế Ngài hành thiền suốt đêm. 

Trước hết, Ngài thực hành phép quán niệm hơi 
thở (ãnãpãnassati) vào canh đầu của đêm và Ngài 
đắc bốn tầng thiền (jhãna) cõi sắc giới (rupãvacara). 
Sau đó, Ngài đắc bốn tầng thiền cõi vô sắc giới 
(arupãvacara). Ke tiếp, Ngài đắc Túc Mạng Minh 
(pubbenỉvãsãnussatỉnana) biết các tiền kiếp của 
mình với đầy đủ chi tiết. Nhờ thần thông này mà 
Đức Phật kể lại 547 tiền kiếp được ghi trong Túc 
Sanh Truyện (Jãtaka). 

Trong canh giữa Ngài đắc Thiên Nhãn Minh 
(dỉbbacakkhunana) thấy được chúng sanh chết từ 
kiếp này rồi tái sanh vào kiếp khác tốt hay xấu tùy 
theo nghiệp lực của chính mình. Giáo lý của Đức 


27 


Phật về định luật Nghiệp Báo (kamma) dựa vào thần 
thông này. Do đó, những gì Đức Phật dạy về luân 
hồi (samsãra) không phải do suy diễn hay suy nghĩ 
họp lý mà do trực giác về việc chúng sanh chết ở 
một kiếp và tái sanh vào một kiếp khác. 

Và vào canh cuối đêm ấy, Ngài lần luợt hành 
Thiền Minh Sát Niệm Xứ trên các nhân duyên của 
Muời Hai Nhân Duyên. Nhung mỗi khi hành thiền 
Minh Sát Niệm Xứ về mỗi nhân duyên, Ngài dùng 
pháp quán niệm hơi thở để đắc Tứ Thiền sắc Giới 
thuộc Thiền vắng Lặng (samatha) truớc rồi mới 
xuất ra khỏi tầng thiền này đế minh sát chú niệm 
xuôi nguợc trên nhân duyên đó. 

Khi đề cập Đức Bồ Tát (bodhỉsatta) thực hành 
Thiền Minh Sát Niệm Xứ trên các nhân duyên, Su 
muốn nói là Ngài hành thiền và thấy đuợc ba đặc tánh 
vô thuòng (anicca), khố (dukkha) và vô ngã (anatta) 
của các nhân duyên. Ngài lấy một chi làm đối tuợng 
chú niệm và kinh nghiệm ba đặc tánh phố quát này 
truớc khi sang đến chi kế tiếp. Và nhu vậy Ngài đã 
thực tập theo dõi hàng triệu lần lui tới trên 12 chi của 
Muời Hai Nhân Duyên và kinh nghiệm ba đặc tánh 
phổ quát vô thuòng, khổ và vô ngã của cả 12 chi này. 
Đây là giai đoạn Tuệ Suy Xét (sammasananana) 
trong Thiền Minh Sát Niệm Xứ đối với Muời Hai 
Nhân Duyên. Vì thế mà Ngài quá quen thuộc với 
Pháp Duyên Sinh ngay cả truớc khi giác ngộ thành 
Phật. 


28 


Có nhiều tầng tuệ khác nhau trong Thiền Minh 
Sát Niệm Xứ và Tuệ Suy Xét là tầng Tuệ Minh Sát 
thực sự đầu tiên. Sau Tuệ Suy Xét, Ngài lại ngung 
hành Thiền Minh Sát Niệm Xứ và lại nhập vào Tứ 
Thiền Sắc Giới rồi từ tầng thiền này Ngài xuất ra để 
tiếp tục giai đoạn minh sát niệm xứ kế tới là thấy 
đuợc sự sanh diệt của mỗi chi. Đây là Tuệ Sanh Diệt 
(ưdayabbayãnupassanãiĩana). Với sự thực tập nhu 
vậy Ngài lần luợt kinh nghiệm tất cả các tầng Tuệ 
Minh Sát còn lại. Chính vì vậy mà sự thực hành 
Thiền Minh Sát Niệm Xứ của Ngài không liên tục 
vì có Thiền Vắng Lặng xen kẽ vào. 

Tại sao Ngài phải tạm ngung sau mỗi chi trong 
Muời Hai Nhân Duyên để nhập Tứ Thiền sắc Giới 
mà không liên tục hành Thiền Minh Sát Niệm Xứ 
trên các nhân duyên? Kinh ghi lại là nhập Tứ Thiền 
Sắc Giới giữa các Tuệ Minh Sát để làm cho tâm sắc 
bén hơn. Ví dụ, khi cắt đồ cứng dao bị đùi nên cần 
nghỉ đế mài cho sắc bén rồi mới cắt trở lại. Tuơng 
tự nhu vậy, để đạt tuệ giác cao hơn, Đức Bồ Tát 
nhập Tứ Thiền sắc Giới và sau đó mới trở lại minh 
sát nhân duyên kế tiếp. 

Đức Bồ Tát chú niệm tới lui các nhân duyên 
cả triệu lần theo ý muốn, cho nên Thiền Minh Sát 
Niệm Xứ mà Ngài thực tập còn gọi là Đại Minh 
Sát (mahã vipassanã) . Ngài hành thiền Đại Minh 
Sát nhu vậy và liên tiếp đắc bốn tầng thánh, nghĩa 
là Ngài thực tập Thiền Minh Sát đắc thánh đạo Tu 


29 


Đà Hườn (Sotãpattimagga), thực tập Thiền Minh 
Sát đắc thánh đạo Tu Đà Hàm (Sakadãgamimagga), 
thực tập Thiền Minh Sát đắc thánh đạo A Na Hàm 
(Anãgãmimagga), thực tập Thiền Minh Sát đắc 
thánh đạo A La Hán (Arahattamagga). Vào lúc 
rạng đông, Ngài đạt được tuệ giác siêu phàm Lậu 
Tận Minh (khĩnãsavaiỉana) và tâm Ngài đoạn tận 
dục lậu (kãmãsava), hữu lậu (bhavãsava), kiến lậu 
(ditthãsava) và vô minh lậu (avijjãsava), hết sạch 
các ô nhiễm trong tâm và chấm dứt mọi phiền não. 
Ngài trở thảnh vị Phật Chánh Đắng Chánh Giác 
(Samma sambuddho). Với sự giác ngộ này Ngài có 
trí tuệ toàn giác và có thể hiểu được tất cả mọi vấn 
đề mà Ngài muốn biết. 

Sư giảng chi tiết như trên để quý vị hiểu vì những 
điều này ít được nói đến. Sư cũng muốn quý vị biết 
là Đức Bồ Tát đã thực hành Thiền Minh Sát Niệm Xứ 
không phải trên một nhân duyên hay một hiện tượng 
về danh hay sắc mà là trên tất cả các chi của Mười 
Hai Nhân Duyên trước khi thành Phật. Thật vậy, 12 
chi bao gồm cả thân lẫn tâm hay Danh và sắc. 

Sau khi Đức Phật giác ngộ, Ngài ngồi tĩnh lặng 
dưới cội cây Bồ Đe (bodhi) liên tiếp trong bảy ngày 
không hề đứng dậy. Trong đêm thứ nhất, Ngài quán 
lại Mười Hai Nhân Duyên theo chiều xuôi và theo 
chiều ngược. Theo chiều xuôi có nghĩa là do nhân 
duyên hay hiện tượng này sanh khởi mà nhân duyên 
hay hiện tượng khác cũng sanh khởi. Theo chiều 


30 


ngược không có nghĩa là ngược lại ở trên nhưng 
là do nhân duyên hay hiện tượng này diệt thì nhân 
duyên hay hiện tượng khác cũng diệt theo. Và vào 
đêm thứ bảy Ngài cũng quán lại Mười Hai Nhân 
Duyên. Canh thứ nhất, Ngài quán theo chiều xuôi, 
canh thứ hai Ngài quán theo chiều ngược, và canh 
cuối cùng Ngài quán theo hai chiều xuôi ngược. 

Trong suốt 45 năm truyền bá giáo pháp, Đức 
Phật đã giảng Pháp Duyên Sinh nhiều lần được ghi 
lại trong Tương ưng Bộ Kinh (Samyutta nỉkãya) và 
Vi Diệu Pháp (Abhỉdhamma). Đức Phật quá quen 
thuộc với Pháp Duyên Sinh nên Ngài đã giảng dạy 
pháp này bằng nhiều cách. Có khi Ngài bắt đầu từ 
nhân duyên hay chi thứ nhất và giảng cho đến nhân 
duyên hay chi cuối cùng của Mười Hai Nhân Duyên. 
Đôi khi Ngài bắt đầu từ các chi giữa và giảng đến 
chi chót. Lắm lúc Ngài bắt đầu từ chi cuối cùng và 
giảng ngược lên. Điều này cho thấy Đức Phật hiểu 
Pháp Duyên Sinh một cách sâu rộng, tường tận và 
do đó có thể giảng bằng bất cứ cách nào thích ứng 
với căn cơ của người nghe. Và đây là lý do tại sao 
có nhiều cách giảng trong những lời dạy của Ngài 
giúp cho người nghe thấu hiểu và giác ngộ. 

Đức Phật dạy rằng Pháp Duyên Sinh rất thâm 
sâu, khó hiểu không dễ lãnh hội. Ngài nói Pháp 
Duyên Sinh trông thâm sâu và thật sự vô cùng thâm 
sâu. Có lần Ngài A Nan, thị giả của Đức Phật, bạch 
với Ngài rằng: “Bạch Đức Thế Tôn, thật là tuyệt 


31 


diệu! Pháp Duyên Sinh trông thâm sâu và thật sự 
thâm sâu; tuy nhiên, đối với con, Pháp này thật rõ 
ràng và không khó lắm để hiểu”. Đức Phật trả lời: 
"Không nên nói nhu vậy, này A Nan; không nên nói 
nhu vậy. Pháp Duyên Sinh trông thâm sâu và thật 
sự vô cùng thâm sâu. Vì chúng sanh không hiểu 
pháp này cho nên làm điều sai quấy và bị đọa vào 
bốn đuờng ác đạo." Sau đó Ngài giảng rõ Muời Hai 
Nhân Duyên cho Ngài A Nan nghe và Ngài A Nan 
vô cùng hoan hỉ. 

Có một câu nói liên hệ đến Pháp Duyên Sinh 
mà các vị giảng Pháp thuờng hay trích dẫn nhu sau: 
“Bất cứ ai hiểu đuợc Pháp Duyên Sinh sẽ hiểu đuợc 
Giáo Pháp và bất cứ ai hiểu Giáo Pháp sẽ hiểu Pháp 
Duyên Sinh”. Chúng ta thuờng hay giải thích sát 
nghĩa là “nếu biết Pháp Duyên Sinh, sẽ biết Giáo 
Pháp và nếu biết Giáo Pháp sẽ biết Pháp Duyên 
Sinh”. Tuy nhiên, Chú Giải giải thích cách khác. 
Chú giải nói rằng trong câu nói đó, Pháp Duyên Sinh 
có nghĩa là nguyên nhân và Giáo Pháp có nghĩa là 
kết quả. Do đó, câu nói nên đuợc hiểu là: “Bất cứ ai 
biết nhân cũng biết quả và những ai biết quả cũng sẽ 
biết nhân”. Bởi vì chúng ta luôn luôn dựa vào Chú 
Giải cổ xua, cho nên ở đây cũng sẽ theo Chú Giải 
chứ không theo cách mà chúng ta giải thích. 

Pháp Duyên Sinh hay Muời Hai Nhân Duyên 
chỉ đề cập đến các hiện tuợng tâm vật lý hay danh 
sắc của các chúng sanh hữu tình mà thôi. Pháp này 


32 


không bàn đến các hiện tượng vật chất bên ngoài 
các chúng sanh hữu tình; do đó, chúng ta sẽ không 
tìm thấy câu trả lời cho sự liên hệ giữa các hiện 
tượng ngoại giới như cây cỏ, núi non... Có một pháp 
đề cập đến mọi hiện tượng bao gồm chúng sanh 
hữu tình cũng như các hiện tượng ngoại giới. Đó 
là pháp Duyên Hệ Duyên (Patthãna) giải thích về 
tương quan giữa các điều kiện hay hiện tượng. 

Muốn hiểu thấu đáo Pháp Duyên Sinh cần phải 
có kiến thức căn bản về Vi Diệu Pháp. Neu không 
sẽ rất khó khăn hay có thế nói không thế hiếu trọn 
vẹn Pháp này. Sư hy vọng một số quý vị đã có được 
những kiến thức căn bản về Vi Diệu Pháp và nhờ 
vậy có thể theo dõi sự giải thích của Sư ở đây. 

Trước hết, Sư muốn quý vị làm quen với công 
thức của Pháp Duyên Sinh bằng tiếng Pali bởi vì 
Sư sẽ dùng đi dùng lại các từ Pali trong khi giải 
thích. Công thức này tuy ngắn không quá nửa trang 
giấy nhưng giải thích đầy đủ rất dài dòng. May mắn 
là đã có giải thích chi tiết về Pháp này trong các 
Chú Giải cổ xưa. Chúng ta không thể nào hiểu được 
Pháp Duyên Sinh nếu không dựa vào Chú Giải hay 
những sự giải thích xa xưa này. Cho nên Sư sẽ dựa 
vào luận thư Thanh Tịnh Đạo {Vỉsuddhỉ Magga) và 
Chú Giải Vi Diệu Pháp (Atthasalini) của Ngài Phật 
Minh {Buddhaghosa). Cả hai sự giải thích này của 
cùng một tác giả nên căn bản giống nhau. 

Đầu đề thứ nhất của Pháp Duyên Sinh bằng 


33 


tiếng Pali là Paticca Samuppãda (Anuloma). Dịch 
nghĩa là Mười Hai Nhân Duyên (Theo chiều xuôi). 
Thật ra, loma có nghĩa là “lông trên cơ thể” và anu 
có nghĩa là “dọc theo”. Do đó, anuloma là “dọc 
theo lông” hay là theo chiều xuôi. Đối nghịch lại là 
patiloma có nghĩa là “ngược chiều lông” hay theo 
chiều ngược. 

Công thức của Pháp Duyên Sinh hay Mười Hai 
Nhân Duyên như sau: 

Patỉcca Samuppãda (Anuloma) 

Mười Hai Nhân Duyên (Theo chiều xuôi) 

1 . Avỉjjã-paccayã sankhãrã. 

“Vô Minh duyên Hành” nghĩa là “Do Vô Minh 
làm điều kiện, Hành Nghiệp sanh khởi”. 

2. Sankhãra-paccayã vinnãnam. 

“Hành duyên Thức” nghĩa là “Do Hành Nghiệp 
làm điều kiện, Thức sanh khởi”. 

3 . Vinnãna-paccayã nãma-rũpam. 

“Thức duyên Danh sắc” nghĩa là “Do Thức làm 
điều kiện, Danh sắc sanh khởi”. 

4 . ÌAãma-rũpa-paccayã salãyatanam, 

“Danh sắc duyên Lục Nhập” nghĩa là “Do Danh 
Sắc làm điều kiện, Lục Nhập sanh khởi”. 

5 . Salãyatana-paccayã phasso. 

“Lục Nhập duyên Xúc” nghĩa là “Do Lục Nhập 


34 


làm điều kiện, Xúc sanh khởi”. 

6. Phassa-paccayã vedanã 

“Xúc duyên Thọ” nghĩa là “Do Xúc làm điều 
kiện, Thọ sanh khởi”. 

7. Vedanã-paccayã tanhã 

“Thọ duyên Ái” nghĩa là “Do Thọ làm điều kiện, 
Ái sanh khởi”. 

8. Tanhã-paccayã upãdãnam. 

“Ái duyên Thủ” nghĩa là “Do Ái làm điều kiện, 
Thủ sanh khởi”. 

9. Upãdãna-paccayã bhavo. 

“Thủ duyên Hữu” nghĩa là “Do Thủ làm điều 
kiện, Hữu sanh khởi”. 

ÌO.Bhava-paccayã jãti. 

“Hữu duyên Sinh” nghĩa là “Do Hữu làm điều 
kiện, Sinh sanh khởi”. 

\\.Jãti-paccayãjarã-maranam, soka-parỉdeva- 
dukkha-domanass ’upãyãsã sambhavanti. 

“Sinh duyên Lão, Tử và sầu, Bi, Khổ, ưu, Não” 
nghĩa là “Do Sinh làm điều kiện nên Lão, Tử và 
Sầu, Bi, Khổ, ưu, Não sanh khởi”. 

Evam etassa kevalassa dukkhakkhandhassa 
samudayo hoti. 

“Đó là toàn bộ một khối khổ đau”. 

Trên đây là công thức nổi tiếng của Pháp Duyên 


35 


Sinh hay Mười Hai Nhân Duyên. Dấu gạch ngang 
trên đầu một số nguyên âm cho thấy đây là các 
nguyên âm đọc dài có nghĩa là kéo dài ra khi phát 
âm. Chữ n đôi khi có dấu chấm hay dấu ngã trên 
đầu hoặc dấu chấm bên dưới. Chữ h với dấu ngã 
như trong chữ vinnanam phát âm tương tự như chữ 
n trong tiếng Tây Ban Nha hay nh trong tiếng Việt. 
Chữ ụ với dấu chấm bên dưới phát âm sắc sảo hơn. 
Chữ m và chữ rii với dấu chấm trên đầu tuy khác nhau 
nhưng cùng nghĩa. Chữ V phát âm như w. Thật ra, 
nếu quý vị theo đúng luật phát âm ữong tiếng Pali 
thì V được phát âm như trong tiếng Anh. Nhưng ở 
Miến Điện, Tích Lan hay Thái Lan, V được phát âm 
như w. Cho nên chúng ta phát âm như w cũng được. 
Neu quý vị không hiểu thì cũng không sao. Sư chỉ 
giải thích đế viết Pali cho đúng mà thôi. 

Công thức Pháp Duyên Sinh gồm 11 câu về 11 
tương quan giữa 12 nhân duyên và một câu kết luận. 
Trong 11 câu đầu về tương quan đều có thuật ngữ 
paccayã nên quý vị cần hiểu ý nghĩa của thuật ngữ 
này. Paccayã có hai nghĩa là điều kiện nguyên nhân 
và điều kiện hỗ trợ. Hai loại điều kiện này không 
giống nhau. Do đó, đôi khi chỉ “một cái gì tạo nên 
hay nguyên nhân của một cái gì khác”, đôi khi chỉ 
là điều kiện hỗ trợ mà thôi. Lấy ví dụ về sự thấy. 
Thấy sanh khởi bởi vì có cái gì đó để thấy. “Cái gì 
đó được thấy” là điều kiện hỗ trợ để thấy sanh khởi 
nhưng “cái gì đó được thấy” không phải là nguyên 
nhân sanh ra thấy. Đôi khi paccayã có nghĩa là 


36 


nguyên nhân làm cho sanh khởi cái khác như trong 
tương quan thứ hai “Dỡ Hành làm điều kiện, Thức 
sanh khởr sẽ được giải thích sau. Vì thế, trong 
công thức trên cụm từ 'Hàm điều kiện'' phải được 
hiểu là điều kiện nguyên nhân hay điều kiện hỗ trợ 
tùy theo trường họp. Chúng ta nên hiểu thuật ngữ 
Pali paccayã theo hai ý nghĩa khác nhau này. 

Tương quan đầu tiên là ‘Do Vô Minh làm điều 
kiện, Hành sanh khởr (Vô Minh duyên Hành). Có 
rất nhiều cách dịch câu này, nhưng Sư nghĩ cách dịch 
ở trên là gần sát nghĩa hơn cả. Chúng ta cũng có thể 
dịch là “Tùy thuộc vào Vô Minh, Hành sanh khởi” 
hay “Điều kiện bởi Vô Minh, Hành sanh khởi”. 

Tương tự như vậy, tưong quan thứ hai là “Do Hành 
làm điều kiện, Thức sanh khởi” (Hành duyên Thức). 
Thức (vinhana) ở đây có nghĩa là Tâm Vương (cỉtta). 
Tương quan thứ ba là “Do Thức làm điều kiện, Danh 
và Sắc sanh khởi Tưong quan thứ tư là “Do Danh 
và Sắc làm điều kiện, Lục Nhập sanh khởi . .Đây là 
cách mà chúng ta hiểu ý nghĩa của chữ paccayã trong 
11 tương quan giữa 12 nhân duyên. 

Trước khi đi sâu vào công thức của Pháp Duyên 
Sinh, chúng ta hãy đi theo dòng suy nghĩ của Đức 
Phật khi còn là Bồ Tát. Bồ Tát là người chưa giác 
ngộ nhưng là bậc phi thường, nhiều trí tuệ và từ bi 
vô lượng hơn hẳn người thường. Ngài thấy chúng 
sanh bị đau khổ vì sinh, già, bệnh, chết nên cố tìm 
ra phương cách để chấm dứt khổ đau. 


37 


Chúng ta không ai muốn chết nhưng đều phải 
chết. Đe tìm ra giải pháp, Ngài suy nghiệm về 
những gì gây ra già và chết và thấy nguyên nhân 
của già rồi chết là sinh. Từ giây phút đầu đời chúng 
ta luôn luôn già đi trong mỗi phút giây của cuộc 
đời và cuối cùng phải chết. Tất cả những điều này 
xảy ra chỉ vì chúng ta sinh làm người. Như vậy, lấy 
chết làm điểm khởi đầu, Đức Bồ Tát quán ngược lên 
và thấy Sinh là nguyên nhân của Già và Chết ngay 
trong kiếp đó. 

Nhưng cái gì là nguyên nhân của Sinh trong 
kiếp sống? Có sự hiện hữu nào trước kiếp sống này 
không? Đây là một câu hỏi thật khó khăn. Chúng ta 
ước muốn có thần thông như Đức Phật để thấy ngay 
câu trả lời nhưng điều này không thể được nên phải 
dựa vào lời Phật dạy. Do đó, những gì chúng ta biết 
là do Đức Phật truyền lại. 

Tuy nhiên, chúng ta hãy theo cách suy luận sau 
đây. Có phải đây là lần sinh ra đầu tiên của chúng 
ta không? Có hiện hữu nào trước kiếp sống này? 
Chúng ta không biết được nhưng có thể suy diễn. 
Chúng sanh sinh ra khác nhau. Người thì tử tế người 
thì không. Ngay cả anh chị em cũng không giống 
nhau về tánh tình, ứng xử, thông minh và cả diện 
mạo nữa. Tại sao có sự khác biệt như vậy? Neu do 
một đấng nào sáng tạo ra hay do một cái gì đó sanh 
ra thì vì lý do gì mà lại khác nhau như vậy? Tại sao 
Thượng Đe tạo ra người thì thông minh người thì 
ngu ngốc...? 


38 


Chúng ta không giải thích được sự khác biệt dựa 
vào di truyền hay môi sinh vì ngay như trẻ em sinh 
đôi lớn lên trong cùng một môi trường nhưng rất 
khác biệt nhau. Phải có lý do cho sự khác biệt. Quý 
vị có thể suy diễn là phải có cái gì đó trước kiếp 
sống này làm cho một người sinh ra thông minh hay 
ngu đần, tốt hay xấu... Do đó, chúng ta dựa vào tiền 
kiếp. Chính những gì chúng ta làm trong kiếp trước 
khiến chúng ta sinh ra làm người thông minh hay 
ngu đần, giàu hay nghèo... trong kiếp này. Cho nên 
dù không thấy bằng trực giác nhưng chúng ta cũng 
có thể suy diễn được là phải có cái gì trước kiếp này 
làm cho chúng ta khác nhau trong đời hiện tại. 

Những điều tốt xấu làm trong tiền kiếp khiến 
cho chúng ta tái sinh được gọi là Nghiệp (kamma). 
Trong Mười Hai Nhân Duyên, Nghiệp xuất hiện hai 
lần với hai tên khác nhau là Hành {sankhãra) hay 
Hành Nghiệp (sankharakamma) và Hữu {bhava) 
hay Hữu Nghiệp (kammabhava). Nghiệp tạo ra 
trong quá khứ khiến tái sinh trong kiếp này. Chúng 
ta suy diễn nhưng Đức Bồ Tát thấy rõ bằng trực giác 
nguyên nhân của tái sinh trong đời này là nghiệp 
thiện hay bất thiện chúng ta tạo ra trong quá khứ. 

Cái gì là nguyên nhân hay điều kiện cho Nghiệp? 
Tại sao chúng ta tạo nghiệp thiện hay bất thiện? 
Lý do tạo nghiệp là chúng ta ao ước một đời sống 
tốt đẹp hon. Do ao ước mạnh mẽ này hay là Thủ 
(upãdãna) mà chúng ta tạo nghiệp thiện hay bất 
thiện. Cho nên, Thủ là nguyên nhân của Nghiệp. 


39 


Nghiệp hay Hữu Nghiệp (kammabhava) ở đây là 
những hành động tạo tác với mục đích được tái sinh 
vào cảnh giới tốt đẹp. 

Chang hạn như chúng ta nghe nói về lạc thú trên 
các cảnh trời nên khao khát được tái sinh lên các 
nơi ấy. Và để được như vậy chúng ta phải làm điều 
gì đó. Các vị thầy tốt sẽ chỉ bày làm những việc 
phước thiện như giữ giới hay hành thiền và khi thực 
hiện những thiện nghiệp này chúng ta được quả báo 
là tái sinh lên các cảnh trời. Ngược lại, các vị thầy 
xấu sẽ bảo hy sinh súc vật để tế lễ thần linh. Và vì 
tin tưởng vào những vị thầy này mà chúng ta đã giết 
hại súc vật dâng cúng với hy vọng sẽ được sanh lên 
các cảnh trời. Nhưng sự hy sinh súc vật không phải 
là thiện nghiệp mà là ác nghiệp. Do kết quả của sát 
sanh, chúng ta tái sinh không phải vào cảnh trời như 
mong muốn nhưng là các cõi thấp kém. Như vậy, 
ao ước được sanh vào cảnh trời khiến chúng ta tạo 
thiện nghiệp hay bất thiện nghiệp, ở đây ao ước 
mạnh mẽ hay Thủ là điều kiện tạo nghiệp. 

Tà Kiến (mỉccha ditthi) là nguyên nhân hay điều 
kiện khác của Nghiệp. Thông thường chúng ta bám 
giữ hết cỡ vào quan kiến sai lầm hay tà kiến và theo đó 
hành động. Vì thế hầu hết hành động của chúng ta sẽ 
bất thiện. Những hành động bất thiện này đưa tới quả 
báo là tái sinh vào các đường ác đạo. Do đó, thủ và tà 
kiến là nguyên nhân của Nghiệp gây ra tái sinh. 

Cái gì làm điều kiện cho Thủ (upãdãna)! Đó 


40 


chính là Ái (tanhã). Thoạt tiên, chúng ta ưa thích và 
rồi ham muốn càng ngày càng gia tăng, ưa thích sơ 
khởi là Ái và ham muốn mạnh mẽ là Thủ. Do đó, 
làm điều kiện cho Thủ sanh khởi là Ái. So với Thủ, 
Ái là ham muốn nhẹ nhàng hơn đối với những đối 
tượng ưa thích. Nhưng một khi Ái trở nên mạnh mẽ 
thì sẽ biến thảnh Thủ. 

Cái gì làm điều kiện cho Ái? Tại sao chúng ta 
ưa thích vật hay người? Chính là do cảm giác thích 
thú hay lạc thọ (sukkha vedanã) về vật hay người 
đó. Lạc thọ là điều kiện đưa đến ưa thích hay Ái. 
Neu không có lạc thọ đối với một cái gì thì sẽ không 
có ưa thích hay không có Ái. Do đó, lạc thọ là điều 
kiện cho Ái. 

Còn Khổ Thọ (dukkha vedanã) thì sao? Chúng 
ta sẽ không dính mắc vào những gì đem cảm giác 
không toại nguyện hay đau khổ. Tuy nhiên, khi bị 
khổ thọ, chúng ta lại ao ước lạc thọ. Do đó, một 
cách gián tiếp, khổ thọ cũng là điều kiện cho Ái. 
Còn Thọ Trung Tính (upekkha vedanã) không lạc 
không khố thì sao? Thọ vô ký hay trung tính cũng 
được xem như là lạc thọ vì nó cũng an lạc. Do đó, 
chúng ta cũng ưa thích thọ trung tính và đây cũng là 
điều kiện cho Ái sanh khởi. 

Tại sao có Thọ (vedanã)! Vì có sự tiếp xúc 
giữa nội căn với đối tượng. Chang hạn khi một 
đối tượng lọt vào tầm nhìn của mắt, có một trạng 
thái sanh khởi trong tâm mà chúng ta gọi là Xúc 


41 


(phassa). Đây là một trạng thái của tâm chứ không 
phải là sự tiếp xúc vật chất. Trạng thái tâm hay tâm 
sở {cetasỉka) này nổi lên đồng thời với tâm vưcmg 
{cỉtta) sanh khởi do sự tiếp xúc giữa các đối tượng 
với các nội căn. Trong trường họp của sự thấy, tâm 
vưong là tâm thấy hay nhãn thức (cakkhu vinnana) 
sanh khởi do sự tiếp xúc giữa đối tượng có thể thấy 
được với phần nhạy cảm của mắt (cakkhu-pasãda) 
hay nhãn căn (cakkhãyatana). Cùng sanh khởi với 
tâm vương là tâm sở Xúc. Và do tâm sở Xúc này 
có mặt mà Thọ phát sanh. Neu không có Xúc, Thọ 
sẽ không sanh khởi. Chính vì vậy mà Xúc làm điều 
kiện cho Thọ sanh khởi. 

Cái gì làm điều kiện cho Xúc sanh khởi? Đó là 
Lục Nhập (salãyatana) hay sáu căn và sáu trần. Sáu 
căn là các căn liên hệ đến mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý 
và sáu trần là các đối tượng như hình sắc, âm thanh, 
mùi hương, vị nếm, đụng chạm và các đối tượng 
tổng quát của tâm còn gọi là pháp. Chẳng hạn nếu 
không có mắt sẽ không có Xúc, nếu không có tai 
sẽ không có Xúc... Sáu trần không nhất thiết ở bên 
ngoài chúng sanh vì chúng có thể có mặt ngay trong 
chúng sanh. Chính do sự tiếp xúc giữa các căn và 
các trần hay lục nhập này mà Xúc sanh khởi. 

Cái gì làm điều kiện cho Lục Nhập sanh khởi? 
Đó là Danh (nãma) và sắc (rũpa). Trong sáu căn thì 
Ý Căn (manãyatana) thuộc về Danh. Các căn còn 
lại thuộc về Sắc. Các căn và các trần tùy thuộc vào 
Danh sắc mà sanh khởi. Neu không có Danh và 


42 


sắc, sẽ không có sáu căn và sáu ữần. Do đó, Danh 
Sắc làm điều kiện cho Lục Nhập sanh khởi. 

Cái gì làm điều kiện cho Danh và sắc sanh khởi? 
Chính là Thức hay một cách chính xác là các Dị 
Thục Tâm (vipãka) hay Tâm Kết Quả. Có nhiều 
loại thức hay tâm vuơng khác nhau, một số do chính 
chúng ta tạo ra và một số khác là kết quả của nghiệp 
trong quá khứ. Ngay lúc thụ thai làm nguời, tâm 
dị thục sanh khởi do kết quả của nghiệp trong kiếp 
truớc đuợc gọi là Thức Tái Sanh hay Kiết Sanh 
Thức. Cùng với tâm kết quả này là một số trạng thái 
tâm hay tâm sở và một vài tính thất vật chất ở dạng 
hạt tử vi tế. Theo Vi Diệu Pháp, sự kết họp của ba 
yếu tố thức tái sanh, tâm sở và sắc pháp vừa đề cập 
đuợc gọi là thụ thai. Chúng sanh khởi đồng thời với 
nhau. Tuy nhiên, nếu không có Thức Tái Sanh sanh 
khởi thì hai yếu tố còn lại là tâm sở và sắc pháp sẽ 
không sanh khởi. Các tâm sở ở đây là Danh. Do đó, 
Danh và sắc chịu điều kiện bởi Thức Tái Sanh là 
kết quả của nghiệp lực trong quá khứ. Vì thế, trong 
tuơng quan này Thức Tái Sanh (tâm kết quả) là điều 
kiện làm cho Danh (tâm sở) và sắc sanh khởi. 

Trong những lần quán chiếu về Pháp Duyên Sinh 
truớc đêm thành đạo ở cội cây Bồ đề, Đức Bồ Tát 
dừng lại ở chi về Thức Tái Sanh vì thấy điều kiện 
cho tâm này sanh khởi lại là Danh và sắc. Ngài nói: 
“0! Tâm này đi nguợc trở lại”. Trong những lần 
nhu vậy, Đức Bồ Tát không thấy Hành và Vô Minh. 
Đó là cách mà Đức Bồ Tát quán về Pháp Duyên 


43 


Sinh trước đêm thành đạo. 

Trong Chú Giải không có giải thích tại sao Ngài 
dừng lại ở đó. Có lẽ những luận sư nghĩ rằng sau 
khi đi ngược lại hai kiếp sống cũng đã đủ để hiểu 
Pháp Duyên Sinh lắm rồi. Tuy nhiên, nếu theo công 
thức mà Đức Phật dạy về Pháp Duyên Sinh sau khi 
Ngài thành Phật, chúng ta sẽ thấy Hành hay Hành 
Nghiệp là nguyên nhân làm cho Thức Tái Sanh hay 
tâm kết quả sanh khởi. Hành nghiệp là những hành 
động thiện và bất thiện mà chúng sanh đã tạo tác ra 
trong tiền kiếp. Do tạo Hành Nghiệp trong quá khứ 
mà kiếp này chúng sanh bị tái sinh. Cho nên Hành 
Nghiệp là nhân của Thức Tái Sanh hay tâm kết quả. 

Do đâu mà Hành Nghiệp (sankhãra) sanh khởi? 
Tại sao một đôi khi chúng ta tạo thiện nghiệp và một 
đôi khi tạo bất thiện nghiệp? Theo công thức về Pháp 
Duyên Sinh, chúng ta tạo thiện nghiệp và bất thiện 
nghiệp vì bị Vô Minh (avijjã). Vô minh hay không 
biết rõ thực tại, không thấy được được Tứ Diệu Đe 
hay Bổn Pháp Thâm Diệu, không hiểu được Pháp 
Duyên Sinh... Vì bị vô minh che mờ nên chúng sanh 
đôi lúc làm điều thiện, đôi lúc làm điều bất thiện. Do 
đó, cho đến khi giác ngộ hoàn toàn, bất cứ những gì 
chúng ta làm đều chịu điều kiện bởi vô minh. 

Vô Minh là điều kiện nền tảng cho Pháp Duyên 
Sinh nhưng không phải là nguyên nhân đầu tiên vì 
chính Vô Minh chịu điều kiện của già, bịnh, chết. 
Chúng sanh bị phiền não bởi già, bịnh và chết nên 


44 


hoang mang, mê mờ không hiếu rõ sự thật về sinh 
tử luân hồi hay vô minh. 

Nhu vậy, những điều kiện hay các yếu tố duyên 
sinh trong Muời Hai Nhân Duyên liên hệ với nhau 
theo một vòng gồm muời hai bánh xe dính vào nhau 
còn đuợc gọi là Vòng Luân Hồi (samsara). 

Chúng ta hãy ôn lại công thức của Pháp Duyên 
Sinh hay Muời Hai Nhân Duyên: 

1. Do Vô Minh làm điều kiện, Hành (Hành Nghiệp) 
sanh khởi. 

2. Do Hành Nghiệp làm điều kiện, Thức (Thức Tái 
Sanh hay Tâm Kết Quả) sanh khởi. 

3. Do Thức (Thức Tái Sanh) làm điều kiện, Danh 
(tâm sở) Sắc sanh khởi. 

4. Do Danh sắc làm điều kiện, Lục Nhập (sáu cẫn) 
sanh khởi. 

5. Do Lục Nhập làm điều kiện, Xúc sanh khởi. 

6. Do Xúc làm điều kiện, Thọ sanh khởi. 

7. Do Thọ làm điều kiện, Ải sanh khởi. 

8. Do Ái làm điều kiện, Thủ sanh khởi. 

9. Do Thủ làm điều kiện, Hữu (Hữu Nghiệp) sanh 
khởi. 

10. Do Hữu làm điều kiện, Sinh sanh khởi. 

11. Do Sinh làm điều kiện nên Lão, Tử sanh khởi 
và cũng do Sinh làm điều kiện nên sầu, Bi, Khố, 
ưu, Não cổ thê sanh khởi. 


45 


Trong tưong quan chót, năm yếu tố sầu (soka), 
Bi (parideva), Khố (dukkha), ưu (domanassa), Não 
(upãyasa) đuợc xếp vào một nhóm riêng biệt khác 
với Lão (jãra) và Tử (marana). Khi có sinh dĩ nhiên 
sẽ có già và chết không thế nào tránh khỏi. Tuy 
nhiên, sầu, bi, khổ, uu, não có thể sanh hay không 
sanh khởi. Su nghĩ năm yếu tố này có mặt trong 
thế giới loài nguời vì ít nhiều chúng ta cũng kinh 
nghiệm chúng, ớ cảnh trời, tuy không nhiều nhung 
cũng có những thứ này. Cõi phạm thiên không có 
khổ thân và khổ tâm nên sẽ không có sầu, bi, khổ, 
uu, não. Do đó, năm điều này không phải là kết quả 
hiển nhiên của Sinh. Đó là lý do tại sao chúng đuợc 
xếp riêng biệt. 

Và kết luận: Đổ là toàn bộ một khối kho đau. 

Công thức nói trên cho thấy nhu thế nào khối 
đau khố sanh khởi. Khối khố đau có nghĩa là chỉ 
thuần đau khố chứ không pha trộn với hạnh phúc. 

Trên đây là tổng quát về Pháp Duyên Sinh hay 
Muời Hai Nhân Duyên. Chúng ta sẽ đi sâu vào chi 
tiết các tuơng quan hay 12 nhân duyên này. 

Nhung truớc hết Su muốn quý vị hiểu trong công 
thức trên mỗi nhân duyên có thế là nhân (nguyên 
nhân gây ra) hay duyên (điều kiện hỗ trợ) tùy theo 
từng truờng họp một. Tuy nhiên, một cách tống 
quát chúng đuợc gọi chung là nhân duyên nên có 
tất cả 12 điều kiện nhân duyên. Đó là Vô Minh, 
Hành, Thức, Danh sắc, Lục Nhập, Xúc, Thọ, Ái, 


46 


Thủ, Hữu, Sinh, Lão Tử. ở đây sầu, Bi, Khổ, ưu, 
Não không đuợc kể là nhân duyên vì chúng không 
phải là kết quả hiến nhiên. Cả 12 nhân duyên này 
làm thảnh Pháp Duyên Sinh. 

Truớc đây, Su nói Đức Bồ Tát quán Pháp Duyên 
Sinh nguợc từ duới lên. Dù quán từ duới lên hay từ 
trên xuống, Pháp Duyên Sinh bao gồm không phải 
chỉ một nhung là ba kiếp sống. Ke từ duới lên, Sinh 
và Lão Tử là một kiếp sống; Hữu, Thủ, Ái, Thọ, 
Xúc, Lục Nhập, Danh sắc, và Thức là một kiếp 
sống; và Hành cùng Vô Minh là một kiếp sống. 
Cho nên, có tất cả ba kiếp sống đuợc bao gồm trong 
Pháp Duyên Sinh. 

Neu quý vị lấy kiếp sống ở giữa làm kiếp hiện 
tại thì hai nhân duyên đầu tiên trong Muời Hai Nhân 
Duyên thuộc về kiếp quá khứ và hai nhân duyên sau 
cùng thuộc về kiếp tuơng lai. Nhu vậy, theo cách 
chọn lựa này, Vô Minh và Hành thuộc kiếp đã qua. 
Thức, Danh sắc, Lục Nhập, Xúc, Thọ, Ái, Thủ và 
một phần của Hữu là Hữu Nghiệp thuộc kiếp đang 
sống. Và một phần của Hữu là Sinh Hữu và Lão, Tử 
thuộc về kiếp sắp tới. Quý vị để ý, Hữu đuợc chia 
làm hai là Nghiệp Hữu (kamma bhava) và Sinh Hữu 
{upapattỉ bhava). Nghiệp Hữu chính là nghiệp nên 
cũng giống nhu Hành Nghiệp {sankharakamma). 
Sinh Hữu có nghĩa là tái sinh nên cũng giống nhu 
Sinh {jãtĩ). Vì Chú Giải giải thích là Hữu có hai 
phần nhu vừa kể nên chúng ta sẽ theo sự giải thích 
này. Pháp Duyên Sinh hay Muời Hai Nhân Duyên 


47 


Năm quả tưong lai 


như vậy bao gồm ba kiếp sống. 

Ngoài ra, theo đồ biểu dưới đây, có sự phân chia 
thành bốn phần: nhân quá khứ, quả hiện tại, nhân 
hiện tại, và quả tương lai. Theo đó, có hai nhân quá 
khứ là Vô Minh và Hành; năm quả hiện tại là Thức, 
Danh sắc, Lục nhập, Xúc và Thọ; ba nhân hiện tại là 
Ái, Thủ, Hữu; và ba quả tương lai là Sinh và Lão, Tử. 
Tuy nhiên, trong Ki nh đề cập đến năm nguyên nhân 
quá khứ, năm quả hiện tại, năm nhân hiện tại, và năm 
quả tương lai. Tại sao có sự khác biệt như vậy? 



48 













Đe hiểu được sự khác biệt này, quý vị nên hiểu 
danh từ vatta có nghĩa là vòng. Có ba vòng: Vòng 0 
Nhiễm {kỉlesa vatta), Vòng Nghiệp (kamma vatta) 
và Vòng Quả {vỉpãka vatta). Có ba nhân duyên 
thuộc Vòng Ô Nhiễm: Vô Minh, Ái và Thủ. Ba 
nhân duyên này liên hệ với nhau. Neu một nhân 
duyên được đề cập, cả ba phải được kể đến. Chẳng 
hạn khi nói đến Vô Minh, phải kể đến Ái và Thủ. 
Có hai nhân duyên thuộc Vòng Nghiệp là Hành 
(Hành Nghiệp) và Hữu (Hữu Nghiệp). Khi đề cập 
đến Hành, phải kể đến Hữu Nghiệp. Do đó, khi lấy 
Vô Minh và Hành làm nhân quá khứ thì có hai nhân 
trực tiếp là Vô Minh và Hành và ba nhân gián tiếp 
là Ái, Thủ và Hữu Nghiệp. Vì thế mà Kinh nói có 
đến năm nhân quá khứ. 

Bây giờ đến đến quả hiện tại. Kinh nói có năm 
và theo công thức thì có năm thật sự nên không có 
sự khác biệt nào hết. Đó là Thức, Danh sắc, Lục 
Nhập, Xúc và Thọ. Năm yếu tố này là kết quả trong 
kiếp hiện tại của các nhân trong quá khứ. 

về các nhân trong hiện tại chúng ta thấy có ba. 
Đó là Ái, Thủ và Hữu Nghiệp. Tuy nhiên, Kinh 
nói có năm vì khi đề cập đến Ái và Thủ phải kể Vô 
Minh cũng như khi nói đến Hữu Nghiệp phải kế 
luôn Hành Nghiệp. Do đó, năm nhân hiện tại là Ái, 
Thủ, Vô Minh, Hữu Nghiệp và Hành. 

Phần cuối cùng là quả tưong lai gồm có ba là Sinh, 
Lão, Tử. Nhưng Kinh nói có năm. Vì sao như vậy? 


49 


Vì Sinh, Lão, Tử thật sự là một kiếp sống và trong 
kiếp sống như vậy có Thức, Danh sắc, Lục Nhập, 
Xúc và Thọ. Do đó, khi nói kết quả tương lai là Sinh, 
Lão, Tử thì đó cũng là Thức, Danh sắc, Lục Nhập, 
Xúc và Thọ. Vì thế có năm kết quả tương lai. 

Như vậy, tổng cộng là 20 nhân và quả gồm năm 
nhân quá khứ, năm quả hiện tại, năm nhân hiện tại, 
và năm quả tương lai như sau: 

• Năm nhân quá khứ: vỏ Minh, Ái, Thủ; Hành, 
Hữu. 

• Năm quả hiện tại: Thức, Danh sắc, Lục Nhập, 
Xúc và Thọ. 

• Năm nhân hiện tại: Ải, Thủ, Vô Minh; Hữu, 
Hành 

• Năm quả tương lai: Sinh, Lão, Tử hay là Thức, 
Danh sắc, Lục Nhập, Xúc và Thọ. 

Tóm lại, có bốn phần là nhân quá khứ, quả hiện 
tại, nhân hiện tại và quả tương lai. Mỗi phần có năm 
yếu tố nên tổng cộng có 20 yếu tố được gọi là kiểu 
{ãkãra). Vô Minh, Ái và Thủ là kiểu thuộc nhân 
quá khứ hay hiện tại.. .Cả ba yếu tố này thuộc Vòng 
0 Nhiễm. Hành tức là chủ ý muốn làm (ceíanã) 
hành động thiện và bất thiện. Đây là Nghiệp nên 
gọi là Hành Nghiệp. Hữu Nghiệp cũng tương tự 
như Hành Nghiệp nên cũng là chủ ý muốn làm. Cho 
nên cả hai Hành Nghiệp và Hữu Nghiệp thuộc Vòng 
Nghiệp. Các yếu tố khác là kết quả của nghiệp hay 


50 


là quả nên thuộc về Vòng Quả. Đó là ba vòng: Vòng 
0 Nhiễm, Vòng Nghiệp và Vòng Quả. Có ba sự 
liên hệ. Sự liên hệ thứ nhất là giữa nhân quá khứ và 
quả hiện tại. Sự liên hệ thứ hai là giữa quả hiện tại 
và nhân hiện tại. Và sự liên hệ thứ ba là giữa nhân 
hiện tại và quả tuơng lai. Đây là những gì chúng ta 
nên biết tổng quát về cơ cấu của Pháp Duyên Sinh: 
12 nhân duyên, 11 tuơng quan, ba vòng, bốn phần, 
20 kiểu và ba sự liên hệ. 

Ngoài ra, còn một điều căn bản cần hiểu về 
nguyên nhân nền tảng của Pháp Duyên Sinh hay 
nguyên nhân gốc của đời sống. Nguyên nhân này 
chính là Vô Minh (avijjã) và Ái Dục (tanhã). Vô 
Minh đứng đầu một nhóm từ Vô Minh đến Thọ và 
Ái Dục đứng đầu một nhóm khác từ Ái đến Lão, 
Tử. Chúng là động lực mạnh mẽ nhất để kéo dài đời 
sống và nỗi khổ trong kiếp luân hồi. Bao lâu còn 
Vô Minh và Ái Dục, bấy lâu còn tái sinh từ kiếp này 
sang kiếp khác. Chỉ khi nào loại trừ đuợc Vô Minh 
và Ái Dục thì vòng luân hồi mới chấm dứt. Chính 
vì vậy mà chúng đuợc gọi là gốc của tái sanh. 

Khi Đức Phật giảng Pháp Duyên Sinh hay là định 
luật sanh khởi tùy thuộc, Ngài để Vô Minh và Ái 
Dục đứng đầu các nhóm nhu đuợc đề cập ở trên vì 
Vô Minh và Ái Dục là nguyên nhân đua đến tái sinh 
hoài hoài. Cho nên bao lâu tâm chúng sanh còn bị 
Vô Minh và Ái Dục chi phối nhu ua thích đời sống, 
ua thích điều này, điều nọ thì bấy lâu chúng sanh 


51 


còn tạo thiện nghiệp và bất thiện nghiệp. Và một 
khi thiện nghiệp hay bất thiện nghiệp đã được tạo 
ra thì quả của các nghiệp này là tái sanh tương ưng 
vào các cảnh tốt lảnh hay thấp kém không thế nào 
tránh khỏi. Hay nói cách khác, đây là các Vòng 0 
Nhiễm, Vòng Nghiệp và Vòng Quả của Luân Hồi. 
Đen đây quý vị đã hiểu một cách tổng quát về Pháp 
Duyên Sinh. 

Đe tóm tắt, có 12 nhân duyên: 

1. Vô Minh 

2. Hành (Hành Nghiệp) 

3. Thức (Thức Tái Sanh hay Tâm Kết Quả) 

4. Danh (Tâm Sở) sắc (Thân) 

5. Lục Nhập (Sáu Căn) 

6. Xúc 

7. Thọ 

8. Ái 

9. Thủ 

10. Hữu (Nghiệp Hữu) 

11. Sinh (Sinh Hữu) 

12. Lão, Tử (Già, Chết) 

Có ba sự nối kết: 

1. Sự nối kết thứ nhất là giữa Hành và Thức hay 
là tương quan giữa nhân quá khứ và quả hiện tại. 

2. Sự nối kết thứ hai là giữa Thọ và Ái hay là 


52 


tương quan giữa nhân hiện tại và quả hiện tại. 

3. Sự nối kết thứ ba là giữa Hữu và Sinh hay là 
tương quan giữa nhân hiện tại và quả tương lai. 

Một khi ở vào bánh xe luân hồi gồm ba sự nối 
kết này, chúng ta tiếp tục trôi lăn mãi mãi trong các 
kiếp sinh tử. 

Có lối thoát nào ra khỏi vòng luân hồi không? Hay 
bánh xe luân hồi có thế bị phá vỡ được không? 

Khi đã có Vô Minh, có thế nào chúng ta không 
cho Hành sanh khởi được không? Không thế được. 
Bao lâu có Vô Minh, bấy lâu có Hành. 

Khi Hành có mặt, chúng ta có tránh được Thức 
không? Một khi Hành Nghiệp được tạo ra, quả của 
hành nghiệp là Thức sẽ sanh khởi. Do đó, không 
thể ngừng ở đây. 

Khi đã có Thức, Danh sắc và Lục Nhập sẽ sanh 
khởi và không có cách nào tránh được. 

Khi đã có Lục Nhập tức là sáu căn thì sẽ có Xúc. 
Chẳng hạn khi có mắt tốt và gặp đối tượng có thể 
thấy được, sẽ có nhãn xúc. Chúng ta không thể làm 
gì được cả. 

Khi có Xúc sẽ có Thọ nên không thế can thiệp 
được. Ví dụ như khi quý vị thấy một đối tượng, quý 
vị có cảm nhận về đối tượng này. Cảm giác này có 
thế là lạc thọ, khố thọ hay thọ trung tính. 

Sau cảm thọ là Ái hay là ưa thích. Ngay tại nối 


53 


kết này chúng ta có hy vọng phá vỡ được vòng tái 
sanh của Pháp Duyên Sinh. Lý do là cho dù có 
cảm thọ nhưng có thế tránh được ưa thích. Lạc thọ 
có thể sanh khởi nhưng nếu biết cách, chúng ta có 
thế không khao khát đối tượng. Hay dù có khố thọ 
đi nữa, chẳng hạn như có cơn đau, nhưng nếu biết 
cách, chúng ta sẽ không bực bội hay sân hận. Cho 
nên ngay ở đây sự liên kết này có thể bị phá vỡ. 

Nhưng làm thế nào để có thể làm được như vậy? 
Bằng Chánh Niệm và ngay ở đây nổi bật vai trò quan 
trọng của Thiền Minh Sát Niệm Xứ. Chỉ bằng cách 
thực tập Thiền Minh Sát Niệm Xứ quý vị mới có thế 
phá vỡ được bánh xe luân hồi nhờ chánh niệm ghi 
nhận kịp thời bất cứ cảm thọ nào dù lạc thọ, khố thọ, 
hay thọ trung tính ngay vào lúc chúng xảy ra. Làm 
được như vậy, ưa thích hay sân hận sẽ không sanh 
khởi mỗi khi có cảm thọ. Đó là lý do tại sao khi thực 
tập Thiền Minh Sát, thiền sinh được căn dặn phải 
ghi nhận cảm thọ ngay khi chúng vừa sanh khởi. 

Chang hạn khi ngồi thiền, các khố thọ như cơn đau 
hay căng cứng... sanh khởi gây khó chịu thì hãy nhớ 
ngay là phải chánh niệm ghi nhận liền. Được như 
vậy quý vị sẽ không bực bội và tránh được mong cầu 
lạc thọ. Do đó, Ái sẽ không sanh khởi. Không có Ái 
làm điều kiện, Thủ cũng sẽ không sanh khởi... Vì thế, 
ngay tại điểm nối kết này giữa Thọ và Ái, chúng ta 
có thể phá vỡ vòng Luân Hồi hay Pháp Duyên Sinh. 
Chính vì vậy, nối kết thứ hai rất quan trọng. 


54 


Nối kết thứ ba là giữa đời sống này với kiếp sống 
tới hay giữa nhân hiện tại và quả tương lai. ở đây 
chúng ta không thể phá vỡ vòng luân hồi được vì bao 
lâu còn tạo nghiệp (Hữu Nghiệp hay Hành Nghiệp), 
bấy lâu có quả của nghiệp là tái sanh hay Sinh. 

Tóm lại, trong ba nối kết, nối kết thứ hai là nơi 
chúng ta có thể phá vỡ vòng luân hồi có nghĩa là có 
thể chấm dứt đau khổ tại điểm này. 

Bây giờ chúng ta sẽ đi vào chi tiết từng tương 
quan một của Pháp Duyên Sinh hay Mười Hai Nhân 
Duyên. 


55 


Tương Quan Thứ Nhất 


Do Vô Minh Làm Điều Kiện, 

Hành Sanh Khỏi 

{avijjã-paccayã sankhãrã = Vô Minh Duyên Hành) 


Tương quan thứ nhất là “Dỡ Vô Minh làm điều 
kiện, Hành sanh khởr . 

Trước hết, chúng ta phải hiểu ý nghĩa của Vô 
Minh {avijjã). Minh (vijjã) có nghĩa là kiến thức, 
trí tuệ, hiểu biết. Tiếp đầu ngữ “u” trong họp từ 
“avỳỳũ” có nghĩa là “không” cho nên avỉjjã có ngĩa 
là Vô Minh. Vô Minh có hai nghĩa: một là không 
hiểu đúng tức là không có Chánh Kiến, hai là hiểu 
sai hay tà kiến. Nói chung Vô Minh có nghĩa là 
không hiểu biết. Theo Kinh, Vô Minh là không biết 
về Tứ Diệu Đế. Theo Vi Diệu Pháp, Vô Minh không 
những không biết về Tứ Diệu Đe mà còn không biết 
về các uẩn quá khứ, uẩn tương lai, uẩn quá khứ và 
tương lai. 

Duyên (paccayấ) có thể là gây ra (nguyên nhân) 
hay làm điều kiện hỗ trợ cho sự sanh khởi. 

Hành {sankhãra) có ý nghĩa khác nhau tùy theo 
nội dung trong đó thuật ngữ này được sử dụng. 
Sankhãra bắt nguồn từ ngữ căn san, có nghĩa chủ 


56 


động là làm hay tạo nên và nghĩa thụ động là được 
làm hay được tạo nên. ở đây Hành được hiểu theo 
nghĩa chủ động là Hành Nghiệp tức là sự tác động 
hay vận hành của tâm ý tạo nên nghiệp. Có sáu 
loại Hành Nghiệp được đề cập đến trong Chú Giải. 
Sáu loại này được phân chia thành hai nhóm và mỗi 
nhóm gồm có ba. 

Nhóm đầu tiên gồm có thiện hành nghiệp, 
bất thiện hành nghiệp và hành nghiệp không lay 
chuyển. Thiện hành nghiệp là tác động của tâm ý 
làm việc phước thiện; tác động của tâm ý làm các 
việc bất thiện là bất thiện hành nghiệp; và tác động 
tâm ý không thế lay chuyến tương ưng với cõi vô 
sắc là hành nghiệp không lay chuyển, ở đây chúng 
ta nên biết sơ qua về các loại Tâm Vương (cỉtta) 
hay Thức (vinnana). Có tâm thiện và tâm bất thiện. 
Trong các loại tâm thiện có tâm thuộc về dục giới 
(kãmãvacara), tâm thuộc về sắc giới (rũpavacara) 
và tâm thuộc về vô sắc giới (arũpãvacara). Thiện 
Hành Nghiệp (kusala kamma) có nghĩa là Ý Muốn 
(cetanã) có mặt với các tâm thiện dục giới và sắc 
giới. Bất Thiện Hành Nghiệp (akusala kamma) là 
Ý Muốn có mặt với 12 tâm bất thiện. Hành Nghiệp 
Không Lay Chuyển (asaka kamma) là Ý Muốn có 
mặt với bốn loại tâm thiện thuộc về vô sắc giới. 

Neu quý vị không biết về các loại tâm khác nhau, 
chỉ cần nhớ là Hành là Nghiệp có nghĩa là Ý Muốn 
có mặt mỗi khi mình làm hành động thiện hay bất 


57 


thiện là đủ. Khi chúng ta làm điều lảnh thì Ý Muốn 
có mặt ngay trong tâm muốn làm điều lành chính là 
Hành Nghiệp. Khi làm việc bất thiện, Ý Muốn cũng 
có mặt trong tâm và đó cũng là Hành Nghiệp. 

Nhóm thứ hai gồm thân nghiệp, khấu nghiệp và 
ý nghiệp. Nghiệp thế hiện qua thân là thân hành, 
nghiệp thể hiện qua lời nói là khẩu hành, và nghiệp 
thế hiện nơi ý là ý hành. Thân Hành {kãyasankhãra) 
nghĩa là ý muốn (cetanã) khi làm điều thiện hay 
bất thiện sử dụng cơ thế của mình nhu đảnh lễ hình 
tuợng Đức Phật, cho ai một vật gì hay giết hại, trộm 
cắp... Nhu vậy, ý muốn đi kèm với tâm khi chúng ta 
dùng thân làm những hành động thiện hay bất thiện 
này là thân hành (kãya sankhãra). Khi chúng ta nói 
những lời thiện và bất thiện, ý muốn hiện diện đuợc 
gọi là khẩu hành {vajỉ sankhãrã). Khi chúng ta chỉ 
suy nghĩ thì ý muốn hiện diện trong tâm muốn làm 
những hành động thiện và bất thiện lúc đó đuợc gọi 
là ý hành {cỉtta sankhãra). Nhóm thứ hai này không 
khác với nhóm thứ nhất. Thực vậy, chúng đuợc bao 
gồm trong nhóm thứ nhất. 

Tuơng quan thứ nhất này có nghĩa là gì? Do 
Vô Minh nên chúng ta làm những việc thiện và 
bất thiện. Điều này có nghĩa là bất cứ hành động 
thiện hoặc bất thiện nào xảy ra đều có Vô Minh làm 
điều kiện. Ý nghĩa này đuợc giải thích trong Chú 
Giải duới hình thức vấn đáp. Làm thế nào chúng ta 
biết đuợc Hành (sankhãra) sanh khởi có Vô Minh 


58 


{avijjã) làm điều kiện? Câu trả lời là chúng ta biết 
đuợc Vô Minh làm điều kiện cho Hành sanh khởi 
vì khi có Vô Minh thì các Hành sanh khởi và khi 
không có Vô Minh thì các Hành không sanh khởi. 
Do sự kiện này mà chúng ta biết Hành sanh khởi 
có Vô Minh làm điều kiện. Điều này cũng tuơng tự 
nhu ví dụ sau đây. Làm thế nào chúng ta biết bóng 
là do ánh sáng gây ra? Chúng ta biết nhu vậy là vì 
khi không có ánh sáng thì không có bóng và khi có 
ánh sáng là có bóng. Vì thế chúng ta kết luận là 
bóng do ánh sáng gây ra. 

Nhu thế nào Hành sanh khởi do Vô Minh? Vô 
Minh đuợc giải thích trong Kinh là không biết về 
Tứ Diệu Đe (Cattãri Arỉyasasaccãri). Theo Vi 
Diệu Pháp, Vô Minh là không chỉ không biết về Tứ 
Diệu Đe mà còn không biết các uẩn quá khứ, các 
uẩn tuơng lai, các uẩn quá khứ và tuơng lai, và Pháp 
Duyên Sinh. 

Vì Vô Minh nên chúng sanh không thấy đuợc sự 
thật về khổ hay Khổ Đế (Dukkhasacca). Vì không 
biết Khố Đe, chúng sanh không biết tất cả mọi thứ 
trên cõi đời đều bất toại nguyện cho nên tuởng rằng 
cuộc đời và thú vui là hạnh phúc nên hành động theo 
đó. Khi hành động chúng sanh tạo ra hành nghiệp 
thiện và bất thiện. Nhu vậy hành nghiệp chịu điều 
kiện của Vô Minh tức là không biết về diệu đế thứ 
nhất là Khổ Đế. 

Và cũng vì Vô Minh nên chúng sanh không biết 


59 


Ái là nguyên nhân của khổ tức Tập Đe. Chúng sanh 
không những không biết chính ái dục là nguyên 
nhân của khổ đau mà đa số còn cho rằng ái dục là 
suối nguồn hạnh phúc. Những nguời này tin tuởng 
sai lầm rằng phải có vật sở hữu mới hạnh phúc nên 
đâm ra ua thích sở hữu nhiều thứ. Do sự suy nghĩ 
Ái chính là nguyên nhân của hạnh phúc nhu thế nên 
chúng sanh tạo ra Hành Nghiệp. Họ có thế làm việc 
phuớc thiện hay bất thiện. Nói cách khác, hành 
nghiệp thiện và bất thiện sanh khởi do Vô Minh làm 
điều kiện tức là sự không thấu hiểu về diệu đế thứ 
hai là Tập Đe (Samudayasacca). 

Chúng sanh không biết về Diệt Đế hay sự chấm 
dứt vĩnh viễn đau khố nên nghĩ rằng có cảnh giới 
cao nhất nào đó không còn khố. Chúng sanh cho 
cảnh giới cao nhất này là thiên đàng nên cố gắng 
hành động hay thiền tập để đuợc sanh về đó. Đó là 
Hành Nghiệp và Hành Nghiệp này chịu điều kiện 
bởi Vô Minh tức là không hiểu biết về diệu đế thứ 
ba là Diệt Đe (Nirodhasacca). 

Chúng sanh cũng không biết về Đạo Đe hay 
con đuờng đua đến diệt khổ nên tạo Hành Nghiệp. 
Truớc kia, nguời ta nghĩ là để chấm dứt đau khổ 
hay đạt tới đỉnh cao nhất của hạnh phúc, nên giết 
súc vật tế thần, hành hạ thân xác...Căn cứ trên tin 
tuởng nhu vậy mà họ làm những hành động bất 
thiện. Nhu vậy hành nghiệp chịu điều kiện bởi vô 
minh tức là không hiểu biết về diệu đế thứ tu là Đạo 


60 


Đe (Maggasacca). 

Nói một cách khác, có cái gọi là quả của thiện 
nghiệp. Quả này duới hình thức tái sanh vào cảnh 
giới tốt lành hơn, có tài sản hay địa vị...Hầu hết mọi 
nguời nghĩ những thứ này là hạnh phúc hay đua tới 
hạnh phúc nên họ cố gắng tạo thiện nghiệp để đuợc 
huởng quả tốt. Nhu vậy, thiện nghiệp chịu điều kiện 
bởi Vô Minh tức là sự không hiểu biết về kết quả 
của thiện nghiệp liên kết với tuổi già, bệnh hoạn và 
mệnh một. 

Ngoài ra, chúng sanh không thấy nguy hiếm khi 
tham đắm vào dục lạc. Rất nhiều nguời không thấy 
đuợc là mọi dính mắc đều mang lại khổ đau. Họ 
nghĩ dục lạc là tốt đẹp nên miệt mài theo đuổi và để 
đuợc thỏa mãn, có lẽ họ đã làm nhiều điều sai lầm. 
Và bất cứ hành động bất thiện nào đuợc thực hiện 
cũng chịu điều kiện bởi Vô Minh tức là không hiếu 
biết về bản chất thực sự của tham muốn hay dính 
mắc. Do đó, Vô Minh là điều kiện đế cho hành 
nghiệp bất thiện sanh khởi. 

Nhu vậy, bất cứ những gì chúng ta làm trong đời 
sống dù thiện hay bất thiện cũng đều có Vô Minh 
làm điều kiện. Ngoại trừ các vị Phật Toàn Giác, 
Phật Độc Giác, A La Hán, những chúng sanh còn lại 
ít nhiều đều có Vô Minh nhu vậy. 

Còn thiền tập thì sao? Nó có bị Vô Minh chi 
phối hay không? Chú Giải không có đề cập đến 
truờng họp này. Su cũng không có câu trả lời dứt 


61 


khoát cho quý vị vì thật khó để nói rằng thực tập 
thiền là do Vô Minh. Tuy nhiên, chúng ta có thể lý 
giải là ngay thiền tập, một cách gián tiếp, cũng bị 
điều kiện bởi vô minh. Lý do là chúng ta chua tận 
diệt hết Vô Minh nên Vô Minh còn tiềm tàng trong 
tâm. Hơn nữa, chúng ta có thế lý luận rằng thiền tập 
là hành động phuớc thiện nên là thiện hành nghiệp. 
Vì thế nó phải chịu chi phối của Vô Minh nhu Chú 
Giải đã giải thích là Hành Nghiệp có Vô Minh làm 
điều kiện. Do đó, chúng ta có thể nói hành động dầu 
thiện hay bất thiện đều có gốc rễ trong Vô Minh kể 
cả thiền tập. 

Trong tuơng quan giữa Vô Minh và Hành Nghiệp, 
hai nhân duyên này liên hệ với nhau nhu thế nào? 

Truớc hết chúng ta phải hiểu là không phải 
tuơng quan nào trong Pháp Duyên Sinh cũng có các 
nhân duyên hay yếu tố thuộc vào các thời điểm khác 
nhau. Yếu tố làm điều kiện và yếu tố chịu điều kiện 
có thế sanh khởi vào hai thời điếm khác nhau hay 
cùng lúc. Hiểu đuợc điều này mới có thể hiểu đuợc 
các tuơng quan trong Pháp Duyên Sinh. 

Vô Minh và Hành Nghiệp tuơng quan theo nhiều 
điều kiện hay cách thế khác nhau thật là phức tạp. 
Muốn hiểu rõ tuơng quan giữa hai nhân duyên này 
cần có kiến thức về 24 điều kiện tuơng quan hay là 
Duyên Hệ Duyên (patthãna) trong Vi Diệu Pháp. 
Tuy nhiên, có thể lấy ví dụ để làm sáng tỏ vấn đề. 

Đầu tiên là sự liên hệ giữa vô minh và thiện hành 


62 


nghiệp. Vô Minh và thiện hành nghiệp thuộc về hai 
thời điếm khác nhau. Vô Minh sanh khởi vào một 
thời điếm và thiện hành nghiệp sanh khởi vào thời 
điếm khác. Chang hạn khi thực tập Thiền Minh Sát, 
chúng ta lấy Vô Minh làm đề mục và suy nghiệm 
rằng Vô Minh là vô thuờng, biến hoại. Trong truờng 
họp này tâm thức của chúng ta có tâm thiền tập và 
tâm sở Hành Nghiệp hiện diện. Do đó, Vô Minh và 
Hành Nghiệp tuong quan với nhau theo điều kiện về 
đối tuợng vì đối tuợng thiền tập là Vô Minh. 

Khi chúng ta cố gắng tẩy trừ Vô Minh qua bố thí, 
trì giới hay hành thiền thì chúng ta tạo thiện hành 
nghiệp. Trong truờng họp này, Hành Nghiệp và Vô 
Minh tuơng quan với nhau không theo điều kiện đối 
tuợng nhung theo điều kiện về sự hỗ trợ mạnh mẽ. 

Một đôi khi chúng ta cho cõi trời cũng nhu cõi 
nguòi là tốt lành đáng ua thích nên cố gắng làm 
việc phuớc thiện với ý muốn đuợc sanh vào những 
noi đó. Vì Vô Minh, chúng ta không biết rằng cảnh 
giới nào cũng đều bất toại nguyện nên đã làm việc 
phuớc thiện để đạt mục đích nhu vậy. Do đó, khi 
làm những hành động phuớc thiện này, Hành Nghiệp 
chịu ảnh huởng bởi Vô Minh. Cả hai liên hệ với 
nhau theo điều kiện hỗ trợ mạnh mẽ chứ không phải 
nhân quả. 

Chúng ta muốn tái sanh vào cảnh trời vô sắc cho 
nên đã thực tập và đắc các tầng thiền vô sắc. Do đó, 
sự thực tập đắc các tầng thiền vô sắc là hành nghiệp 


63 


thiện chịu ảnh hưởng của Vô Minh. Vô Minh ở đây 
là không biết rằng ngay các trạng thái tâm của các 
chúng sanh vô sắc cũng vô thường. Hành Nghiệp 
và Vô Minh như vậy tưcmg quan với nhau theo điều 
kiện hỗ trợ mạnh mẽ. 

Ke đến là sự liên hệ giữa vô minh và bất thiện 
hành nghiệp. Hai trạng thái tâm (tâm sở) này có 
thế đồng thời hay khác thời điếm. Vô Minh tự nó 
là một trạng thái tâm hay tâm sở bất thiện cho nên 
có thế sanh khởi cùng với tâm sở bất thiện hành 
nghiệp. Dù sanh khởi đồng thời nhưng một yếu tố 
làm điều kiện và yếu tố kia chịu điều kiện. Chẳng 
hạn, bất thiện hành nghiệp và Vô Minh sanh khởi 
cùng lúc nhưng Vô Minh là yếu tố điều kiện và bất 
thiện hành nghiệp cùng với bất thiện tâm của nó 
và những tâm sở khác của tâm này là yếu tố chịu 
điều kiện. Chúng liên hệ với nhau bằng nhiều cách. 
Chang hạn khi tâm bất thiện sanh khởi lấy Vô Minh 
làm đối tượng thì sự liên hệ giữa Vô Minh và bất 
thiện hành nghiệp theo điều kiện đối tượng. Neu vì 
Vô Minh mà không thấy sự hiếm nguy trong những 
hành động bất thiện như giết hại, trộm cắp... thì 
những hành nghiệp bất thiện này chịu ảnh hưởng 
của Vô Minh theo điều kiện hỗ trợ mạnh mẽ. 

Vô Minh là tâm sở bất thiện nên cũng có thế 
sanh khởi cùng với tâm bất thiện. Trong trường họp 
này cả hai hỗ trợ lẫn nhau nên giữa Vô Minh và tâm 
bất thiện có tương quan về điều kiện gốc rễ. Lý do 


64 


là có tâm bất thiện nên trạng thái tâm hay tâm sở Vô 
Minh mới sanh khởi. 

Tuy nói rằng Vô Minh là không biết nhưng từ 
những điều đã đề cập ở trên, chúng ta thấy có hai khía 
cạnh của Vô Minh. Khía cạnh thứ nhất là không biết 
đúng và khía cạnh thứ hai là biết sai. Neu chúng ta 
không biết đúng thì chúng ta sẽ biết sai. Khi không 
biết các hiện tượng thật sự là vô thường, chúng ta sẽ 
nghĩ chúng là thường. Nghĩ chúng là thường tức là 
Vô Minh. 

Vô Minh là tâm sởnào trong 52 tâm sở (cetasỉkap. 
Như quý vị biết, có tất cả 52 tâm sở hay là trạng thái 
của tâm và 14 trong số này là các trạng thái tâm hay 
tâm sở bất thiện. Trong 14 tâm sở bất thiện này, cái 
nào là Vô Minh? Đó là Si. Vô Minh {avijjã) và Si 
{moha) đồng nghĩa. Đôi khi gọi là Vô Minh, đôi khi 
gọi là Si. Trong Mười Hai Nhân Duyên hay Pháp 
Duyên Sinh, trạng thái tâm bất thiện này được gọi 
là Vô Minh. Trong 52 tâm sở thì gọi là Si. Trong 
nhiều bài kinh, Đức Phật dùng từ Vô Minh để chỉ Si 
và dùng từ Si để chỉ Vô Minh. 

Có những câu hỏi khác được đề cập đến trong 
Chú Giải như Vô Minh có phải là điều kiện đon độc 
hay nguyên nhân duy nhất cho Hành Nghiệp không? 
Nếu chỉ có Vô Minh là điều kiện cho Hành Nghiệp 
thì cũng tưong tự như nói rằng chỉ có một điều kiện 
duy nhất đưa đến hậu quả. Điều này không được 
chấp nhận trong Phật Giáo. 


65 


Những gì được chấp nhận theo Giáo Pháp là Vô 
Minh không phải là điều kiện duy nhất đế cho Hành 
Nghiệp sanh khởi vì theo lời dạy của Đức Phật chỉ 
có trường họp thứ tư trong bốn trường họp sau đây 
là đúng mà thôi: 

1. Một nhân đưa lại một quả 

2. Một nhân đưa lại nhiều quả 

3. Nhiều nhân đưa lại một quả 

4. Nhiều nhân đưa lại nhiều quả. 

Đe một cái gì đó có thế sanh khởi cần phải có 
nhiều điều kiện nguyên nhân hay hỗ trợ và đây 
không phải là kết quả duy nhất. Ví dụ hạt được 
gieo, nẩy mầm rồi mọc lên cây là do nhiều điều kiện 
như nước, thời tiết, phân bón, đất đai...và khi cây 
lớn lên sanh ra không phải một mà nhiều thứ như 
nụ, lá, hoa, trái... 

Nhưng tại sao Đức Phật chỉ nói Vô Minh làm 
điều kiện cho Hành Nghiệp sanh khởi không mà 
thôi? Sở dĩ như vậy là vì Đức Phật muốn nhấn mạnh 
đến Vô Minh là điều kiện căn bản hay đặc thù chứ 
không phải là nguyên nhân duy nhất. Chẳng hạn 
như trong tương quan thứ sáu “Do Xúc làm điều 
kiện, Thọ hay cảm giác sanh khởi ”, Xúc không phải 
là điều kiện duy nhất bởi vì để cho Thọ phát sanh 
thì phải có nhiều điều kiện như đối tượng, căn, và 
Xúc. Và Thọ cũng có nhiều loại khác nhau tùy theo 
các loại Xúc khác nhau như Thọ do Xúc liên hệ đến 


66 


phần nhạy cảm của mắt (nhãn xúc) gây ra, Thọ do 
Xúc liên hệ đến phần nhạy cảm của tai (nhĩ xúc) 
gây ra... Và điều này có nghĩa là nhiều nhân đua 
lại nhiều quả. Nhung Xúc là điều kiện căn bản nên 
Đức Phật muốn nhấn mạnh là do Xúc làm điều kiện 
mà Thọ sanh khởi chứ không phải Xúc là điều kiện 
duy nhất. 

Có một ví dụ cho sự giải thích này. Khi một 
nguời bịnh đi khám bệnh, bác sĩ chấn bệnh và cho 
biết nguyên nhân của căn bệnh là đàm. Đàm không 
phải là nguyên nhân duy nhất của căn bệnh nhung là 
nguyên nhân rõ rệt nhất nên vị bác sĩ nói là bệnh gây 
ra bởi đàm. Trong ngôn ngữ hiện đại, chúng ta nói 
bệnh do vi trùng gây ra nhung vi trùng cũng không 
phải là nguyên nhân duy nhất. Chúng ta bị bệnh vì 
chúng ta cũng có nghiệp xấu trong quá khứ hay do 
nhiều điều kiện khác nữa nhu khí hậu, thực phẩm... 
Tuy nhiên, vị bác sĩ nói là do đàm bởi vì đây là 
nguyên nhân rõ rệt nhất trong những nguyên nhân. 

Đức Phật cũng dạy rằng tất cả các trạng thái tâm 
hay tâm sở bất thiện đều bắt nguồn từ tác ý thiếu trí 
tuệ (phi lý tác ý: ayoniso manasỉkãra). Mặc dầu có 
những điều kiện khác nhu là đối tuợng và căn nhung 
Ngài chỉ nhấn mạnh đến tác ý thiếu trí tuệ. Lý do là 
tác ý thiếu trí tuệ đuợc xem là điều kiện gốc rễ của 
những tâm sở bất thiện và đây không phải là nguyên 
nhân thông thuờng. Các điều kiện khác nhu đối 
tuợng hay căn là điều kiện hay nguyên nhân thông 


67 


thường vì chúng có thế liên hệ đến cả hai thiện hoặc 
bất thiện tâm sở. Riêng tác ý thiếu trí tuệ chỉ liên hệ 
đến bất thiện tâm sở mà thôi; do đó, nó được nhấn 
mạnh chứ không phải là điều kiện hay nguyên nhân 
duy nhất. Cho nên, đôi khi Đức Phật chỉ đưa ra một 
nguyên nhân bởi vì nó là nguyên nhân đặc thù hay 
nguyên nhân không thông thường làm cho các yếu 
tố khác sanh khởi. 

Tương tự như vậy, Đức Phật dạy Vô Minh là điều 
kiện làm Hành Nghiệp sanh khởi bởi vì Vô Minh là 
nguyên nhân hay điều kiện rõ rệt nhất. Điều này áp 
dụng không những cho tương quan này mà còn các 
tương quan khác nữa trong Pháp Duyên Sinh. 

Chú Giải cũng nêu lên một câu hỏi nữa. Hành 
chịu điều kiện của Vô Minh có nghĩa là do Vô Minh 
làm điều kiện mà Hành sanh khởi. Và Hành bao 
gồm hành nghiệp thiện và hành nghiệp bất thiện. 
Hành nghiệp bất thiện chịu điều kiện của vô minh 
là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, làm sao mà Vô Minh có 
thể gây ra hành nghiệp thiện hay điều tốt có thể là 
kết quả của điều xấu được? Chú giải có giải thích 
rằng nhân và quả không hẳn phải tương tự với nhau. 
Chúng có thể khác biệt về không gian và bản chất. 
Vì vậy mà Vô Minh có thế làm điều kiện cho các 
thiện Hành Nghiệp sanh khởi tựa như hoa sen có thế 
vươn lên từ bùn nhơ vậy. 


68 


Tương Quan Thứ Hai 


Do Hành Làm Điều Kiện, Thức Sanh Khỏi 

{Sankhãra-paccayã vinnãnam = Hành Duyên Thức) 


Tương quan giữa Hành và Thức là “Dỡ Hành 
làm điều kiện, Thức Sanh khởi Đây là tương quan 
trong đó điều kiện làm sanh khởi chính là nguyên 
nhân. Tương quan này có tính cách nhân quả có 
nghĩa do cái này là nhân mà sanh ra cái kia là quả. 
ở đây Hành là nhân và Thức là quả. Tương quan 
này quan trọng và hứng thú nên có lẽ chúng ta sẽ có 
rất nhiều câu hỏi. 

Trong thực chất, Hành là ý muốn làm (cetanã), 
một trạng thái của tâm hay tâm sở có mặt với những 
thiện tâm hay bất thiện tâm. Tâm sở này chính là 
nghiệp nên còn gọi là Hành Nghiệp. Hành Nghiệp 
gồm hành nghiệp thiện, hành nghiệp bất thiện và 
hành nghiệp không lay chuyến. 

Thức {vihhãna) đồng nghĩa với tâm vương 
(citta) là sự nhận biết đơn thuần về sự có mặt của 
đối tượng. Như vậy, theo định nghĩa, tâm vương chỉ 
có một; tuy nhiên, có những trạng thái của tâm khác 
nhau sanh khởi đồng thời với tâm vương làm cho có 
nhiều loại tâm vương khác nhau. Có tất cả 89 tâm 


69 


vương hay nói gọn là 89 tâm. Không phải tất cả 89 
tâm này đều là Thức trong tương quan này. Đe dễ 
hiểu, chúng ta nên biết qua là 89 tâm được chia ra 
làm bốn loại: Thiện Tâm, Bất Thiện Tâm, Dị Thục 
Tâm (Tâm Kết Quả), và Duy Tác Tâm. Duy Tác 
Tâm thật sự giống như thiện tâm nhưng lại không 
có khả năng gây ra quả cho nên gọi là duy tác có 
nghĩa chỉ tác động mà không đem lại kết quả. Trong 
bốn loại tâm này, Dị Thục Tâm mới chính là Thức 
nơi tương quan này vì đây là tâm kết quả của Hành 
Nghiệp. 

Nhưng có phải tất cả hay chỉ một số Tâm Ket 
Quả nào đó được bao gồm trong Thức nơi tương 
quan này? 

Theo một số sách do các tác giả hiện đại biên 
soạn, chỉ có Thức Tái Sanh (patisandhi) được xem 
là Thức ở đây. Tuy nhiên, theo luận thư Thanh Tịnh 
Đạo thì Thức trong tương quan này bao gồm tất cả 
32 Tâm Kết Quả, chứ không phải chỉ có Thức Tái 
Sanh không mà thôi. 

Tâm Kết Quả gồm tâm kết quả thụ động và tâm 
kết quả năng động. Đe cho dễ hiểu về tâm kết quả 
của nghiệp, chúng ta chia đời sống ra làm hai phần: 
phần thứ nhất là khoảnh khắc đầu tiên tức là lúc thụ 
thai và phần thứ hai là thời gian còn lại của kiếp 
sống. Tâm kết quả thụ động sanh khởi ngay khoảnh 
khắc thụ thai được gọi là Thức Tái Sanh và tâm kết 
quả thụ động sanh khởi liên tiếp trong phần còn lại 


70 


của kiếp sống để duy trì đời sống được gọi là luồng 
hộ kiếp hay Hữu Phần (bhavanga). Các tâm kết 
quả năng động chỉ sanh khởi trong thời gian còn 
lại của kiếp sống. Chẳng hạn như nhãn thức trong 
đời sống hiện tại là một tâm kết quả năng động, kết 
quả của hành nghiệp trong quá khứ. Khi ta thấy 
một vật gì đẹp, vừa ý, đó là kết quả của những thiện 
nghiệp trong quá khứ. Tưong tự, khi ta thấy một 
cái gì không vừa ý, đó cũng là kết quả của những 
bất thiện nghiệp trong quá khứ. Nhãn thức chỉ sanh 
khởi trong phần còn lại của kiếp sống. Tưong tự 
như vậy, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức là 
những tâm kết quả năng động có mặt trong thời gian 
còn lại kiếp sống. 

Vì là kết quả của Hành Nghiệp trong quá khứ 
nên Thức trong tương quan thứ hai này bao gồm cả 
Thức Tái Sanh và các tâm kết quả khác sanh khởi 
trong phần còn lại của kiếp sống. Vì thế cả 32 loại 
tâm kết quả thế tục phải được bao gồm vào Thức 
chứ không phải chỉ có Thức Tái Sanh không mà 
thôi. Có một số chi tiết trong Chú Giải giải thích 
loại Hành nào làm sanh khởi loại Thức nào nhưng 
chúng ta sẽ không đề cập ở đây. 

Mười Hai Nhân Duyên là một giáo lý khó hiếu 
ngay cả ngài Phật Minh {Buddhaghosa) cũng hơi 
ngần ngại khi bắt đầu viết Chú Giải về đề tài này. 
Ngài nói: “Khi cố viết Chú Giải về Pháp Duyên 
Sinh, tôi chưa chắc lắm cho nên có cảm tưởng như 


71 


hụt hẫng trong đại dương.” Lòng đại dưong quá sâu 
đến nỗi chúng ta không chạm được đáy. Đe tài thâm 
sâu và quá khó khăn đến độ ngay cả bậc luận sư nổi 
tiếng như ngài Phật Minh cũng còn do dự khi sắp 
viết luận thư về Mười Hai Nhân Duyên. Vậy đối 
với chúng ta thì sao? Chúng ta thật nhỏ nhoi so với 
bậc luận sư lỗi lạc này. Đây là một đề tài thật phức 
tạp và khó giải thích. Sư cố gắng hết sức mình để 
giải thích càng nhiều càng tốt theo sự hiểu biết của 
Sư và nếu quý vị không hiểu được thì là do lỗi của 
Sư chứ không phải tại vì kinh điển. 

Trong tương quan thứ hai giữa Hành Nghiệp và 
Thức, hành nghiệp thuộc về một kiếp và thức hay 
tâm kết quả thuộc về kiếp kế tiếp. Neu hành nghiệp 
thuộc về kiếp đã qua thì tâm kết quả thuộc về kiếp 
này; nếu hành nghiệp thuộc về kiếp này, thì tâm kết 
quả thuộc về kiếp tới. Tương quan giữa hành nghiệp 
và tâm kết quả thuộc về hai kiếp khác nhau này thật 
là khó hiểu. Cho nên, rất quan trọng để hiểu cách 
thức hai yếu tố này liên hệ với nhau và như thế nào 
hành nghiệp làm sanh khởi thức trong kiếp kế tiếp. 
Vì vậy, điều cần thiết là tìm hiểu như thế nào sự chết 
xảy ra trong một kiếp và tái sinh xảy ra trong kiếp 
kế tiếp. 

Chúng ta lấy ví dụ về hai kiếp sống: kiếp vừa 
qua và kiếp hiện tại. Trong kiếp vừa qua chính Tử 
Thức (cutỉcỉtta) hay chập tâm sau cùng trong kiếp 
sống của một người được gọi là sự chết. Do đó, khi 


72 


sự chết xảy ra, Tử Thức này sanh lên. Trước chập 
tâm này, có năm chập tâm rất là quan trọng. Giữa 
tử thức và năm chập tâm này, có thể có hoặc không 
có những chập tâm khác. Khi một người hấp hối, cơ 
thế và tâm rất yếu nên có thế không còn thấy rõ sự 
việc tuy vẫn còn tâm. Khi sự chết gần kề, một trong 
ba hiện tượng sau đây xảy diễn nơi người sắp chết: 
Thứ nhất là Nghiệp (kamma), thứ nhì là dấu hiệu 
của nghiệp hay Nghiệp Tướng (kammanimitta), 
và thứ ba là Nghiệp Cảnh (gatỉnỉmỉtta). Nghiệp là 
những việc làm thiện ác đã tạo ra trong quá khứ. 
Nghiệp Tướng là những phương tiện sử dụng khi 
tạo nghiệp. Chẳng hạn nếu nghiệp là cúng dường 
thì người nhận sự cúng dường và đồ cúng dường là 
nghiệp tướng. Đây là những điều kiện hỗ trợ trong 
hành động tạo nghiệp. Nghiệp Cảnh là cảnh giới 
của kiếp tới. Ví dụ, nếu tái sanh làm người sẽ thấy 
bụng người mẹ; tái sanh vào địa ngục sẽ thấy lửa, 
thấy sự tra tấn; tái sanh lên cõi trời sẽ thấy các chư 
thiên và cung điện cõi trời... 

Khi một người hấp hối, một trong ba điều trên 
tức nghiệp, nghiệp tướng hoặc nghiệp cảnh hiện đến 
tâm của người đó. Hãy lấy trường họp nghiệp hiện 
đến. Trong trường họp này nghiệp sẽ là đối tượng 
của tâm ngay lúc ấy. Nghiệp mà người đó thấy lại 
trong lúc hấp hối cũng giống y như nghiệp khi vừa 
mới tạo ra. Hay có thế nói nghiệp được tái tạo. Kh i 
nghiệp hiện ra rõ ràng trong tâm người hấp hối, sẽ 
có năm chập tâm sanh khởi trước tử thức lấy nghiệp 


73 


làm đối tượng. Thật ra những chập tâm khác cũng 
lấy Nghiệp làm đối tượng nhưng vì năm chập tâm 
này thật quan trọng nên chúng ta chỉ đề cập năm 
chập tâm lấy nghiệp làm đối tượng này mà thôi. 

Sau năm chập tâm này sẽ sanh khởi tâm cuối 
cùng của kiếp đó gọi là Tử Thức. Ngay sau tử thức 
hay sự chết có một thức khác sanh khởi vào kiếp kế 
tiếp. Trong ví dụ trên của chúng ta, kiếp tới này là 
kiếp hiện tại. Do đó, ngay trong kiếp hiện tại, có tâm 
hay thức đầu tiên sanh khởi. Thức này kế tiếp Tử 
Thức của kiếp đã qua mà không có một khoảng hở 
nào cả. Nó được gọi là Kiết Sanh Thức hay Thức 
Tái Sanh. Được gọi là Kiết Sanh Thức vì nối kết 
hai kiếp sống với nhau. Neu nó không sanh khởi 
thì sẽ không có kiếp hiện tại. Thức này cũng còn 
có tên khác là Thức Tái Sanh vì là thức đầu tiên của 
một kiếp mới. Kiết Sanh Thức hay Thức Tái Sanh 
là một trong 32 tâm kết quả (dị thục tâm). Thức Tái 
Sanh là kết quả của nghiệp trong quá khứ. Nói cách 
khác Hành Nghiệp tạo ra Thức Tái Sanh hay Thức 
Tái Sanh là sản phẩm của Hành Nghiệp. 

Khi Thức Tái Sanh sanh khởi trong kiếp mới, 
nó cũng lấy nghiệp làm đối tượng cho nên có cùng 
đối tượng với Tử Thức và năm chập tâm trước Tử 
Thức trong kiếp vừa qua. Nghiệp rất mạnh đến nỗi 
không những làm sanh khởi Thức Tái Sanh mà còn 
tạo ra các tâm kết quả thụ động hay năng động khác. 
Tâm kết quả thụ động được gọi là Hữu Phần hay 


74 


Luồng Hộ Kiếp {bhavanga) sanh khởi liên tục trong 
suốt thời gian còn lại của kiếp sống để duy trì đời 
sống khi không có những tâm năng động sanh khởi. 
Nhu vậy, trong suốt kiếp sống, Hữu Phần sanh khởi 
rất nhiều lần và bị ngắt quảng bởi những tâm năng 
động khác nhu nhăn thức, nhĩ thức... Nhu vậy, trong 
kiếp sống những chập tâm kết quả thụ động và năng 
động sanh khởi chen lẫn nhau cho đến khi sự chết 
chấm dứt kiếp sống. 

Vì thế từ lúc bắt đầu cho đến lúc kết thúc của 
một kiếp sống, một loạt các tâm kết quả thụ động 
sanh khởi trở đi trở lại nhiều lần và có nhiều tên 
gọi khác nhau. Tâm kết quả thụ động đầu tiên khởi 
nguyên của kiếp sống là Kiết Sanh Thức hay Thức 
Tái Sanh. Các tâm kết quả thụ động khác không 
làm công năng của Thức Tái Sanh nhung nhằm duy 
trì kiếp sống đuợc gọi là luồng hộ kiếp hay Hữu 
Phần. Neu hữu phần không có mặt khi những tâm 
năng động không sanh khởi thì đời sống sẽ chấm 
dứt ngay. Điều này có nghĩa là nhờ có hữu phần mà 
kiếp sống đuợc liên tục. Và vào cuối kiếp sống, 
tâm kết quả thụ động cuối cùng có tên là Tử Thức 
là tâm sau chót của kiếp sống. Nhu vậy trong một 
kiếp sống, thức tái sanh, hữu phần và tử thức giống 
nhau. Chúng là những tâm kết quả thụ động của 
hành nghiệp và lấy nghiệp làm đối tuợng. 

Câu hỏi là Nghiệp nào làm đối tuợng cho Thức 
Tái sanh? Những hành động thiện và bất thiện tạo tác 


75 


trong suốt kiếp sống vừa qua tức là Thuờng Nghiệp 
(ãcinakamma) hay chính ý muốn làm (cetanã) có 
mặt đồng thời với năm tâm sau cùng ngay truớc Tử 
Thức tức Cận Tử Nghiệp (ãsannakammap. 

Neu nói Nghiệp là tâm sở ý muốn (cetanã) có 
mặt với năm tâm sau cùng ngay truớc Tử Thức là 
nhân của Thức Tái Sanh thì chúng ta chỉ cần Cận 
Tử Nghiệp đâu cần gì phải để ý đến Thuờng Nghiệp 
hay là nghiệp tạo tác trong suốt kiếp sống vừa qua. 
Neu Thuờng Nghiệp là nhân của Thức Tái Sanh thì 
chúng ta chẳng cần đến Cận Tử Nghiệp. 

Theo Chú Giải thì thuờng nghiệp hay hành nghiệp 
trong quá khứ là nhân đua đến tái sanh còn cận tử 
nghiệp hay ý muốn (cetanã) chỉ làm điều kiện hỗ 
trợ cho Thức Tái Sanh bắt đối tuợng là hành nghiệp 
của kiếp truớc mà thôi. Ví dụ nhu một nguời trói 
một nguời, bịt mắt đem đến miệng hố sâu và một 
nguời khác xô xuống hố. Nguời xô ấy cũng giống 
nhu cận tử nghiệp. 

Nguời hấp hối thấy lại thuờng nghiệp. Tâm lúc 
hấp hối mê mờ vì vô minh và bị ái dục huớng đến 
thuờng nghiệp. Lúc đó cận tử nghiệp hay trạng thái 
tâm hay tâm sở Ý Muốn {cetanã) có mặt với năm 
chập tâm cuối cùng truớc tử thức khiến tâm bắt đối 
tuợng là Thuờng Nghiệp. Chính cận tử nghiệp làm 
điều kiện hỗ trợ cho thức tái sanh bắt đối tuợng là 
thuờng nghiệp. Chính vì vậy mà Chú Giải đã nói là 
cận tử nghiệp đẩy thức tái sanh đến đối tuợng tuơng 


76 


tự như xô một người xuống hố. Như vậy, thường 
nghiệp dầu thiện hay bất thiện là nhân của thức tái 
sanh và cận tử nghiệp là điều kiện hỗ trợ mạnh mẽ 
cho thức tái sanh sanh khởi. 

Hành nghiệp quá khứ cũng là đối tượng của năm 
tâm ngay trước tử thức của kiếp vừa qua. Vì vậy, 
năm tâm trước tử thức của kiếp quá khứ và thức tái 
Sanh có cùng một đối tượng. Thức tái sanh là một 
tâm kết quả của hành nghiệp trong quá khứ. Như 
vậy thức do hành nghiệp mà sanh khởi. 

Có mặt đồng thời với thức tái sanh là những tâm 
sở hay trạng thái của tâm này và phần vật chất hay 
sắc pháp. Đối với con người, súc vật hay một số 
chúng sanh khác, cái mà chúng ta gọi là tái sanh chỉ 
là sự kết họp của tâm kết quả, tâm sở sanh khởi cùng 
với tâm kết quả và một ít sắc pháp. Do đó, có thể nói 
sự tái sanh chỉ là sự kết họp của Danh và sắc. 

Theo quy uớc thông thường khi các danh sắc này 
sanh khởi, chúng ta nói là một người tái sanh vào 
kiếp tới. Vì sống trong một thế giới quy ước chúng 
ta không thế tránh cách nói như vậy được. Nhưng 
thật sự không có tâm hay sắc từ kiếp này chuyển 
đến kiếp sau. Là kết quả của nghiệp, danh sắc sanh 
khởi ở đây chứ không phải là một cái gì tiếp tục từ 
kiếp trước. Chúng sanh khởi mới mẻ trong kiếp này 
nhưng không phải là không có liên hệ với nghiệp 
quá khứ. Điều này quả thật khó hiểu. Tuy nhiên, 
đây là cách giải thích theo Phật Giáo về tái sanh mà 


77 


không dựa vào linh hồn vĩnh cửu, một thực thế miên 
viễn hay một chúng sanh đi từ kiếp này đến kiếp 
khác. Do đó, những gì sanh khởi trong kiếp này là 
danh và sắc mới mẻ nhưng là kết quả của nghiệp 
trong quá khứ. 

Vì thế không thế nói một chúng sanh tái sanh là 
hoàn toàn mới không có liên hệ với kiếp trước hay 
là giống y hệt như chúng sanh ở kiếp đã qua. Hai 
điều này hoàn toàn không đúng và nên được nhớ rõ 
như vậy. Chúng ta chỉ có thế nói sự tái sanh trong 
kiếp này là kết quả của nghiệp trong quá khứ. 

Có phải chết là nhân sinh ra tái sanh hay không? 
Bây giờ sau khi biết được điều giải thích ở trên, 
có thể nào quý vị nói tái sanh là do sự chết gây ra 
không? Không thế nào như vậy được vì tái sanh 
là hậu quả của nghiệp quá khứ. Điều này rất quan 
trọng vì rất nhiều người hiểu lầm là chết gây ra tái 
sanh hay chết trở thành tái sanh. Thật vậy, những gì 
quyết định cho tái sanh không phải là cái chết ngay 
trước đó nhưng là nghiệp đã tạo ra. Chết chỉ là một 
điều kiện đế thức tái sanh sanh khởi mà thôi. Điều 
kiện nhường chỗ này cũng giống như muốn cho quý 
vị có thể ngồi vào ghế Sư đang ngồi, Sư phải đứng 
dậy nhường ghế lại cho quý vị. Do đó, trong trường 
họp này, việc Sư đứng dậy là điều kiện cho quý vị 
ngồi ở đây. Tương tự như vậy, tử thức là điều kiện 
cho thức tái sanh bởi vì nếu tử thức không mất đi 
thì thức tái sanh không thế sanh khởi. Chết và thức 


78 


tái sanh tương quan với nhau theo tính cách của các 
điều kiện không có kẽ hở có nghĩa là cái này phải 
mất đi thì cái kia mới sanh khởi được. Chỉ có trong 
cách này mà tử thức và thức tái sanh liên hệ với 
nhau như là cái làm điều kiện và cái chịu điều kiện. 
Như vậy chết không phải là nhân của thức tái sanh. 
Chính hành nghiệp quá khứ mới là nhân của thức 
tái sanh. 

Nguyên nhân thật sự của tái sanh là nghiệp chứ 
không phải tử thức. Thật là khó hiếu khi chúng 
ta nói rằng “chúng sanh mới tái sanh không y hệt 
nhưng cũng không hoàn toàn khác với chúng sanh 
đã chết”. Có nhiều ví dụ được đưa ra trong Chú 
Giải về điểm này. 

Ví dụ đầu tiên là tiếng vang. Chúng ta hét lên 
trong hang đá và có tiếng vang lại. Tiếng vang 
không phải là tiếng hét nhưng chỉ là tiếng dội lại mà 
thôi. Không có tiếng hét sẽ không có tiếng vang. 
Do đó, tiếng vang không hoàn toàn giống hệt tiếng 
hét nhưng cũng không khác hắn hay không liên hệ 
gì đến tiếng hét. Ví dụ thứ hai về cây đèn. Quý vị 
có cây đèn đang cháy và một người đến mồi ngọn 
lửa từ cây đèn của quý vị sang cây đèn của người 
đó. Câu hỏi đặt ra là ngọn lửa đèn của người đó 
có phải là ngọn lửa đèn của quý vị không? Câu 
trả lời là không nhưng ngọn lửa đèn của người đó 
không phải là không liên hệ đến ngọn lửa đèn của 
quý vị. Tương tự như vậy, một người được tái sanh 


79 


không phải cùng một người vừa mới mất nhưng 
cũng không phải là một người hoàn toàn mới mẻ 
không liên hệ gì đến người đã qua trong trường họp 
tái sanh làm người. 

Có thêm những ví dụ khác nữa. Chẳng hạn tấm 
hình chụp một người khi còn trẻ. Người trong tấm 
hình và người bây giờ không hoàn toàn giống nhau 
nhưng cũng không hẳn khác biệt nhau. Một ví dụ 
nữa là hình soi trong gương. Quý vị soi gương và 
thấy hình của mình. Hình này không phải là quý 
vị nhưng hình này và quý vị không phải không có 
liên hệ với nhau vì nếu không có quý vị sẽ không có 
hình trong gương. Một ví dụ nữa là khuôn dấu và 
dấu in. Dấu in từ khuôn dấu không phải là khuôn 
dấu nhưng sở dĩ có dấu in vì có khuôn dấu. Như 
vậy tuy dấu in không phải là khuôn dấu nhưng liên 
hệ với khuôn dấu. 

Do đó, theo giáo lý nguyên thủy, mỗi một lúc đều 
có danh và sắc mới sanh khởi rồi hoại diệt, đặc biệt 
giữa hai kiếp kế nhau. Không có cái gì chuyến sinh 
từ kiếp này sang kiếp khác nhưng những gì sanh 
khởi ngay trong kiếp kế tiếp là kết quả của những 
gì chúng ta đã làm trong các kiếp đã qua. Cho nên 
chúng sanh trong hai kiếp có sự liên hệ mặc dù 
không có sự đồng nhất hay giống y hệt nhau. 

Chú Giải giải thích một cách khác. Bởi vì có 
một chuỗi liên tục sanh khởi của danh và sắc, cái 
này kế tiếp cái kia, cho nên không có giống hệt hay 


80 


khác biệt tuyệt đối. Do đó, chúng ta phải có thái 
độ trung dung là cái này không giống nhung cũng 
không khác cái kia. ở đây Chú Giải cũng đua ra 
một ví dụ. Neu chúng ta nói có giống hệt tuyệt đối, 
thì sữa chua ya ua sẽ không làm đuợc từ sữa. Và 
nếu quý vị nói có khác biệt tuyệt đối thì ya ua sẽ 
không có liên hệ gì tới sữa cả. Vì thế, nếu quý vị 
nói có giống hệt tuyệt đối thì sẽ không có tái sanh 
và nếu nói có khác biệt tuyệt đối thì hai đời sống sẽ 
không liên hệ gì nhau. 

Tại đây Chú Giải đặt ra các câu hỏi thật khó 
nhung cũng kèm những câu trả lời cho chúng ta. 
Các câu hỏi liên quan với nhau nhu sau: 

• Neu không có hay không chấp nhận chuyến sinh 
linh hồn tức là linh hồn đi từ kiếp này sang kiếp 
khác thì sau khi các điều kiện làm nên một con 
nguời trong một kiếp hay uấn chấm dứt thì kết 
quả trong kiếp tới sẽ là kết quả đối với một nguời 
khác? Điều này có nghĩa là ngũ uẩn ngừng ở đây 
cho nên kết quả có thể đối với một nguời khác 
biệt? Hay nếu nguời tái sanh là một nguời khác 
thì trong truờng họp đó kết quả có thể là cho 
nguời khác đó? 

• Nghiệp ngừng ở đây không chuyển sang kiếp tới 
nghĩa là không còn hiện hữu? 

• Và nghiệp là điều kiện cho quả sanh khởi không 
chuyển từ kiếp này sang kiếp tới thì kết quả trong 
kiếp tới có thế gây ra bởi một nguyên nhân khác? 


81 


Hay kết quả trong kiếp tới có thể gây ra không 

phải do nghiệp này nhưng là do nghiệp khác? 

ở đây sự giống hay khác nhau tuyệt đối không 
được chấp nhận. Cho nên trong trường họp này 
không có vấn đề kết quả của nghiệp xảy đến cho 
một người khác hay gây ra bởi một người khác hay 
một diễn trình khác. Và Chú Giải cho một ví dụ về 
trồng cây. 

Khi trồng cây, trước hết cấy hột giống và tiếp 
theo là cả một diễn trình về đâm chồi và tăng trưởng. 
Chẳng hạn quý vị phải bón phân, tưới nước... Khi 
hột mọc thảnh cây và cây có trái thì trái thật sự là 
kết quả của hạt mầm mặc dầu hạt không còn hiện 
diện vào lúc trái được hình thành. Và như vậy hạt 
mầm và trái nằm ngay trong cùng một diễn trình 
chứ không thuộc về hai diễn trình khác nhau vì sự 
liên tục hay tuần tự diễn ra của các biến cố trong 
diễn trình trồng cây. Tương tự như vậy, ở đây có sự 
liên tục và chúng ta không thể nói rằng kết quả là 
kết quả của một người khác hay kết quả gây ra bởi 
một nguyên nhân khác. 

Câu hỏi kế tiếp liên hệ đến các câu hỏi ở trên. 
Neu không có người kinh nghiệm kết quả thì kết 
quả là của ai? Hãy lấy ví dụ cây và trái. Khi trái cây 
được sanh ra thì chúng ta nói là cây sanh trái. Tương 
tự như vậy, khi có vui hay buồn sanh khởi như là 
kết quả của nghiệp quá khứ chúng ta nói người này 
hạnh phúc hay đau khố. Thật ra thì chỉ có niềm vui 


82 


hay nỗi buồn hiện hữu nhung chúng ta lại nói nguời 
này hạnh phúc hay đau khổ. Đây là cách nói theo 
quy uớc bởi vì thật sự thì chỉ có kinh nghiệm niềm 
vui hay nỗi buồn xảy ra mà thôi chứ không có nguời 
kinh nghiệm những cảm xúc này. Nguời chỉ là ý 
niệm theo quy uớc mà thôi. Quý vị sẽ thấy điều này 
một cách rõ ràng khi thiền tập. 

Câu hỏi kế tiếp là Hành là nguyên nhân của 
Thức khi đang hiện hữu hay khi không hiện hữu? 
Hay nói một cách tổng quát câu hỏi sẽ là nguyên 
nhân cho ra kết quả khi đang hiện hữu hay không 
đang hiện hữu? Neu nói là nguyên nhân cho ra kết 
quả khi đang hiện hữu thì chúng phải cho ra kết quả 
ngay lúc chúng vừa sanh khởi chứ không vào lúc 
nào khác. Và nếu nói là nguyên nhân cho ra kết 
quả khi chúng không đang hiện hữu thì kết quả có 
thể đuợc sanh ra bất cứ lúc nào ngay cả truớc khi 
nguyên nhân sanh khởi. Đây là câu hỏi thật khó và 
câu trả lời nhu thế nào? 

Thức sanh khởi vì hành nghiệp đã đuợc thực 
hiện chứ không phải đang hiện hữu hay không đang 
hiện hữu. Có một ví dụ làm sáng tỏ câu trả lời này. 
Chang hạn quý vị cam kết trả tiền cho một nguời. 
Chỉ vì quý vị cam kết trả tiền mà có sự trả tiền chứ 
không phải vì cam kết lúc đó đang hiện hữu hay 
không đang hiện hữu. Và sau khi trả xong sẽ hết nợ 
nên quý vị không còn phải trả thêm gì cả. Tuơng 
tự nhu vậy, một khi quả sanh khởi, nghiệp hết tiềm 


83 


năng nên không thể trổ quả nữa. 

Chúng ta sống trong một thế giới quy uớc cho 
nên dùng những danh từ nhu tái sanh, chuyến sinh 
linh hồn từ kiếp này sang kiếp kia cho tiện lợi chứ 
thật ra không có một cái gì chuyển từ kiếp quá khứ 
sang kiếp vị lai hết. Thức tái sanh là một tâm mới và 
phần sắc là sắc mới. Đó là những yếu tố mới, chẳng 
phải từ quá khứ chuyển sang. Điều này cho thấy 
không có linh hồn hay không có ngã vì không có 
gì chuyển từ kiếp cũ sang kiếp mới. Tuy nhiên, về 
một phuơng diện khác thì thức tái sanh không hoàn 
toàn mới bởi vì nó là những kết quả của những hành 
nghiệp thuộc về quá khứ. Chẳng hạn nhu tiếng hét 
và tiếng vang ra từ vách núi, ngọn đèn sáng và ngọn 
đèn đuợc mồi không phải là một nhung có liên hệ 
với nhau nhu đã đuợc nói đến ở trên. 

Hành nghiệp quá khứ không chỉ làm sanh khởi 
thức tái sanh mà còn tạo nên nhiều tâm kết quả khác 
nhu là nhãn thức, nhĩ thức...Những tâm kết quả này 
sẽ liên tiếp xảy ra trong suốt cuộc đời. Sau thức 
tái sanh là luồng hộ kiếp hay hữu phần gồm những 
tâm thụ động có mục đích duy trì sự hiện hữu của 
chúng sanh. Những tâm thụ động này liên tục sanh 
khởi trong đời sống cho đến khi có những tâm năng 
động tới thì ngừng nghỉ. Khi tâm năng động qua 
rồi thì những tâm thụ động sanh khởi trở lại. Và 
cứ tiếp tục nhu vậy từ thụ động tới năng động rồi 
thụ động rồi năng động.. .cho đến cuối cuộc đời với 


84 


tâm sau cùng là tử thức. Trong cùng một kiếp sống, 
thức tái sanh, luồng hộ kiếp hay hữu phần và tử thức 
là những tâm giống hệt nhau vì đều là kết quả của 
nghiệp quá khứ có đối tuợng là nghiệp quá khứ. 

Đó là ý nghĩa của tuơng quan thứ hai tức là hành 
nghiệp là nhân của các tâm kết quả kể cả thức tái 
sanh. 

Tuơng quan thứ hai này rất quan trọng cần đuợc 
hiểu trọn vẹn. Do đó, Su sẽ nhắc lại và nói thêm về 
tuơng quan này. Su sẽ đề cập đến Hành và Thức 
trong đời sống thực tế cũng nhu nhu thế nào chúng 
ta chấp nhận định luật nghiệp báo và diễn trình chết 
và tái sinh. Ngoài ra, Su sẽ vạch ra những ngộ nhận 
cần phải tránh khi đề cập đến diễn trình này. 

Một cách vắn tắt Hành là gì? Quí vị đã biết Hành 
ở đây chính là Nghiệp nên gọi là Hành Nghiệp. Và 
Thức ở đây là Dị Thục Tâm hay tâm kết quả. Chúng 
ta đã gặp hai nhân duyên này trong kinh điển hay 
trong công thức của Pháp Duyên Sinh ở trên. Bây 
giờ, chúng ta sẽ xét hai yếu tố này ngay trong đời 
sống thực tế. 

Bất cứ khi nào làm những hành động thiện hay 
bất thiện thì chúng ta đã tạo hành nghiệp. Khi lễ 
Phật, giữ giới, hay hành thiền.. .là chúng ta tạo thiện 
nghiệp. Trái lại, nếu giết nguời, cuóp của... thì 
chúng ta tạo bất thiện nghiệp. Nhu vậy, trừ khi ngủ, 
trong suốt cuộc đời hầu nhu lúc nào chúng ta cũng 
tạo một trong hai loại nghiệp này. Nói một cách 


85 


chính xác và rốt ráo, hành nghiệp là ý muốn làm 
(cetana) những nghiệp thiện hay bất thiện. 

Câu hỏi đặt ra là những hành nghiệp này sẽ mang 
lại những kết quả nhu thế nào? Chúng ta biết rằng 
hành nghiệp là nhân đua đến thức tái sanh và do thức 
tái sanh làm điều kiện danh sắc sanh khởi. Nghĩa là, 
do hành nghiệp làm điều kiện nguyên nhân mà có 
thức tái sanh và danh sắc. Đây là tái sanh hay một 
đời sống mới. Và ở đâu có tái sanh, ở đó có già, 
bệnh và chết và rồi tái sanh trở lại. Cho nên, bao lâu 
còn hành nghiệp là bấy lâu còn danh và sắc tiếp tục 
sanh khởi từ kiếp này sang kiếp khác. Đây chính là 
vòng luân hồi. 

Câu hỏi đặt ra là chúng ta có nên làm thiện hành 
nghiệp không? 

Có một số nguời không muốn bố thí hay thiền 
tập thuờng lý luận rằng nếu chúng ta bố thí, trì giới, 
và hành thiền thì cũng chỉ kéo dài vòng luân hồi mà 
thôi. Do đó, chúng ta không cần làm điều thiện. 
Lập luận nhu vậy là sai lầm bởi vì chỉ trừ những vị 
đã chứng đắc đạo quả A La Hán, còn chúng ta ngoài 
lúc ngủ thì lúc nào cũng tạo hành nghiệp, không 
thiện thì ác. Cho nên, nếu chúng ta không nỗ lực tạo 
phuớc thì chúng ta sẽ dễ làm những việc bất thiện. 

Đối với thiện nghiệp thì có hai loại. Một loại 
thiện nghiệp kéo dài sự trôi lăn trong vòng luân 
hồi và một loại thiện nghiệp giúp chấm dứt luân 
hồi. Neu chúng ta bố thí, trì giới, hành thiền hầu 


86 


chỉ mong tái sanh vào cảnh giới tốt đẹp, sung sướng 
hơn, thì đúng là những thiện nghiệp ấy chỉ kéo dài 
vòng luân hồi mà thôi. Ngược lại, khi làm những 
thiện nghiệp đó, chúng ta hướng đến sự tìm cầu giải 
thoát, chấm dứt khổ đau, thì hành nghiệp thiện ấy 
sẽ đưa tới chứng đắc đạo quả, chấm dứt vòng luân 
hồi. Do đó, mỗi lần làm việc phước thiện, chúng ta 
nên hướng tâm mong được diệt trừ ô nhiễm, thảnh 
đạt chánh trí và chứng ngộ Niết Bàn đế những thiện 
hành nghiệp giúp chúng ta tái sanh về cảnh giới có 
nhiều thuận duyên thành đạt điều mình ước nguyện. 
Vì vậy, những thiện hành nghiệp trong trường họp 
này sẽ không kéo dài mãi sự trôi lăn của chúng sanh 
trong vòng luân hồi. 

Quí vị còn nhớ sau mỗi lần thọ giới, quí vị ước 
nguyện điều gì không? Đó là “Mong cho việc thọ 
giới này sẽ là duyên lành giúp tôi kinh nghiệm Đạo 
Quả” {Idam me silam maggaphala nãnassapaccayo 
hotu). Mỗi lần ước nguyện như vậy là quí vị hướng 
tâm đến sự thành đạt Đạo và Quả, thoát khỏi vòng 
luân hồi. Còn nếu không hồi hướng như vậy nhưng 
lai mong muốn tuổi thọ hay bất cứ điều gì đó nơi cõi 
người hay trời thì kết quả có thể là kéo dài sự trôi 
lăn mãi của quí vị trong vòng luân hồi. Tương tự 
như vậy, mỗi lần cúng dường, đảnh lễ Phật hay hành 
thiền, cũng nên hướng tâm đến chấm dứt khổ đau 
và chứng ngộ Niết Bàn. Trong cách này, thiện hành 
nghiệp sẽ giúp quí vị chấm dứt vòng sanh tử. 


87 


Bây giờ nói đến Thức trong tưong quan thứ hai 
thuộc đời sống hiện tại. Thức ở đây là gì? Đó là 32 
Dị Thục Tâm hay là tâm kết quả. Trong số này có 
những tâm thật là khó hiếu nên Su không giải thích. 
Su chỉ bàn tới những tâm kết quả dễ hiểu mà thôi. 

Khi thấy một đối tuợng, quí vị có tâm thấy hay 
Nhãn Thức. Nhãn thức này đuợc bao gồm trong 
Thức ở tuơng quan thứ hai này. Đó là tâm kết quả 
của Hành Nghiệp trong quá khứ. Cho dù quí vị thấy 
một đối tuợng đẹp hay xấu, nhãn thức đều sanh khởi 
vì đó là kết quả của nghiệp thiện hay bất thiện đã 
qua. Tuơng tự nhu vậy, khi nghe, ngửi, nếm, đụng 
đối tuợng chúng ta đều có tâm kết quả tuơng ung 
nhu nhĩ thức, tỉ thức, thiệt thức, thân thức. 

Nhu vậy khi hành động thiện hay bất thiện, quí 
vị phải hiếu là mình đang tạo hành nghiệp thiện 
hoặc bất thiện. Và khi thấy, nghe, ngửi, nếm hay 
đụng quí vị nhớ là mình đang kinh nghiệm kết quả 
của hành nghiệp trong quá khứ của mình. Do đó, 
quí vị hiểu đuợc Pháp Duyên Sinh đang hoạt động 
ngay nơi quí vị. 

Tuơng quan này rất quan trọng và thật khó hiểu 
bởi vì liên hệ đến định luật nghiệp báo cũng nhu 
diễn trình chết và tái sanh. Là phật tử, chúng ta 
hiểu phần nào về hai điều này và nói rằng chúng ta 
tin vào định luật nghiệp báo. Nhung nhu thế nào 
chúng ta chấp nhận định luật nghiệp báo? Chỉ dựa 
trên đức tin hay căn bản nào khác? 


88 


Trước hết, chúng ta tin nghiệp sẽ gây ra quả vì 
Đức Phật đã dạy như vậy. Chúng ta tin Đức Phật vì 
biết Ngài giảng dạy sau khi đã tự mình khám phá ra 
định luật Nghiệp Báo này. Đức Phật chỉ dạy những 
gì chính mình kinh nghiệm như Ngài đã từng minh 
nhiên nói như vậy với các đệ tử, “Vì đã tự mình 
chứng nghiệm nên Như Lai dạy lại các thầy.” Với 
sự tin tưởng vào lời nói này của Đức Phật nên chúng 
ta chấp nhận định luật Nghiệp Báo. Sư nghĩ đây 
mới chỉ là bước đầu mà thôi. 

Thử hỏi là sự tin tưởng vào định luật Nghiệp Báo 
như vậy có phải là niềm tin mù quáng hay không? 
Rất nhiều quý vị đã học các môn về khoa học ở 
trường chang hạn như hóa học với khoảng 100 
nguyên tố cơ bản. Quý vị học tên, số, trọng lượng 
nguyên tử và một số dữ kiện khác về các nguyên tố 
này, có đúng vậy không? Sư không nghĩ tất cả quý 
vị đều đã vào phòng thí nghiệm đế chính mình đo 
đạc trọng lượng nguyên tử của mỗi nguyên tố nhưng 
quý vị đã chấp nhận những gì đã được dạy. Neu cho 
sự tin tưởng vào những điều đã được khám phá và 
dạy lại này là niềm tin mù quáng thì quý vị cũng có 
thể trả lời là sự chấp nhận định luật nghiệp báo dựa 
vào lời Phật dạy cũng là niềm tin mù quáng. Sư để 
cho quý vị tự quyết định. 

Tuy nhiên, chúng ta không thế thỏa mãn với sự 
chấp nhận suông định luật Nghiệp Báo chỉ vì định 
luật này do chính Đức Phật giảng. Chúng ta muốn 


89 


tự mình suy tư thêm căn cứ vào những gì Ngài đã 
dạy. 

Trên thế gian này mọi người đều khác nhau. 
Người sống lâu, người chết yểu; người giàu sang, 
người nghèo khó; người mạnh khỏe, người bệnh 
tật; người đẹp đẽ, người xấu xí; người thông minh, 
người đần độn...Chúng ta thắc mắc tại sao có sự 
khác biệt như vậy? Đôi khi sự khác biệt xảy ra ngay 
với những đứa con cùng cha mẹ trong một gia đình. 
Tại sao như thế? 

Sự khác biệt này không thể do di truyền hay môi 
sinh vì những đứa con có cùng cha mẹ và được nuôi 
dưỡng trong cùng một môi trường sinh sống hay 
hoàn cảnh giống nhau. Hình như sự khác biệt như 
thế có nguyên nhân vượt ra ngoài kiếp hiện tại bởi 
vì chúng ta đã không tìm được nguyên nhân ngay 
trong kiếp này. ở đây lời dạy của Đức Phật đóng vai 
trò rất quan trọng. Chúng ta nghĩ là có lẽ sự khác 
biệt do nghiệp gây ra theo như lòi Phật dạy. Trong 
cách này chúng ta chấp nhận định luật nghiệp báo ở 
mức độ cao hon trước đây sau khi phân tích lý luận 
chứ không phải chỉ dựa trên lòng tin tưởng thuần 
túy vào Đức Phật. 

Tiếp theo, khi hành Thiền Minh Sát tiến bộ đến 
một mức độ nào đó, chúng ta sẽ kinh nghiệm được 
sự sanh diệt của đối tượng và thấy các hiện tượng 
tưong quan với nhau như cái này sanh khởi là do 
có cái kia. Chang hạn chúng ta nhận ra khi có vật 


90 


thấy mới có sự thấy, khi có tiếng để nghe mới có sự 
nghe...Do đó, mà mọi điều kiện đều tùy thuộc vào 
nhiều điều kiện khác mới sanh khởi đuợc. Lúc đó 
chúng ta kinh nghiệm tuơng quan nhân quả. Nhu 
vậy, chúng ta thấy trực tiếp định luật nhân quả qua 
thực hành Thiền Minh Sát Niệm Xứ. Từ kinh nghiệm 
này chúng ta suy diễn sự hiện hữu của chúng ta là 
kết quả của hành nghiệp trong quá khứ. Trên căn 
bản này, chúng ta chấp nhận định luật nghiệp báo. 

Còn nếu quý vị không hài lòng với đức tin nơi 
Đức Phật hay suy diễn nói trên của mình thì cách duy 
nhất là chúng ta phải kinh nghiệm trực tiếp định luật 
nghiệp báo bằng thiên nhãn thông thấy chúng sanh 
chết đi từ một kiếp và tái sanh vào kiếp khác. Đức 
Phật thấy chúng sanh làm thiện nghiệp tái sanh vào 
cảnh giới tốt đẹp và chúng sanh tạo bất thiện nghiệp 
tái sanh vào khổ cảnh nhu địa ngục... Và nhu vậy 
Đức Phật thân chứng rõ ràng định luật nghiệp báo 
trong đêm truớc khi thành đạo. Ngài cũng đã dùng 
thần thông nhìn lại định luật này nhiều lần sau khi 
thành Phật. Ngài dạy là không phải chỉ các vị Phật 
mà còn nhiều nguời khác nữa cũng đạt đuợc thần 
thông này. Cho nên, ngay những lúc không có Phật, 
định luật này cũng có thể biết đuợc. Đây là cách chắc 
chắn nhất để thấy rõ định luật nghiệp báo. 

về Tái Sanh thì làm thế nào để chấp nhận đuợc? 
Tuơng tự nhu trên, truớc hết, là lòng tin vào lời dạy 
của Đức Phật. Chúng ta có cha mẹ là phật tử và 


91 


cùng những phật tử khác tin vào tái sanh nên chúng 
ta cũng tin theo. Hon nữa, về sau chúng ta nghe, 
gặp những trường họp có người nhớ được tiền kiếp, 
kế lại từng chi tiết về nơi sinh sống và đích thân tìm 
ra nơi đó. Những câu chuyện rất sống thực đến nỗi 
không thể nào bác bỏ với lý do là do ảo tưởng hay 
ngẫu nhiên được. Từ những trường họp này, niềm 
tin hay sự chấp nhận có đời sống sau khi chết trở nên 
mạnh mẽ hơn. Bên Đông Phương có rất nhiều các 
câu chuyện về tái sanh như vậy. Bên Tây Phương 
dù cũng có nhiều người nhớ đến kiếp trước nhưng 
vì sợ nên không đề cập đến. Lý do là họ theo truyền 
thống Thiên Chúa Giáo cấm không được đề cập đến 
những trường họp tái sanh. Tuy nhiên, ngày nay 
với không khí cởi mở nên càng ngày càng có những 
chuyện như vậy được nói đến và người Tây Phương 
có thể chấp nhận tái sanh dễ dàng hơn trước đây. 

Bây giờ là sự hiểu biết hơi sâu xa hơn về tái sanh 
dựa trên diễn biến các hoạt động của tâm. Trong 
cuộc đời, chúng ta trải nghiệm các trạng thái tâm 
buồn, vui hay không buồn không vui. Các tâm xảy 
ra kế tiếp nhau một cách liên tục nên mới có kiếp 
sống. Sự diễn biến của tâm do nghiệp lực thúc đẩy. 
Bao lâu nghiệp lực còn vận hành, bấy lâu hoạt động 
của tâm còn tiếp tục diễn biến không ngừng. Và 
dòng nghiệp lực sẽ còn tiếp tục cho đến khi nguyên 
nhân của nó là ái dục và vô minh được đọan tận. 

Có nghiệp lực thì có hoạt động của tâm tức là 


92 


kết quả của nghiệp lực. Vì thế hoạt động của tâm sẽ 
còn xảy ra ngay sau khi chết có nghĩa là nó sẽ không 
chấm dứt vào lúc cuối cùng của một kiếp khi dòng 
nghiệp lực vẫn còn đó. Và đó chính là tái sanh. Do 
đó, suy nghĩ trong cách này chúng ta chấp nhận lời 
Phật dạy về tái sanh. 

Có một cách khác để chúng ta có thể hiểu và 
chấp nhận tái sanh mạnh mẽ hơn. Đó là dựa vào 
sự thực tập Thiền Minh Sát Niệm Xứ. Khi hành 
thiền, chúng ta cố gắng chú niệm về những gì hiện 
đang xảy ra kể cả diễn biến trong tâm của chúng ta. 
Theo dõi tâm, chúng ta sẽ thấy một chập tâm (tâm 
vuơng) sanh khởi rồi hoại diệt ngay và kế tiếp đó 
là một chập tâm khác sanh khởi rồi cũng hoại diệt. 
Chập tâm sau kế tiếp chập tâm truớc một cách liên 
tục không có kẽ hở. Nhờ kinh nghiệm sự sanh diệt 
này mà chúng ta suy nghĩ rằng cái gọi là chết chẳng 
qua cũng giống nhu một chập tâm kèm với những 
trạng thái của nó (trạng thái tâm hay tâm sở) cùng 
với phần vật chất biến mất mà thôi. Vì thế, tái sanh 
cũng giống nhu sự sanh khởi của một chập tâm mới 
khi chúng ta đang còn sống. Do đó, chết và tái sanh 
đuợc hiểu dựa trên hai chập tâm kế tiếp nhau, một 
cái vừa hoại diệt là cái kia sanh khởi ngay. 

Khi chúng ta còn sống, sự sanh diệt của các chập 
tâm liên tục xảy ra thì tại sao nó không thế tiếp tục 
sau cái đuợc gọi là sự chết? Nhu Su đã giảng, các 
chập tâm liên tục xảy ra sau khi chết là vì nghiệp 


93 


lực. Nó sẽ tiếp tục như vậy. Khi một người sắp chết, 
các sắc căn trở nên yếu dần và khi chúng không còn 
làm phần căn bản cho tâm nữa thì tâm sẽ cần phần 
sắc căn khác đế sanh khởi tiếp theo. Chang hạn 
tâm thấy hay nhãn thức cần phần nhạy cảm của mắt 
(nhãn căn), tâm nghe hay nhĩ thức cần phần nhạy 
cảm của tai (nhĩ căn).. .và tâm nghĩ hay ý thức cần 
lượng máu trong tim hay tim căn. Đây là sắc căn 
của kiếp kế đến. Và như vậy đời sống lại tiếp tục 
trong kiếp tới. Ket họp kinh nghiệm thiền tập như 
vậy với sự hiểu biết về Phật Pháp, chúng ta suy diễn 
là có tái sanh. 

Nghiệp lực cũng có thể hiểu được qua ví dụ 
về đồng hồ. Trước khi đồng hồ điện tử được phát 
minh, chúng ta có đồng hồ dây thiều. Để đồng hồ 
chạy, chúng ta vặn nút lên dây, có phải vậy không? 
Mỗi lần lên dây là mỗi lần quý vị tạo ra sức mạnh 
hay thêm năng lực cho dây thiều trước khi dây thiều 
ngừng hẳn. Quý vị vặn nút lên dây như vậy cho 
đến khi nút cứng để năng lực được tối đa. Bao lâu 
có năng lực thì bánh xe trong bộ máy của đồng hồ 
chuyển động khiến cho kim đồng hồ chạy gây ra 
những tiếng tích tích nhỏ. Lực của dây càng nhiều 
thì thời gian đồng hồ chạy càng lâu. Tương tự như 
vậy, khi làm những hành nghiệp thiện hay bất thiện 
chúng ta tạo ra nghiệp lực. Nghiệp lực này tạo nên 
chuỗi dài những chập tâm sanh khởi rồi hoại diệt. 
Nghiệp lực càng mạnh thì thời gian xảy diễn càng 
dài. Trong vòng luân hồi, chúng ta tạo nhiều nghiệp 


94 


và những nghiệp này làm cho danh và sắc sanh khởi 
rồi hoại diệt liên tiếp nhau. Do đó, tâm sẽ không 
chấm dứt sau cái đuợc gọi là sự kết thúc của một 
kiếp sống mà còn tiếp tục lâu dài sau đó nữa. 

Đen đây chúng ta có thể chấp nhận đuợc diễn 
trình chết và tái sanh. Tuy nhiên, khi chấp nhận 
nhu vậy chúng ta phải rất cẩn thận để tránh rơi vào 
những tà kiến sau đây: 

• Tà kiến thứ nhất là Thuyết Chuyển s inh Linh Hồn 
hay Thuờng Kiến (sassata dỉtthỉ). Theo thuyết 
này, khi một nguời qua đời, chỉ có thân xác chết 
mà thôi còn linh hồn (ịỉvã-atta) vẫn sống. Linh 
hồn sẽ từ giả thân xác cũ đế tới một thân xác mới 
nhu là thay áo quần hay đổi nhà vậy. Linh hồn 
nhu vậy là một bản thế truờng cửu chuyến sinh 
từ kiếp này sang kiếp khác qua nhiều thân xác 
khác nhau. Niềm tin nhu vậy là một tà kiến và 
tà kiến này sanh khởi vì chúng ta không hiếu biết 
đúng đắn về diễn trình chết và tái sanh nhu đã nói 
ở trên. 

• Tà kiến thứ hai là Đoạn Kiến (uccheda dỉtthỉ). 
Theo thuyết này, chết là sự hoại diệt của tâm 
cùng những trạng thái của nó và thân xác. Do đó, 
những gì thuộc kiếp hiện tại sẽ chấm dứt ở kiếp 
hiện tại. Một nguời chết rồi sẽ vĩnh viễn mất đi 
không còn gì nữa. Kiếp tuơng lai gồm danh sắc 
mới mẻ không có sự liên hệ nào với kiếp đã qua. 
Đây là quan kiến hu vô cho rằng không có sự tái 


95 


sanh hay trôi lăn trong vòng luân hồi. 

• Tà kiến thứ ba là Thuyết Vô Nhân (ahetuka ditthi). 
Theo thuyết này, kiếp sống đuợc thành hình do 
sự kết họp ngẫu nhiên của danh sắc một cách 
liên tục mà không do một nguyên nhân nào gây 
ra cả. Sự tái sanh tiếp tục sanh khởi mà không có 
nguyên nhân. 

• Thuyết thứ tu là Thuyết Sáng Tạo hay Thuyết 
Tà Nhân (issarahimmaha hetuka dỉtthỉ) cho 
rằng nguyên nhân tạo ra kiếp sống mới chính là 
Thuợng Đe hay Đại Ngã (parama atta). 

Chúng ta sẽ rơi vào một trong bốn tà kiến nói 
trên nếu không có sự hiểu biết đúng đắn về diễn 
trình chết và tái sanh. 

Chúng ta phải cấn thận hơn với tà kiến thứ nhất 
là Thuyết Chuyển Sinh Linh Hồn bởi vì phật tử 
chúng ta thuờng không mắc phải tà kiến thứ hai cho 
rằng chết là hết mà tin sau kiếp này còn có kiếp 
tới. Đối với Thuyết Vô Nhân và Thuyết Tà Nhân 
cũng vậy, do tin vào định luật Nghiệp Báo nên phật 
tử không chấp nhận sự sanh khởi ngẫu nhiên hay 
nguyên nhân đầu tiên. 

Chúng ta có thể dễ bị rơi vào tà kiến về Chuyển 
Sinh Linh Hồn, vì tuơng tự nhu tái sanh, thuyết này 
tin có kiếp này và kiếp tới. Mặc dầu có nghe giảng 
về vô ngã tức không có cá nhân đích thực hiện hữu 
nhung chúng ta vẫn nghĩ phải có một cái gì đi từ kiếp 
này sang kiếp khác, có phải vậy không? Chúng ta 


96 


nghe kể trong Túc Sanh Truyện là Đức Bồ Tát trong 
một kiếp làm một chúng sanh như thế này và sang 
kiếp tới sanh làm một chúng sanh như thế kia...cho 
nên nghĩ phải có một thực thế đi từ kiếp này sang 
kiếp khác. Do đó, chúng ta dễ bị roi vào tà kiến thứ 
nhất là Thuyết Chuyển Sinh Linh Hồn nếu chúng ta 
không nắm vững được diễn trình tái sanh đã được 
đề cập ở trên. Thuyết này tin có một linh hồn bất 
biến đi từ kiếp sống này qua kiếp sống khác trong 
khi Tái Sanh không chấp nhận một linh hồn bất biến 
như vậy. 

Đe hiếu đúng đắn diễn trình tái sanh mà không 
rơi vào các tà kiến kể trên, chúng ta áp dụng công 
thức người tái sanh không phải là người đã mất trong 
kiếp vừa qua mà cũng không phải là một người hoàn 
toàn khác hẳn ở trong kiếp này. Phần đầu của công 
thức nói lên phương pháp về sự khác biệt hay đa 
dạng và phần hai đưa ra sai lầm về sự bất đồng của 
lý lịch. Chúng ta phải áp dụng cả hai phần của công 
thức cùng một lúc bởi vì nếu chỉ lấy một trong hai 
mà thôi thì chúng ta sẽ rơi vào một trong hai tà kiến 
là Thường Kiến hay Đoạn Kiến. 

Khi hiểu như vậy, chúng ta sẽ có cái nhìn đúng 
đắn về tái sanh. Công thức này nói lên được tương 
quan nhân quả giữa kiếp này và kiếp tới mà không 
rơi vào thuyết Chuyến Sinh Linh Hồn quan niệm 
rằng người mới tái sanh và người đã mất có cùng 
một linh hồn. Chúng ta cũng không rơi vào thuyết 


97 


Đoạn Kiến tin rằng người mới sanh và người vừa 
quá cố là hai chúng sanh khác biệt. 

Đó là tưong quan thứ hai, một tưong quan quan 
trọng nhưng khó hiểu, nói về điều kiện liên hệ giữa 
Hành và Thức. Tuy nhiên, tương quan này rất hứng 
thú bởi vì giải thích định luật nghiệp báo và diễn 
trình tái sanh. 

Có một vài chi tiết mà Sư không định giải thích. 
Đó là Hành nào làm điều kiện cho Thức sanh khởi. 
Đe hiểu những chi tiết này, quý vị cần có kiến thức 
về Vi Diệu Pháp hay ít nhất kiến thức về 89 hay 121 
loại Tâm hay Thức. Neu quý vị không quen thuộc 
với các loại tâm này, quý vị nghe sẽ chán. Do đó, 
Sư sẽ không giảng ở đây. Riêng những ai muốn 
tìm hiểu Sư sẽ giảng trong một lóp đặc biệt khác. 
Neu quý vị cảm thấy thích tham dự những lóp này 
thì ngay từ bây giờ hãy chuẩn bị cho các lóp đó 
bằng cách làm quen với các loại tâm và 24 điều kiện 
sanh khởi tùy thuộc hay Duyên Hệ Duyên mà Sư đã 
giảng trước đây và đã được ghi âm. Quý vị cần có 
nhiều thì giờ đế chuấn bị trước khi các lóp như vậy 
bắt đầu. 


98 


Tương Quan Thứ Ba 


Do Thức Làm Điều Kiện, 

Danh sắc Sanh Khỏi 

{Vinnãna-paccayã nãma-rũpam = Thức Duyên 
Danh sắc) 


Theo tương quan này, ''Thức làm điều kiện cho 
Danh sắc sanh khởi ” {vihíĩnapaccayã nãma-rũpam) 
có nghĩa là Thức là yếu tố điều kiện và Danh sắc là 
yếu tố chịu điều kiện. 

Câu hỏi đặt ra là Thức trong tuơng quan này và 
Thức trong tương quan thứ hai {Hành duyên Thức) 
có giống nhau không? 

Có thế chúng ta nghĩ hai Thức là một nhưng thật 
sự không phải như vậy. Thức trong tương quan thứ 
hai là tâm kết quả bao gồm Thức Tái Sanh và những 
tâm kết quả khác. Thức trong tương quan thứ ba 
rộng hơn thức trong tương quan thứ hai bao gồm 
các nhóm tâm như sau: 

• Dị Thục Tâm tức tâm kết quả. 

• Tâm tạo nghiệp hay Tâm Hành. 

• Những tâm khác. 


99 


Do đó, quý vị nên hiểu Thức trong tuơng quan 
này theo ba nhóm kế trên. 

về Danh sắc, Danh tổng quát gồm Thức (vinnana) 
hay Tâm Vuơng (citta), các trạng thái của tâm hay 
Tâm Sở (cetasika), và Niết Bàn (nibbãna). Nhung 
Muời Hai Nhân Duyên hay Pháp Duyên Sinh giới 
hạn trong vòng luân hồi nên không kế đến Niết Bàn. 
Do đó, Danh chỉ còn bao gồm tâm vuơng và tâm sở 
mà thôi. Tuy nhiên, tâm vuơng không thể làm điều 
kiện cho chính tâm vuơng sanh khởi. Do đó, trong 
tuơng quan này Danh chỉ còn là tâm sở gồm Thọ, 
Tuởng, và 50 tâm sở thuộc Hành uẩn. sắc là tập họp 
28 tính chất vật chất gồm có bốn tính chất cơ bản là 
Tứ Đại và 24 tính chất vật chất phụ thuộc vào tứ đại. 

Có sự khác biệt về liên hệ giữa các nhân duyên 
trong tuơng quan thứ hai và tuơng quan thứ ba. 
Trong tuơng quan thứ hai về tái sanh, liên hệ giữa 
Hành và Thức là liên hệ nhân quả. Hành hay Hành 
nghiệp là nhân và Thức gồm Thức Tái Sanh (Kiết 
Sanh Thức) và các tâm kết quả khác là quả. Vì Hành 
làm cho Thức sanh khởi nên Thức là kết quả của 
Hành. Nhung trong tuơng quan thứ ba này, liên 
hệ không phải nhân quả nhung là đồng thời vì các 
yếu tố cùng sanh khởi với nhau. Thức và Danh sắc 
trong tuơng quan này sanh khởi đồng thời nhung ở 
đây Thức làm điều kiện hỗ trợ cho Danh sắc sanh 
khởi. Và Thức ở tuơng quan này có thể là tâm kết 
quả hay tâm không phải là tâm kết quả nên chúng ta 


100 


phải hiểu tương quan này ngay vào lúc thọ thai cũng 
như trong suốt thời gian còn lại của kiếp sống. 

Sanh có bốn loại: thai sanh hay sanh từ thai bào 
như con người; hóa sanh là sanh ra một cách đột 
nhiên mà không cần kinh qua thời gian phát triển 
thai bào trong bụng mẹ như tái sanh vào cảnh trời; 
thấp sanh là sự phát sanh do các điều kiện ẩm ướt 
như loài muỗi; và noãn sanh là sanh ra từ trứng. 
Chúng ta học về con người nên giới hạn vào thai 
sanh đế khỏi bị lẫn lộn. Nhưng thai sanh ở đây là 
ngay lúc thọ thai chứ không phải lúc lọt lòng từ 
bụng mẹ. 

Ngay lúc thọ thai của con người cái gì sanh khởi? 
Ngay lúc thọ thai có ba thành tố: thứ nhất là Thức 
Tái Sanh là tâm kết quả của Hành Nghiệp trong quá 
khứ đã được giải thích trong tương quan thứ hai ở 
trên; thứ hai là Danh hay những tâm sở hiện diện 
đồng thời với Thức Tái Sanh; và thứ ba là sắc với 
30 loại khác nhau chia thảnh ba nhóm, mỗi nhóm 
gồm 10 loại sắc. Thức, Danh (tâm sở) và sắc trong 
tương quan thứ ba này sanh khởi đồng thời. 

Nhưng như thế nào Thức và Danh sắc tương 
quan với nhau? Chúng ta phải có kiến thức về các 
điều kiện tương quan hay Duyên Hệ Duyên trong 
Vi Diệu Pháp mới hiểu được. Sư sẽ không giảng ở 
đây vì phức tạp và dài dòng. Chỉ cần biết là Thức 
và Danh sắc hiện diện đồng thời theo tương quan 
Thức làm điều kiện cho Danh sắc sanh khởi hay 


101 


Thức là yếu tố điều kiện và Sanh sắc là yếu tố chịu 
điều kiện. 

Tại sao sanh khởi đồng thời nhung Thức lại làm 
điều kiện cho Danh sắc sanh khởi? Lý do là vì Thức 
dẫn đầu. Điều này có nghĩa là chỉ khi nào có Thức 
thời Danh sắc mới sanh khởi đuợc. Neu không có 
Thức, Danh (tâm sở) không thế nào sanh khởi. Đó 
là lý do tại sao Thức là điều kiện cho Danh (tâm sở) 
sanh khởi, sắc có 30 loại sanh khởi đồng thời với 
Thức và liên hệ với Thức. Trong 30 loại sắc này, có 
một loại là Tim Căn khác với 29 loại sắc còn lại. Sự 
liên hệ giữa Thức và Tim Căn khác với sự liên hệ 
giữa Thức và 29 loại sắc kia. Tim Căn có sự liên hệ 
hỗ tuơng với Thức. Thức là điều kiện cho tim căn 
và tim căn là điều kiện cho thức. Nhung những loại 
sắc kia không có đuợc tuơng quan hỗ tuơng nhu 
vậy đối với thức vì chỉ có thức làm điều kiện cho 
các loại sắc này mà thôi. 

Có một truờng họp có thể coi là có tuơng quan 
nhân quả dù không hẳn nhu vậy. Đó là truờng họp 
tái sanh thảnh chúng sanh chỉ có tâm hoặc thân. 
Đây là hai loại chúng sanh đặc biệt: 

• Chúng sanh có sắc nhung không có tâm nên 
giống nhu pho tuợng. 

• Chúng sanh có danh gồm tâm và tâm sở nhung 
không có sắc. 

Làm thế nào đế đuợc tái sanh thảnh chúng sanh 
chỉ có tâm mà không có sắc hay chỉ có sắc mà không 


102 


có tâm? Chúng ta phải tập thiền chỉ và đắc các tầng 
thiền sắc giới hay vô sắc giới. Do kết quả của sự 
đắc thiền, sau khi mất đi đuợc tái sanh thành chúng 
sanh các cõi trời hoặc chỉ có sắc mà không có tâm 
hoặc chỉ có tâm nhung không có sắc theo nhu uớc 
nguyện. 

Đối với truờng họp chúng sanh chỉ có tâm (gồm 
tâm vuơng và tâm sở) nhung không có sắc, tuơng 
quan thứ ba là: Do Thức làm điều kiện, Danh phát 
sanh. Còn đối với truờng họp chúng sanh chỉ có sắc 
nhung không có tâm, tuơng quan thứ ba là: Do Thức 
làm điều kiện, sắc phát sanh. Nhung Thức trong 
các truờng họp này không giống nhu Thức trong 
các truờng họp khác. Đó là Tâm Thiền với ý muốn 
tái sanh thảnh chúng sanh chỉ có sắc mà không có 
Danh hay chỉ có Danh mà không có sắc. Tâm thiền 
này là điều kiện cho tái sanh nhu vậy. Thức ở đây 
tạo nghiệp nên là Tâm Hành. 

Nhu vậy Thức hay tâm vuơng trong truờng họp 
này không thuần là dị thục tâm kết quả của Hành 
Nghiệp nhu trong tuơng quan thứ hai. Đúng ra nó 
là loại tâm tạo nghiệp vì đuợc đi theo bởi ý muốn 
tái sanh. 

Nhu vậy tuong quan thứ ba này phải đuợc hiểu 
nhu sau: 

1. Do Thức (tâm kết quả hay tâm hành) làm điều 

kiện, Sắc sanh khởi. 

2. Do Thức (tâm kết quả hay tâm hành) làm điều 


103 


kiện, Danh sanh khởi. 

3. Do Thức (tâm kết quả hay tâm hành) làm điều 

kiện, Danh sắc sanh khởi. 

Tuy nhiên, một cách ngắn gọn tuơng quan này là 
“Do Thức làm điều kiện, Danh sắc sanh khởr. 

Bây giờ hãy xem xét khoảnh khắc ngay sau khi 
Thức Tái Sanh của con nguời sanh khởi. Điều này 
rất phức tạp nhung Su sẽ cố gắng giải thích. Vào 
khoảnh khắc kế tiếp Thức Tái Sanh có một chập tâm 
khác. Thật ra thì Thức Tái Sanh lập lại ở đây nhung 
đuợc gọi là Hữu Phần {Bhavanga). ở giai đoạn này 
có thêm các tâm sở và ba nhóm sắc pháp nữa tạo 
ra bởi tâm Hữu Phần. Cho nên tống cộng là có 60 
sắc pháp. Do đó, mà ngay khoảnh khắc thứ hai này 
tuơng quan sẽ là “Do Thức làm điều kiện mà Danh 
(tâm sở), Sắc (do tâm Hữu Phần tạo ra) sanh khởi”. 

Tuơng quan thứ ba sẽ nhu thế nào trong truờng 
họp có tâm thiện hay tâm bất thiện sanh khởi? Tâm 
thiện hay bất thiện không phải là tâm kết quả nhung 
là tâm hành hay tâm tạo nghiệp. Khi các loại tâm 
này sanh khởi, tâm sở và sắc tạo ra bởi chính tâm 
đó cùng sanh khởi với chúng. Do đó, chúng ta cũng 
vẫn có tuơng quan thứ ba là “Do Thức làm điều 
kiện, Danh sắc sanh khởi”. 

Nhu vậy, tuơng quan thứ ba này có thể áp dụng 
vào ngay lúc tái sanh hay sau đó nghĩa là áp dụng 
cho cả thức tái sanh và các loại thức khác. Chính vì 
vậy mà chúng ta phải hiểu Thức trong tuơng quan 


104 


này không chỉ là thức tái sanh mà còn là những tâm 
hành và các loại tâm khác nữa. 

Cho đến bây giờ chúng ta gặp hai loại sắc pháp: 
Sắc do nghiệp tạo ra và sắc do tâm tạo ra. Ngoài ra, 
còn có loại sắc khác do nhiệt độ tạo ra. Mỗi chập 
tâm kinh qua ba giai đoạn: sanh khởi, kéo dài và 
hoại diệt hay sanh, trụ, diệt. Vào giai đoạn trụ của 
Thức Tái Sanh, ba nhóm sắc pháp sanh khởi vào 
giai đoạn sanh của Thức Tái Sanh trở nên mạnh hơn 
và có khả năng tạo ra sắc pháp. Loại sắc mới sanh 
khởi vào giai đoạn trụ của Thức Tái Sanh này được 
gọi là sắc do nhiệt độ {utuja) tạo ra. 

Sư đã giảng là vào lúc thức tái sanh sanh khởi, 
sắc do nghiệp sanh khởi cùng với thức tái sanh gồm 
ba nhóm với mỗi nhóm gồm có 10 loại sắc pháp. 
Chúng rất vi tế đến nỗi không thể thấy được bằng 
mắt trần. Tuy nhiên, Đức Phật dạy 30 loại sắc này 
không ngừng kinh qua ba giai đoạn sanh, trụ, diệt và 
tăng trưởng từ lúc đó cho đến cuối đời. Do đó, ngay 
từ chập tâm thứ hai chúng bắt đầu sanh sản loại sắc 
khác và tiếp tục như vậy qua thời gian. Nhóm sắc 
này hình thành từ từ. Như vậy từ đầu loại sắc này 
vi tế không thấy được nhưng tăng trưởng rồi lớn 
dần, rắn chắc lại và hình thành thai bào. Sau khi 
thành thai bào, chúng ta không biết từ lúc nào thai 
bào nhận chất dinh dưỡng từ người mẹ. Khi thai 
bào nhận chất dinh dưỡng từ người mẹ, một loại sắc 
khác được tạo ra. Đó là sắc do chất dinh dưỡng hay 


105 


thức ăn tạo nên. 

Như vậy có tất cả bốn loại sắc pháp: 

• Sắc do nghiệp tạo nên. 

• Sắc do tâm tạo nên. 

• Sắc do nhiệt độ tạo nên. 

• Sắc do thực phẩm tạo nên. 

Như vậy, chỉ có một loại sắc do tâm tạo nên còn 
ba loại kia thì không. Tuy nhiên, trong một cách thế 
nào đó, chúng chịu điều kiện bởi tâm. 

Những loại sắc chỉ hiện hữu khi cơ thế còn sống. 
Khi cơ thể chết đi, sắc do nhiệt độ có thể còn tiếp 
tục được tạo ra một thời gian ngắn nữa nhưng sắc 
do thực phấm, tâm, nghiệp tạo ra thì không. Kh i 
nào một người được xem là còn sống? Khi người 
đó còn tâm. Vào lúc không còn tâm nữa, người đó 
được xem là chết. Do đó, Thức được xem là làm 
điều kiện cho bốn loại sắc pháp sanh khởi và hiện 
hữu. Vì thế mà tương quan thứ ba là “Do Thức làm 
điều kiên, Danh sẳc sanh khởr. 

Chú giải có đặt ra câu hỏi là làm thế nào biết được 
Thức làm điều kiện cho Danh sắc sanh khởi? Đức 
Phật dạy trong Vi Diệu Pháp rằng “có những pháp 
hay hiện tượng đi theo Thức.” Điều này có nghĩa là 
những tâm sở và một vài loại sắc pháp đi cùng với 
thức. Căn cứ theo lời dạy đó chúng ta biết được rằng 
thức làm điều kiện cho danh sắc sanh khởi. 


106 


Làm sao biết được thức tái sanh liên hệ với danh 
và sắc? Không có ai có thể thấy được chính xác 
giây phút tái sanh đầu tiên ngoại trừ Đức Phật. Dù 
có thiên nhãn thông thấy được chúng sanh tái sanh 
từ kiếp này sang kiếp khác cũng không thể thấy 
được chính xác giây phút đầu tiên của một kiếp 
sống. Những gì có thế thấy được là những khoảnh 
khắc trước và ngay sau giây phút tái sanh đầu tiên. 
Do đó, chúng ta không thể biết sự liên hệ giữa thức 
tái sanh và danh sắc ngay giây phút đầu tiên ấy. Tuy 
nhiên, Chú Giải có nói là dù chúng ta không có kiến 
thức trực tiếp nhưng có thể suy diễn. Nhưng suy 
diễn như thế nào? 

Bây giò chúng ta đã biết là tâm hay thức có thể 
làm điều kiện cho sắc sanh khởi. Khi mình sung 
sướng sắc diện khác với khi đau khố. Khi bị trầm 
cảm một thời gian lâu, chúng ta trông già đi và tóc 
bạc ra. Điều này cho chúng ta biết rằng tâm đã ảnh 
hưởng đến sắc. Do đó, thức làm điều kiện cho sắc 
sanh khởi. Từ những điều trông thấy này chúng ta 
có thể suy diễn cho những gì không trông thấy đối 
với trường họp của thức tái sanh là thức này làm 
điều kiện cho danh và sắc sanh khởi. Đó là cách suy 
diễn về liên hệ giữa thức tái sanh và danh sắc. Và 
đây cũng là câu trả lời của Chú Giải. 

Thiền sinh thực hành Thiền Minh Sát có thấy 
được giây phút tái sanh không? Câu trả lời là không 
dù thiền sinh có thần thông đi nữa. Ngoài Phật ra, 


107 


không ai có thế thấy rõ ràng từng tâm một. Những 
gì họ có thế thấy là một nhóm tâm hay là cả lộ trình 
tâm hay tương tự như vậy. Do đó, thiền sinh không 
thế thấy riêng thức tái sanh và từng loại tâm khác. 
Ngoài ra, thức tái sanh và một số tâm đã thuộc về 
quá khứ và hành Thiền Minh Sát không thế chọn và 
kinh nghiệm đề mục đã qua rồi. 

Những gì thiền sinh Minh Sát có thế kinh nghiệm 
là hiện tượng đang sanh khởi ngay trong khoảnh 
khắc hiện tại. Chính vì vậy mà thiền sinh được chỉ 
dạy phải chánh niệm ghi nhận và theo dõi đề mục 
nổi bật ngay lúc sanh khởi. Neu chú niệm và thấy 
rõ tâm hiện tại thì việc kinh nghiệm liên hệ giữa 
thức với tâm sở và sắc coi như đã thành đạt. Lý do 
là khi thật sự theo dõi tâm, quý vị sẽ thấy luôn tâm 
sở và sắc. Chang hạn như khi ghi nhận tâm tiếp xúc 
với đối tượng quý vị sẽ kinh nghiệm luôn các trạng 
thái tâm như xúc, cảm thọ, tưởng và có thể cả những 
trạng thái tâm khác như tham, sân... khi chúng sanh 
khởi. Như vậy, khi thật sự thấy được tâm, quý vị sẽ 
thấy luôn các tâm sở. Ngoài ra, khi thấy tâm sẽ thấy 
luôn rằng tâm cần phải có căn mới sanh khởi được, 
ở đây là sắc căn. Vì thế, khi thấy tâm sẽ thấy sắc. 
Do đó, thấy được liên hệ này trong khi hành thiền, 
quý vị có thể suy diễn đối với tương quan thứ ba 
trong Mười Hai Nhân Duyên là “Do Thức làm điều 
kiện, Danh sắc sanh khởi 

Tương quan thứ ba này một chiều hay hỗ tương? 


108 


Quí vị nhớ trong một bài Pháp trước đây về Đức Bồ 
Tát quán Mười Hai Nhân Duyên, Sư nói có lần Ngài 
quán ngược quá tương quan thứ ba này để xem cái 
gì gây nên thức. Ngài thấy chính danh sắc làm điều 
kiện cho thức và nghĩ thức không qua khỏi danh 
sắc hay thức đi ngược trở lại. Ngài thấy thức tùy 
thuộc vào căn mới sanh khởi được. Chang hạn nhăn 
thức tùy thuộc vào nhãn căn để sanh khởi. Do đó, 
sắc làm điều kiện cho thức sanh khởi. Và khi thức 
sanh khởi, có một số tâm sở sanh khởi đồng thời với 
nó. Thức và các tâm sở hỗ trợ lẫn nhau. Đó là cách 
Đức Bồ Tát quán Mười Hai Nhân Duyên trước đêm 
thành đạo. 

Như vậy, có sự liên hệ hỗ tương giữa thức và 
danh sắc: Thức làm điều kiện cho danh sắc và danh 
sắc làm điều kiện cho thức. Tương quan này hai 
chiều nên không giống như tương quan kế tiếp chỉ 
có một chiều là “Do Danh sắc làm điều kiện, Lục 
Nhập sanh khởi”. 

Mười Hai Nhân Duyên rất phức tạp trong đó 
các tương quan không rõ ràng dứt khoát mà liên hệ 
chằng chịt với nhau. 

Bây giờ chúng ta hãy tóm tắt tương quan: “Dỡ 
Thức làm điều kiên, Danh sắc sanh khởr. 

Thức nào ở đây? Đó là tâm kết quả và các thức 
khác không phải tâm kết quả như là tâm hành hay 
các tâm khác. Danh ở đây là gì? Đó là các tâm sở. 
Sắc là gì? Sắc là tập họp 28 tính chất vật chất gồm 


109 


ba nhóm với mỗi nhóm có mười loại sắc khác nhau. 
Đối với con người, khi thọ thai thì thức làm điều 
kiện cho danh hay sắc sanh khởi? Câu trả lời là cả 
hai: Thức làm điều kiện cho danh sắc sanh khởi. 
Còn đối với chúng sanh chỉ có tâm không mà thôi 
thì “ Thức làm điều kiện cho Danh sanh khởi”. Đối 
với chúng sanh chỉ có sắc thì “ Thức làm điều kiện 
cho Sắc sanh khởi”. Thức trong hai trường họp này 
giống như Tâm Hành khác với những thức thường. 

Có một sự khác biệt về liên hệ trong tương quan 
thứ ba tùy theo thức là tâm kết quả hay tâm hành. 
Khi Thức là tâm hành thì liên hệ giữa thức và danh 
sắc là tương quan nghiệp hay nhân quả. Nhưng khi 
thức là tâm kết quả thì tương quan sẽ không là nhân 
quả nhưng là hỗ trợ mạnh mẽ. Đó là sự khác biệt 
duy nhất. Neu các bạn không hiểu về tương quan 
nhân quả hay hỗ trợ mạnh mẽ đừng quá quan tâm. 

Tóm lại, thức làm điều kiện cho danh sắc sanh 
khởi phải được hiếu tùy theo trường họp. Đôi khi 
làm điều kiện cho danh sanh khởi, đôi khi làm điều 
kiện cho sắc sanh khởi, và đôi khi làm điều kiện cho 
cả danh và sắc sanh khởi. 


110 


Tương Quan Thứ Tư 


Do Danh sắc Làm Điều Kiện, 

Lục Nhập Sanh Khởi 

{Nãma-rũpa-paccayã salãyatanam = Danh sắc 
Duyên Lục Nhập) 


Đây là tương quan thứ tư trong Mười Hai Nhân 
Duyên. Sư nghĩ sau khi giảng xong tương quan 
thứ ba, tương quan thứ tư sẽ dễ dàng. Tuy nhiên, 
khi chuẩn bị cho bài giảng về tương quan này, Sư 
thấy không dễ như đã nghĩ. Đề tài Mười Hai Nhân 
Duyên thật sự rất khó; do đó, Sư muốn quí vị ráng 
chú tâm khi học hỏi. Ngay cả Ngài Anan khi nói 
Mười Hai Nhân Duyên dễ hiểu cũng bị Đức Phật la: 
“Đừng nói như vậy này Anan! Đừng nói như vậy! 
Mười Hai Nhân Duyên trông thâm sâu và thật sự 
thâm sâu; cho nên, Mười Hai Nhân Duyên không 
phải dễ hiểu vì có rất nhiều vấn đề liên hệ với nhau.” 
Đe có thể hiểu được Mười Hai Nhân Duyên, quí vị 
phải cần có một số kiến thức căn bản. Neu không, 
sẽ gặp khó khăn. Sư sẽ cố gắng hết sức đơn giản hóa 
vấn đề để quí vị có thể hiểu được. 

Trong các buổi giảng Sư hay dùng thêm từ Pali 


111 


với mục đích là tránh hiếu sai lầm bởi vì không có 
cách dịch nào hoàn toàn chính xác. Bản dịch mà Sư 
dùng chỉ gần nhất với nguyên bản Pali trong các bản 
dịch mà thôi. Do đó, quí vị cũng nên làm quen và 
cố hiểu ý nghĩa các thuật ngữ Pali để tránh sai lầm 
về sau. Sư mong quí vị kiên nhẫn và đừng e ngại 
các từ Pali vì chúng ta sẽ không thế nào tránh khỏi 
việc sử dụng các thuật ngữ này. 

Bây giờ Sư giảng về tương quan giữa Danh sắc 
và Lục Nhập. Công thức của tương quan này là “Do 
Danh sắc làm điều kiện, Lục Nhập sanh khởr. Có 
ba thuật ngữ mà quí vị nên hiểu: Danh (Nãma), sắc 
(Rũpa) và Lục Nhập {Ẫyatana hay là Salãyatana). 
Danh tổng quát có nghĩa là Tâm và quí vị biết Tâm 
là gì rồi. Tâm là yếu tố tùy thuộc vào thân thể và 
nhờ Tâm chúng ta kinh nghiệm đối tượng. Với 
Tâm, chúng ta suy nghĩ, dự phóng, phán xét, dính 
mắc, giận dữ... Những trạng thái này của Tâm được 
gọi là Tâm Sở. Do đó, danh từ Danh (nãma) là một 
danh từ tổng họp và ít nhất có hai ý nghĩa hay hai 
thành tố: Tâm Vương (citta) và Tâm Sở {cetasỉka). 
Sự phối họp cả hai thứ này gọi là Tâm hay Danh. 

Tâm Vương {cỉtta) cũng còn gọi là Thức 
{yỉũnana) là nhận biết đơn thuần về sự có mặt của 
đối tượng. Nhận biết đơn thuần có nghĩa là chỉ nhận 
biết sự có mặt của đối tượng mà thôi chứ chưa thấu 
rõ hay bị dính mắc vào đối tượng. Tâm Vương luôn 
luôn câu hữu hay được đi kèm bởi một số trạng 


112 


thái của tâm như là Xúc iphassà), Thọ (vedanã), 
Tưởng (sanna), Tư hay Ý Muốn (cetanã), Nhất 
Tâm {ekaggata), Danh Mạng Căn (jivita) và Tác Ý 
hay Chú Ý {manasỉkara). Những trạng thái tâm này 
được gọi là Tâm Sở. Các tâm sở sanh khởi và hoại 
diệt đồng thời với tâm vương. Tâm vương được 
xem là dẫn đầu hay lãnh đạo các tâm sở trong ý 
nghĩa là chỉ khi nào có sự nhận biết đơn thuần đối 
tượng hay là có tâm tương thì mới có các trạng thái 
của tâm hay tâm sở. Chang hạn chỉ khi có nhận biết 
đối tượng mới có ý muốn, dính mắc hoặc hiểu biết 
về đối tượng. Đó là lý do tại sao tâm vương được 
xem là dẫn đầu hay là lãnh đạo các tâm sở. Trong 
Kinh Lời Vàng (Dhammapada) câu “Tâm dẫn đầu 
các Pháp” có nghĩa là “Tâm Vương dẫn đầu các 
Tâm Sở” như ở đây. 

Căn cứ vào định nghĩa ở trên thì tâm vương chỉ 
có một loại mà thôi. Tuy nhiên, khi tương ưng hay 
câu hữu với nhiều nhóm tâm sở khác nhau, tâm 
vương trở thảnh tâm thiện hay tâm bất thiện. Tâm 
vương không màu sắc tựa như nước trong và tâm sở 
được xem như các màu. Bỏ màu xanh vào nước sẽ 
có nước xanh, bỏ màu đỏ sẽ có nước đỏ. Do đó, tâm 
sở tạo nên màu sắc cho tâm vương. Tâm vương và 
tâm sở luôn luôn sanh khởi và hoại diệt đồng thời 
với nhau. Và tương ưng với nhiều loại tâm sở như 
vậy nên có nhiều tâm vương khác nhau. 

Có 89 hay 121 loại tâm vương tùy theo tâm sở đi 


113 


kèm. Có tất cả 52 tâm sở. Tuy nhiên, không phải 
tất cả 52 tâm sở đều cùng sanh khởi với bất cứ tâm 
vucmg nào. Một số nhóm các tâm sở chỉ sanh khởi 
cùng với một vài loại tâm tuong nào đó mà thôi. Vì 
vậy, sẽ không bao giờ có tất cả 52 tâm sở sanh khởi 
cùng một lúc với tâm vuơng. Riêng trong tuong 
quan này, Danh chỉ gồm có các tâm sở mà thôi chứ 
không bao gồm tâm vuong. 

Bây giờ đến sắc. sắc là sắc Pháp hay vật chất. 
Sắc có trong các chúng sanh hữu tình nhu chúng 
ta và thế giới chúng sanh vô tình nhu cây cối, nhà 
cửa, núi đồi... Có 28 tính chất vật chất: 18 cụ thể 
gồm Tứ Đại (4), năm giác quan hay Ngũ Căn còn 
đuợc gọi là nội căn (5), năm sắc trần hay Ngũ Trần 
còn đuợc gọi là ngoại căn (5), Giống Phái (1), Tim 
Căn (1), Sắc Mạng Căn hay mầm sống (1), Chất 
Dinh Duỡng (1); và 10 trừu tuợng: Không Gian (1), 
hai biểu hiện (qua thân, khẩu) (2), ba sắc thái (nhẹ 
nhàng, nhu nhuyến, thích ứng) (3), và bốn dấu hiệu 
(sanh, trụ, diệt, vô thuờng) (4). Su sẽ giảng những 
tính chất vật chất nào có liên hệ đến tuơng quan 
này mà thôi. Đó là Tứ Đại, Ngũ Căn (nội căn), Tim 
Căn, Sắc Mạng Căn, và Chất Dinh Duỡng. 

Nhóm đầu tiên là Tứ Đại (cattaro mahãbhuta). 
Tứ Đại gồm địa đại (pathavi-dhãtũ), thủy đại (ãpo- 
dhãtũ), hỏa đại (tejo-dhãtũ), và phong đại (vãyo- 
dhãtũ). Địa đại không nhất thiết là đất nhung là đặc 
tính của đất. Đó là tính chất cứng hay mềm. Thủy 


114 


đại là đặc tính dính lại hay gò bó của nước. Hỏa 
đại là tính chất nóng, lạnh hay nhiệt độ. Phong đại 
là đặc tính bành trướng, nâng đỡ, gắn chặt hay lỏng 
lẽo. Tứ Đại là những yếu tố căn bản mà các tính 
chất vật chất còn lại tùy thuộc vào để sanh khởi hay 
hiện hữu. 

Nhóm thứ hai là Ngũ Căn hay năm giác quan. 
Đó là các nội căn gồm phần nhạy cảm ở mắt, 
tai, mũi, lưỡi, và thân. Phần nhạy cảm của mắt 
(cakkhu-pasãda) hay Nhãn Căn (cakkhãyatana) là 
các hạt tử trong mắt mà khi các hình ảnh bên ngoài 
chạm vào tạo ra các dữ kiện giúp chúng ta thấy đối 
tượng. Phần nhạy cảm của tai (sota-pasãda) hay 
Nhĩ Căn (sotãyatana) là các hạt tử trong tai nơi mà 
âm thanh đụng đến giúp chúng ta nghe được tiếng. 
Phần nhạy cảm của mũi (ghãna-pasãda) hay Tỉ 
Căn (ghanãyatana) là các hạt tử trong mũi nơi mà 
mùi chạm đến giúp chúng ta ngửi được mùi. Phần 
nhạy cảm của lưỡi (ịỉvhã-pasãda) hay Thiệt Căn 
Qivhãyatana) là các hạt tử trong lưỡi nơi mà thức 
ăn đụng đến giúp chúng ta biết vị. Phần nhạy cảm 
của thân (kãya-pasãda) hay Thân Căn (kãyãyatana) 
là các hạt tử trong thân nơi mà đối tượng đụng đến 
giúp chúng ta cảm nhận được đối tượng. 

Tim căn không phải là cả trái tim nhưng là một 
phần lượng máu trong tim. Đó cũng là căn của một 
số Thức hay Tâm Vương. 

Ke đến là sắc Mạng Căn (rũpa jĩvỉtỉndrỉya). Đó 


115 


là tính chất vật chất trong cơ thế nhằm duy trì sự 
sống. Neu sắc Mạng Căn chết đi, cơ thể sẽ hư hoại. 
Sắc Mạng Căn giúp các tính chất vật chất hay sắc 
pháp khác tồn tại nên còn được gọi là mầm sống. 

Tương tự, để có thể tồn tại, các tính chất vật 
chất khác cần chất dinh dưỡng. Không có chất dinh 
dưỡng, các tính chất vật chất sẽ bị chết. Do đó, dinh 
dưỡng là một tính chất vật chất. Tất cả những tính 
chất vật chất này tạo thảnh sắc uấn {rũpa). Khi nào 
Sắc Uẩn được đề cập đến trong Vi Diệu Pháp hay 
Mười Hai Nhân Duyên, nó có nghĩa là tập họp các 
tính chất vật chất kể trên. 

Bây giờ đến Lục Nhập (Salãyatana). Đây có 
nghĩa là sáu căn làm điều kiện cho Thức sanh khởi 
gồm nhãn căn, nhĩ căn, tỉ căn, thiệt căn, thân căn và 
ý căn. Chúng ta có tâm thấy hay nhãn thức nhờ có 
phần nhạy cảm của mắt hay nhãn căn. Neu không 
có nhãn căn sẽ không có nhãn thức hay sự thấy sẽ 
không xảy ra. Một cách tương tự, chúng ta có phần 
nhạy cảm của tai là căn cho tâm nghe hay nhĩ thức 
được gọi là nhĩ căn, phần nhạy cảm của mũi là căn 
cho tâm ngửi hay tỉ thức được gọi là tỉ căn, phần 
nhạy cảm của lưỡi là căn cho tâm nếm hay thiệt 
thức được gọi là thiệt căn, và phần nhạy cảm của 
thân là căn cho tâm đụng hay thân thức được gọi 
là thân căn. Đây cũng là Ngũ Căn thuộc sắc uẩn 
(Rũpa-khanda) gồm nhãn căn, nhĩ căn, tỉ căn, thiệt 
căn, và thân căn. Ngũ Căn là căn bản cho năm thức 


116 


là nhãn thức, nhĩ thức, tỉ thức, thiệt thức và thân 
thức sanh khởi. Căn thứ sáu thuộc Lục Nhập là tâm 
căn thuòng đuợc gọi là Ý Căn (manãyatana). Ý 
căn là căn bản cho các tâm vuơng khác ngoài nhãn 
thức, nhĩ thức, tỉ thức, thiệt tức, thân thức sanh khởi. 
Thật ra ý căn cũng là tâm vuong nên giống những 
tâm vuơng khác. Do đó, Lục Nhập chỉ gồm ngũ căn 
và tâm vuơng chứ không có tâm sở. Đen đây quí vị 
chắc đã hiểu Danh, sắc và Lục Nhập một cách tổng 
quát là gì rồi. 

Nhu vậy, tóm lại trong tuơng quan “Do Danh 
Sắc làm điều kiện, Lục Nhập sanh khởi ” này, Danh 
không bao gồm tâm vuơng nhung chỉ có tâm sở mà 
thôi. Tâm vuong chính là Thức trong tuơng quan 
truóc hay là Ý Căn thuộc Lục Nhập trong tuơng 
quan này. sắc gồm Tứ Đại, Ngũ Căn, Tim Căn, sắc 
Mạng Căn và Chất Dinh Duỡng. Lục Nhập gồm 
Ngũ Căn thuộc sắc và thêm Ý Căn nhu vừa mới 
đề cập đến. Trong tuơng quan thứ tu này, Danh 
Sắc làm điều kiện cho Lục Nhập sanh khởi. Do đó, 
Danh sắc là yếu tố điều kiện và Lục Nhập là yếu tố 
chịu điều kiện. 

Bây giờ chúng ta xét đến tuong quan giữa Danh 
Sắc và Lục Nhập. “Do Danh sắc làm điều kiện, Lục 
nhập sanh khởi ” chỉ là phát biểu tổng quát. Công 
thức này không thể áp dụng trong tất cả mọi hoàn 
cảnh. Tùy theo từng truờng họp mà công thức này 
thay đổi. 


117 


Trước hết, chúng ta xét tương quan giữa Danh và 
Lục Nhập. Danh (tâm sở) có thể có nơi các chúng 
sanh có cả ngũ uẩn hay nơi chúng sanh chỉ có tâm 
không mà thôi. 

Đối với chúng sanh chỉ có tâm (gồm tâm vương 
và tâm sở) mà không có sắc, tương quan này phải 
được hiếu là “Dỡ Danh làm điều kiện, tâm căn hay 
ỷ căn sanh khởi”. Lục Nhập trong trường họp này 
chỉ gồm có Ý Căn cho nên Danh (tâm sở) do đó chỉ 
làm điều kiện hỗ trợ cho Ý Căn của Lục Nhập sanh 
khởi mà thôi. 

Đối với chúng sanh đầy đủ ngũ uẩn, tức là cả 
tâm và thân, tương quan sẽ khác, ở đây câu hỏi đặt 
ra là Danh (tâm sở) trong tương quan này liên hệ 
đến bao nhiêu căn thuộc Lục Nhập? Tất cả sáu căn 
bởi vì chúng sanh có ngũ uẩn có nhãn căn, nhĩ căn, 
tỉ căn, thiệt căn, thân căn và ý căn. Trong trường 
họp này Danh (tâm sở) làm điều kiện cho tất cả sáu 
căn sanh khởi hay “Do Danh làm điều kiện, Lục 
Nhập sanh khởi 

Sư đã từng giảng là Tâm Vương {cỉtta) dẫn đầu 
các Tâm Sở {cetasỉka) bởi vì nếu không có tâm 
vương sẽ không có tâm sở, có đúng vậy không? ở 
đây thì ngược trở lại. Mặc dầu tâm vương và tâm sở 
sanh khởi đồng thời nhưng chúng hỗ trợ lẫn nhau. 
Neu tâm sở không sanh khởi, tâm vương sẽ không 
thể nào sanh khởi được. Neu không có chú ý vào 
đối tượng, không có xúc, không tập trung, không tác 


118 


ý, tâm vương hay thức sẽ không sanh khởi. Do đó, 
các tâm sở làm điều kiện cho tâm vương hay thức 
sanh khởi. 

Ví dụ một nhóm người kế cả trưởng nhóm đang 
cố gắng nhấc một vật thật nặng lên. Người trưởng 
nhóm không thế nào một mình nhất vật nặng lên 
được mà phải cần sự trợ lực của những người trong 
nhóm. Chỉ khi được trợ lực bởi những người trong 
nhóm, trưởng nhóm mới có thế nâng vật nặng lên 
được. Do đó, mặc dầu là trưởng nhóm nhưng ông ta 
vẫn phải cần sự hỗ trợ. Cũng như vậy, thức hay tâm 
vương được xem là lãnh đạo nhưng cần sự cộng tác 
của các tâm sở. Đó là lý do tại sao ở đây các tâm sở 
được xem là yếu tố điều kiện và thức hay tâm vương 
là yếu tố chịu điều kiện. 

Neu thức không còn, như trường họp chết thì 
chuyện gì xảy ra? Khi chết, thân thế trở nên vô 
dụng, trông giống như khúc gỗ hay tảng đá và sẽ hư 
hoại. Nhãn căn và các căn khác không thể tiếp tục 
hiện hữu nếu không có thức tức tâm vương và tâm 
sở hỗ trợ. Do đó, các tính chất vật chất chịu điều 
kiện bởi tâm vương và tâm Sở. 

Chúng ta đã xong tương quan giữa Danh và Lục 
Nhập. Bây giờ đến liên hệ giữa sắc và Lục Nhập. 
Tương quan tống quát sẽ là “Dỡ sắc làm điều kiện, 
Lục Nhập sanh khởr. sắc ở đây gồm có Tứ Đại, 
Ngũ Căn, Tim Căn, Mạng Căn, Chất Dinh Dưỡng 
và chúng ta sẽ tuần tự xét tương quan giữa mỗi thành 


119 


tổ của Sắc đối với Lục Nhập: Tứ Đại và Lục Nhập, 
Ngũ Căn và Lục Nhập, Tim Căn và Lục Nhập, Mạng 
Căn và Lục Nhập, Chất Dinh Dưỡng và Lục Nhập. 

a. Tứ Đại và Lục Nhập: Bắt đầu với liên hệ giữa 
Tứ Đại thuộc sắc với Lục Nhập trong tương quan 
“Đo sẳc làm điều kiện, Lục Nhập sanh khởr\ Tứ 
Đại là Đất, Nước, Gió, Lửa một cách vắn tắt. Đại 
nào của sắc có vai trò trong tương quan này và liên 
hệ đến bao nhiêu yếu tố trong Lục Nhập? Cả Tứ 
Đại đều liên hệ đến năm sắc căn của Lục Nhập theo 
tương quan hỗ trợ vì nếu không có Tứ Đại, các sắc 
căn như nhãn căn, nhĩ căn, tỉ căn, thiệt căn và thân 
căn thuộc Lục Nhập không thế sanh khởi được. Do 
đó, Tứ Đại là yếu tố điều kiện và năm sắc căn trong 
Lục Nhập là yếu tố chịu điều kiện. Và tương quan 
trong trường họp này sẽ là: “Do Tứ Đại (thuộc sắc) 
làm điều kiện, Ngũ Căn (năm sắc căn của Lục Nhập) 
sanh khởr. 

Ví dụ trong tròng con mắt, có hàng triệu hạt tử 
vật chất làm điều kiện cho phần nhạy cảm của mắt 
sanh khởi. Các hạt tử là Địa Đại thuộc sắc và phần 
nhạy cảm của mắt là nhãn căn thuộc Lục Nhập trong 
tương quan vừa nêu trên. Do đó, Địa Đại trong 
tròng con mắt (thuộc sắc) là yếu tố điều kiện và 
phần nhạy cảm của mắt (nhãn căn thuộc Lục Nhập) 
là yếu tố chịu điều kiện. Tương tự như vậy đối với 
tương quan giữa địa đại thuộc sắc và các căn liên hệ 
với tai, mũi, lưỡi, và thân của Lục Nhập cũng như 


120 


tương quan của các đại khác như thủy đại, hỏa đại 
và phong đại đối với ngũ căn thuộc Lục Nhập. 

b. Ngũ Căn và Lục Nhập: Bây giờ đến phần liên 
hệ giữa Ngũ Căn (thuộc sắc) và Lục Nhập trong 
tương quan “Do sắc làm điều kiện, Lục Nhập sanh 
khởi”. Câu hỏi đặt ra là yếu tố nào của Lục Nhập 
tương quan với Ngũ Căn thuộc sắc? Ngũ căn (thuộc 
Sắc) không thế làm điều kiện cho năm sắc căn trong 
Lục Nhập nên chỉ còn làm điều kiện cho ý căn trong 
Lục Nhập mà thôi. Chẳng hạn như nhãn căn (Sắc) 
làm điều kiện cho Thức (thuộc Lục Nhập) sanh khởi 
trong tương quan “Sắc làm điều kiện cho Lục Nhập 
sanh khởi”. Tương tự như vậy đối với các căn còn 
lại như nhĩ căn, tỉ căn, thiệt căn và thân căn (thuộc 
Sắc) làm điều kiện cho Thức hay ý căn thuộc Lục 
Nhập sanh khởi. 

Nhưng tương quan giữa Ngũ Căn thuộc sắc đối 
với Thức hay ý căn trong Lục Nhập như thế nào? 
Đe thấy một đối tượng, quí vị cần gì cho nhãn thức 
(thuộc Lục Nhập) sanh khởi? Đó là mắt hay nhãn 
căn, đối tượng có thể thấy được, và sự chú ý có phải 
vậy không? Khi quí vị thấy một cái gì thì có nhãn 
thức. Do đó, Thức tùy thuộc vào căn và đối tượng. 
Nhưng ở đây chúng ta không xét đến căn bên ngoài 
nhưng là ở trong chúng ta. Do đó, khi chúng ta 
thấy cái gì, nhãn thức tùy thuộc vào nhãn căn là 
một trong ngũ căn đế sanh khởi. Nhãn căn (thuộc 
Sắc) hỗ trợ nhãn thức (thuộc Lục Nhập). Đó là liên 


121 


hệ trong tưong quan “Dỡ Ngũ Căn (thuộc sắc) làm 
điều kiện, Ỷ Căn hay Thức (thuộc Lục Nhập) sanh 
khởỉT 

c. Tỉm Căn và Lục Nhập: Bây giờ sang đến Tim 
Căn thuộc Sắc trong tuơng quan “Do sắc làm điều 
kiện, Lục Nhập Sanh khởi Quí vị đã biết căn này 
rồi. Đó là quả tim hay đúng hơn là các hạt tử trong 
luợng máu ở tim. Ý căn và Tim Căn khác nhau. Ý 
Căn hay Tâm Căn là Thức thuộc Danh trong khi Tim 
Căn là tim thuộc sắc. Nhu thế nào Tim Căn của sắc 
liên hệ đến Lục Nhập? Tim Căn chỉ liên hệ đến Ý 
Căn chứ không phải ngũ căn tức là năm phần nhạy 
cảm của các giác quan nhu nhãn căn, nhĩ căn, tỉ căn, 
thiệt căn, và thân căn trong Lục Nhập. Có những 
Thức hay Tâm Vuơng tùy thuộc vào Tim Căn khác 
với nhãn thức tùy thuộc vào nhãn căn, nhĩ thức tùy 
thuộc vào nhĩ căn, tỉ thức tùy thuộc vào tỉ căn, thiệt 
thức tùy thuộc vào thiệt căn, thân thức tùy thuộc 
vào thân căn . Chẳng hạn nhu khi chúng ta suy nghĩ, 
nhớ, dự phóng về việc gì hoặc khi chúng ta giận... 
thì Thức trong các truờng họp này tùy thuộc vào 
Tim Căn. Tim Căn nhu vậy chỉ liên hệ với Ý Căn 
hay Thức trong Lục Nhập mà thôi. Do đó mà tuơng 
quan sẽ là “Do Tim Cần (thuộc sắc) làm điều kiện, 
Ỷ Căn (thuộc Lục Nhập) sanh khởC. 

d. Mạng Cần và Lục Nhập: Ke đến là Mạng Căn. 
Mạng Căn thuộc sắc chính là tính chất vật chất có 
công năng duy trì sự sống cho các tính chất vật chất 


122 


hay sắc pháp khác. Mạng căn liên hệ với Lục Nhập 
như thế nào? Khi còn Mạng Căn, các tính chất vật 
chất khác còn sống; khi không còn Mạng Căn, các 
tính chất vật chất khác chết. Do đó, Mạng Căn chỉ 
liên hệ đến ngũ căn trong Lục Nhập mà thôi. Vì thế 
tương quan sẽ là “Dỡ Mạng Căn (thuộc sắc) làm 
điều kiện, ngũ căn hay năm phần nhạy cảm (thuộc 
Lục Nhập) sanh khởr. 

e. Chất Dinh Dưỡng và Lục Nhập: Tương tự như 
trường họp của Mạng Căn, khi không có chất dinh 
dưỡng ngũ căn của Lục Nhập không thể tồn tại. Do 
đó, chất Dinh Dưỡng chỉ liên hệ đến năm sắc căn 
trong Lục Nhập. Như vậy tương quan sẽ là “Do 
Chat Dinh Dưỡng (thuộc sắc) làm điều kiện, năm 
sắc căn (thuộc Lục Nhập) sanh khởf\ 

Tóm lại, một cách tổng quát, công thức của 
tương quan này là “Do Danh sắc làm điều kiện, Lục 
Nhập sanh khởr. Thoạt trông qua, công thức này 
rất rõ ràng nhưng sau khi xem xét, chúng ta thấy 
công thức này gồm nhiều chi tiết và biến đổi tùy 
theo từng trường họp một. 

Các trường họp được giải thích ở trên được tóm 
tắt lại như sau: 

1. Danh duyên Ý Căn: Trong trường họp chúng 
sanh chỉ có Tâm mà thôi thì công thức sẽ là “Do 
Danh (tâm sở) làm điều kiện, Ỷ Căn sanh khởr. 
Muốn biết được điều này chúng ta phải là loại 
chúng sanh này hay tin tưởng vào những gì Đức 


123 


Phật dạy. Tuy nhiên, khi hành thiền, chúng ta ghi 
nhận và theo dõi các trạng thái tâm (tâm sở) giận, 
vui, đau khổ, dính mắc... khi chúng sanh khởi và 
thấy có những tâm vuơng hay thức liên hệ với 
những trạng thái này. Lúc đó chúng ta sẽ hiểu 
những trạng thái tâm hay tâm sở làm điều kiện 
cho thức (hay ý căn) và chúng ta hiểu đuợc tuong 
quan “Do Danh làm điều kiện, Ý Căn (Thức) 
sanh khởi”. 

2. Sắc duyên Ý Căn: Khi nhìn và thấy đối tuợng, 
chúng ta có nhãn Thức và nhận ra Nhãn Thức 
sanh khởi nhờ vào nhãn căn và đối tuợng. Do 
đó, chúng ta hiểu đuợc sắc gồm ngũ căn và tim 
căn làm điều kiện cho thức hay ý căn sanh khởi. 

3. Sắc duyên Ngũ Căn: Mạng Căn và Chất Dinh 
Duỡng của sắc làm điều kiện cho ngũ căn của 
Lục Nhập sanh khởi. 

Tuong quan ở đây này là loại tuong quan gì? 
Nhân quả hay hỗ trợ? Nhiều nguời nghĩ tuơng quan 
này là nhân quả. Thật ra không hẳn đúng nhu vậy. 
Ngoại trừ các truờng họp giữa hành nghiệp và thức 
hay giữa hữu và sinh trong Muời Hai Nhân Duyên 
là tuong quan nhân quả, các truờng họp khác chỉ là 
hỗ trợ mà thôi. Chang hạn Danh (tâm sở) là điều 
kiện hỗ trợ và Ý Căn hay Thức đuợc hỗ trợ hay chịu 
điều kiện. Cả hai loại yếu tố này sanh khởi đồng 
thời với nhau. Nhu vậy trong tuơng quan này, các 
yếu tố đồng xảy ra và hỗ trợ lẫn nhau. 


124 


Tương Quan Thứ Năm 


Do Lục Nhập Làm Điều PCiện, Xúc Sanh Khỏi 

{Salãyatanam-paccayãphasso = Lục Nhập Duyên Xúc) 


Tương quan thứ năm trong Mười Hai Nhân 
Duyên liên hệ đến Lục Nhập và Xúc có công thức 
là 'Do Lục Nhập làm điều kiện, Xúc sanh khởi.’’'' 

Trong tương quan trước, Lục Nhập là sáu nội 
căn (ajjhattỉkãyatana) như nhãn căn, nhĩ căn, tỉ căn, 
thiệt căn, thân căn và ý căn. Nhưng trong tương 
quan này có hai quan điểm về Lục Nhập. Một số 
Pháp Sư nói rằng vì Mười Hai Nhân Duyên liên hệ 
đến chúng sanh hữu tình nên Lục Nhập chỉ là sáu 
nội căn. Tuy nhiên, một số Pháp Sư khác nói tuy 
Mười Hai Nhân Duyên đề cập đến chúng sanh hữu 
tình nhưng chúng sanh hữu tình là pháp hữu vi hay 
pháp do điều kiện tạo thành và điều kiện có thể ở 
ngoài hay ở trong. Do đó, theo quan điểm của họ, 
Lục Nhập bao gồm 12 căn tức là sáu nội căn và sáu 
ngoại căn (bahiddhãyatana) hay sáu căn và sáu trần. 
Sáu trần là sáu đối tượng tương ưng với sáu nội căn 
chẳng hạn như vật thấy được, âm thanh, mùi, vị, sự 
đụng chạm và các pháp. Và như vậy tương quan 
này tống quát sẽ là ‘Do sáu căn và sáu trần làm 
điều kiện, Xúc sanh khởi 


125 


Xúc là gì? Tiếng Pali là phassa có nghĩa là 
tiếp xúc. Xúc là một trạng thái của tâm hay tâm sở 
{cetasỉka) riêng biệt. Xúc cùng với sáu tâm sở khác 
gồm thọ (vedanã), tưởng (sanna), tư hay ý muốn 
(cetanã), nhất tâm (ekaggata), mạng căn Ụivita) và 
tác ý (manasikãra) luôn luôn có mặt với các loại tâm 
vưong. Đặc tính của Xúc là tiếp xúc hay đụng chạm. 
Tuy nhiên, Xúc không thuộc về sắc pháp hay vật chất 
nhưng là về tâm hay danh pháp. Vì thế, Xúc thật sự 
không phải là đụng chạm theo ý nghĩa thông thường. 
Chang hạn, khi thấy đối tượng mạnh mẽ khiến quí vị 
bị ảnh hưởng thì đó là kết quả của Xúc. 

Trong Kinh, các ví dụ về Xúc dựa theo cách biểu 
hiện của tiếp xúc hay đụng chạm. Ví dụ khi thấy 
một người đang ăn trái cây như xoài, miệng quí vị 
chảy nước miếng. Đó là tác dụng của Xúc. Khi 
thấy vật hay người bị hành hạ, ai có lòng bi mẫn sẽ 
đau lòng, đôi khi run sợ. Đó cũng là tác dụng của 
Xúc. Một người nhút nhát đứng trên mặt đất coi 
một người khác đang chú tâm giữ thăng bằng trên 
cành cây cao bỗng thấy đầu gối mình bị run rẩy. Đó 
là do tác dụng của Xúc. Khi coi xiệc thấy người 
diễn trò đi dây hay những người nhào lộn trên cao, 
ta cảm thấy hồi hộp trong tim. Đó cũng là tác dụng 
của Xúc. Khi thấy một điều kỳ dị kinh hoàng như 
ma hay thú dữ, chân như mất hết năng lực không thế 
nào di chuyển được nữa. Đó là kết quả của Xúc. Sư 
còn nhớ một tu viện dành riêng cho tăng ni tọa lạc 
trên một ngọn đồi gần giống như một khu rừng có 


126 


nhiều beo ở Sagaing gần Mandalay. Ban đêm beo 
đến dòng sông uống nuớc và khi chó đánh mùi beo, 
chúng đứng bất động và trở thành mồi ngon cho 
beo. Đó là tác dụng của Xúc. Quí vị có thể tìm 
thêm nhiều thí dụ nữa về Xúc từ chính kinh nghiệm 
riêng của mình. 

Hòa Thuợng Thiền Su Mahasi có giải thích về 
khác biệt giữa tâm vuơng (cỉtta) và tâm sở (cetasỉka) 
Xúc. Tâm vuơng là nhận biết đơn thuần sự có mặt 
của đối tuợng trong khi Xúc là kinh nghiệm đối 
tuợng. Trong truờng họp thấy, tâm vuơng là nhãn 
thức. Đây là nhận biết đơn thuần về sự có mặt của 
đối tuợng thấy đuợc khi đối tuợng này lọt vào tầm 
nhìn của mắt đang chú ý. Cùng sanh khởi với Nhãn 
Thức là kinh nghiệm rõ ràng về đối tuợng thấy đuợc 
và kinh nghiệm này theo cố Hòa Thuợng chính là 
đặc tính của Xúc. 

Xúc sanh khởi đồng thời với tâm vuơng có công 
năng đua tâm vuơng hay thức và đối tuợng lại với 
nhau đế chúng ta có kinh nghiệm mạnh mẽ về đối 
tuợng. Do đó, bất cứ khi nào nhận biết đối tuợng, 
quí vị có thêm kinh nghiệm rõ ràng này chứ không 
phải chỉ thuần có tâm vuơng không mà thôi. 

Trong thời gian hành thiền, nếu chú tâm khan khít 
đề mục và có định tâm mạnh mẽ, quý vị có thể thấy 
Xúc. Khi có chánh niệm về đối tuợng, quí vị thấy đối 
tuợng rõ ràng và kinh nghiệm mạnh mẽ này về đối 
tuợng chính là đặc tính của Xúc. Khi có cơn đau nơi 


127 


cơ thể, quí vị ghi nhận và cơn đau trở nên rõ ràng, đó 
là Xúc. Đôi khi thiền sinh giật mình và sợ hãi vì một 
tiếng động yếu ớt nhu tiếng thằn lằn chẳng hạn, đó 
là tác dụng của Xúc. Các căn lúc đó rất nhạy có thể 
khám phá những đối tuợng nhỏ nhoi hay vi tế. Chang 
hạn một tiếng động rất yếu ớt trở thảnh tiếng động 
lớn trong tâm khiến thiền sinh giật mình. Rất nhiều 
thiền sinh kinh nghiệm loại Xúc này. 

Bây giờ chúng ta xem thử các điều kiện nào cần 
phải có để cho Xúc sanh khởi. Khi thấy một cái gì, 
có nghĩa là các điều kiện đã hội đủ cho sự thấy xảy 
ra. Các điều kiện này bao gồm mắt tốt, đối tuợng 
có thể thấy đuợc, chú tâm và nhận biết đơn thuần về 
sự có mặt của đối tuợng tức là nhãn thức. Nhu vậy 
có ít nhất ba yếu tố: giác quan, đối tuợng và thức. 
Khi ba yếu tố này gặp gỡ, Xúc sanh khởi để điều 
họp chúng lại với nhau. Do đó, Xúc không chỉ là 
sự gặp gỡ của ba yếu tố này nhung còn là một cái 
gì sanh lên từ sự gặp gỡ đó giống nhu ba trái banh 
đụng với nhau và tiếng động sanh ra. Vì thế, Xúc là 
một trạng thái tâm hay tâm sở riêng biệt sanh khởi 
dựa vào ba điều kiện vừa đuợc đề cập. 

Nhu thế, khi thấy đối tuợng, tâm của quí vị nhu 
chạm vào đối tuợng và kinh nghiệm rõ ràng đối 
tuợng. Đó là đặc tánh (lakkhana) của Xúc. Công 
năng {rasa) của Xúc là đánh vào hay tạo sự gặp gỡ 
đối tuợng. Mặc dầu Xúc không bám chặt vào một 
chỗ đặc biệt nào nơi đối tuợng vì Xúc không thuộc 


128 


sắc pháp nhưng nó đem Thức và đối tượng lại với 
nhau. Đôi khi công năng của Xúc được dùng để chỉ 
cho Xúc vì công năng của Xúc là tạo sự gặp gõ của 
các điều kiện. Biếu hiện (paccupatthana) của Xúc 
chính là sự gặp gõ hay là tính cách đồng thời của 
các yếu tố. Đây chính là kết quả của Xúc. Chẳng 
hạn hành giả thấy trong tâm có một cái gì sanh khởi 
từ sự gặp gõ của ba yếu tố như nhãn căn, đối tượng 
thấy được và nhãn thức thì đó là biểu hiện của Xúc. 
Nguyên nhân kế cận (padathãna) của Xúc là đối 
tượng đã lọt vào sự tập trung của các căn như đối 
tượng nằm ngay tầm nhìn của mắt. Không có gì 
ngăn cản được Xúc sanh khởi một khi đối tượng đã 
được chú ý. Đây là lý do vì sao đối tượng được chú 
ý là nguyên nhân kế cận của Xúc. 

Xúc là điều kiện cho cảm thọ (vedanã) sanh khởi. 
Xúc rõ rệt có thế là điều kiện cho cảm thọ mạnh mẽ 
sanh khởi và cảm thọ mạnh mẽ này có thế là điều 
kiện gây ra những nghiệp thiện hay bất thiện. Ví dụ, 
quí vị thấy và kinh nghiệm mạnh mẽ một vật và bị 
thu hút bởi vật đó. Trong trường họp này, quý vị dính 
mắc vào đối tượng đến nỗi quí vị có thể làm điều sai 
lầm như cưóp của hay sát sanh để được sở hữu đối 
tượng. Như vậy các điều bất thiện này bị điều kiện 
bởi Xúc. Ngược lại, khi quí vị ngắm nhìn và thấy rất 
rõ hình tượng Đức Phật và sanh khởi những tư tưởng 
thiện lành thì đó là tác dụng tốt đẹp của Xúc. 

Vì thế, Xúc được ví như là con bò không da. 


129 


Một con bò bị lột da sẽ là nơi côn trùng bám vào 
để cắn thịt. Bất cứ ở đâu con bò không da cũng bị 
các loài trùng chiếu cố đến. Vì vậy, con bò không 
thể nào tránh bị cắn dù ở trên cạn hay duới nuớc. 
Tuơng tự nhu vậy, bất cứ lúc nào có Xúc sẽ có Thọ 
nên chúng ta sẽ không tránh khỏi cảm thọ nếu có 
Xúc sanh khởi. Vì thế, Xúc là nơi ở của cảm thọ nên 
đuợc ví nhu là bò không da là nơi bám của các loài 
côn trùng. 

Xúc có sáu loại: Nhãn Xúc là xúc sanh khởi với 
tâm thấy hay nhãn thức, Nhĩ Xúc là xúc sanh khởi 
với tâm nghe hay nhĩ thức, Tỉ Xúc là xúc sanh khởi 
với tâm ngửi hay tỉ thức, Thiệt Xúc là xúc sanh khởi 
với tâm nếm hay thiệt thức, Thân Xúc là xúc sanh 
khởi với tâm đụng hay thân thức, và Ý Xúc là xúc 
sanh khởi với ý thức. 

Bây giờ chúng ta hãy xem nhu thế nào Xúc chịu 
điều kiện bởi các căn theo tuơng quan thứ năm “Do 
Lục Nhập làm điều kiện, Xúc sanh khởi Lấy sự 
thấy làm ví dụ. Khi chúng ta thấy một đối tuợng, 
diễn trình của sự thấy xảy ra nhu thế nào? Truớc 
khi thấy trong tâm hiện diện một loại tâm kết quả 
thụ động gọi là Hữu Phần hay Luồng Hộ Kiếp 
(bhavanga) có mục đích duy trì sự liên tục của dòng 
tâm thức. Thức Hữu Phần này sanh khởi liên tiếp 
trong suốt cuộc đời của chúng ta. Nó chỉ tạm dừng 
nghỉ khi chúng ta thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng và 
nghĩ đến đối tuợng. Sau đó, khi các tâm hay thức 


130 


năng động này hoại diệt, hữu phần sanh khởi trở lại 
và tiếp tục như vậy. Chúng ta có thể gọi hữu phần 
là loại thức tiêu cực hay thụ động so với những loại 
thức tích cực hay năng động khác như nhãn thức, 
nhĩ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức xảy ra trong 
đời sống của chúng ta. 

Khi đối tượng thấy được (rupãramana) lọt vào 
thị trường hay tầm nhìn của mắt hoặc đối tượng 
đánh vào nhãn căn, nó cũng đánh vào hữu phần. 
Hữu phần bị rung chuyến trong hai khoảnh khắc rồi 
dừng nghỉ. Sau đó, một chập tâm hay thức sanh 
khởi hướng đến cửa mắt gọi là Nhãn Môn Hướng 
Tâm (cakkhudvãrãvajjanacitta) đế tìm xem đối 
tượng. Nhãn môn hướng tâm là một trong năm 
tâm hướng đến năm cửa giác quan gọi là Ngũ Môn 
Hướng Tâm (pancadvãrãvajjanacitta). Sau đó là 
Nhãn Thức (cakkhu vinnana) hay tâm thấy tức là 
thức thuần nhận biết sự có mặt của đối tượng. Ke 
đến là chập tâm tiếp nhận đối tượng gọi là Tiếp Nhận 
Tâm (sampaticcana). Tiếp theo là chập tâm xem 
xét đối tượng gọi là Suy Đạc Tâm (santirana). Rồi 
theo sau là Quyết Định Tâm (votthabbana) xem thử 
đối tượng tốt hay xấu hoặc thực hay giả... Ke đến là 
Tốc Hành Tâm hay Luồng Xung Lực Ụavana) kinh 
nghiệm hoàn toàn đối tượng. Cuối cùng là Đăng Ký 
Tâm (tadarammana) theo sau tốc hành tâm để đăng 
ký đối tượng kinh nghiệm được vào tâm thức. Đó là 
tổng quát về diễn trình tâm (citta vithi) của sự thấy. 


131 


Chuyện gì xảy ra khi chúng ta thấy đối tượng? 
Thấy đối tượng có nghĩa là tâm thấy hay nhãn thức 
sanh khởi. Cùng với tâm thấy hay nhãn thức có 
Xúc, Thọ và một số các tâm sở khác. Các tâm sở 
này sanh khởi đồng thời với nhãn thức. Nói một 
cách khác, nhãn thức và các tâm sở hiện diện đồng 
thời với nhãn căn và tùy thuộc vào nhãn căn. 

Xúc chịu điều kiện bởi các căn nào trong trường 
họp này? Nhãn Xúc chịu điều kiện của cả ba căn 
gồm nhãn căn (cakkhu pasãda), sắc trần và ý căn. 
Nhãn căn là phần nhạy cảm của mắt làm điều kiện 
cho nhãn thức sanh khởi, sắc trần là đối tượng thấy 
được thuộc sắc pháp, và ý căn là nhãn thức. 

Neu đối tượng là âm thanh {sadda), chúng ta có 
tâm nghe hay nhĩ thức (sota viMana), Xúc, Thọ và 
một số tâm sở khác sanh khởi đồng thời với nhĩ thức 
và chịu điều kiện của nhĩ căn hay phần nhạy cảm của 
tai. Như vậy Nhĩ Xúc chịu điều kiện bởi âm thanh 
hay thanh trần, nhĩ thức, và nhĩ căn. Neu đối tượng 
là mùi (gandha), chúng ta có tâm ngửi hay tỉ thức 
{ghãna vinnana), Xúc, Thọ và một số tâm sở khác 
sanh khởi đồng thời với tỉ thức và chịu điều kiện của 
tỉ căn hay phần nhạy cảm của mũi. Như vậy Tỉ Xúc 
chịu điều kiện bởi mùi hương hay tỉ trần, tỉ thức, và 
tỉ căn. Neu đối tượng là vị (rasa), chúng ta có tâm 
nếm hay thiệt thức (jivhã viMana), Xúc, Thọ và một 
số tâm sở khác sanh khởi đồng thời với thiệt thức và 
chịu điều kiện của thiệt căn hay phần nhạy cảm của 
lưỡi. Như vậy Thiệt Xúc chịu điều kiện bởi vị hay 


132 


thiệt trần, thiệt thức, và thiệt căn. Nếu đối tượng là 
vật đụng chạm (photthabba), chúng ta có tâm đụng 
hay thân thức {kãya vinnana), Xúc, Thọ và một số 
tâm sở khác sanh khởi đồng thời với thân thức và 
chịu điều kiện của thân căn hay phần nhạy cảm của 
thân. Như vậy Thân Xúc chịu điều kiện bởi vật đụng 
chạm hay thân trần, thân thức, và thân căn. 

Bây giờ hãy xét đến kinh nghiệm thực sự xảy 
ra khi quí vị thấy đồ biểu này. Quí vị thấy đồ biểu 
vì đồ biểu là vật thấy được (sắc trần), quí vị có mắt 
(nhãn căn) cũng như có sự nhận thức đơn thuần về 
sự có mặt của đồ biểu (nhãn thức). Cả ba yếu tố 
nhãn căn, sắc trần và nhãn thức gặp gỡ nên Xúc 
sanh khởi. Do đó, Nhãn Xúc chịu điều kiện của cả 
ba yếu tố này và nhãn xúc ở đây chính là sự kinh 
nghiệm rõ ràng đối tượng đồ biểu. 

Khi thấy một đối tượng, nếu chú niệm ghi nhận 
ngay, thiền sinh sẽ biết rằng vì có nhãn căn, đối 
tượng thấy được, và nhãn thức nên mới có sự thấy. 
Nhận thức này có được vì có chánh niệm ghi nhận 
đối tượng nổi bật ngay trong giây phút hiện tại. 

ớ đây nhận biết đơn thuần đối tượng là nhẵn thức 
hay tâm thấy và kinh nghiệm đối tượng rõ ràng là nhãn 
xúc. Thiền sinh nhận ra được như vậy bằng cách chú 
niệm ghi nhận sự thấy. Và thiền sinh cũng trực nhận ra 
rằng nhăn thức sanh khởi tùy thuộc vào điều kiện hay 
do nhân duyên mà thành chứ không phải được tạo ra 
bởi Thượng Đe hay Phạm Thiên nào cả. 


133 


Trường họp đối tượng là âm thanh thì hiến nhiên 
hơn vì âm thanh đến và đi rất rõ rệt. Khi chánh niệm 
ghi nhận những gì được nghe thiền sinh biết sở dĩ có 
nghe là vì có âm thanh chạm vào tai. Nghe ở đây là 
nhận biết đơn thuần về âm thanh đang có mặt và sự 
nhận biết này chính là nhĩ thức. Sự gặp gỡ giữa âm 
thanh (thanh trần), tai (nhĩ căn), và nhĩ thức làm cho 
sanh khởi kinh nghiệm rõ rệt về âm thanh. Kinh 
nghiệm này là Nhĩ Xúc. Và như vậy thiền sinh biết 
rằng nghe hay nhĩ xúc sanh khởi là do kết quả của 
các điều kiện liên hệ đến sự nghe gặp gỡ với nhau 
chứ không phải được sáng tạo bởi bất cứ ai cả. 

Khi ngửi một mùi là có tỉ thức. Tỉ thức hay nhận 
biết đơn thuần về sự có mặt của mùi sanh khởi khi 
có mùi (tỉ trần) gặp gỡ với phần nhạy cảm của mũi 
(tỉ căn). Cả ba yếu tố tỉ trần, tỉ căn và tỉ thức gặp 
gỡ nhau nên tỉ xúc hay kinh nghiệm rõ rệt về mùi 
sanh khởi. Do có chú niệm vào những gì ngửi thấy, 
thiền sinh biết Tỉ Xúc sanh khởi tùy theo sự gặp gỡ 
thích nghi của các điều kiện liên hệ đến sự ngửi chứ 
không do ai tạo ra cả. 

Khi nếm quí vị biết thiệt thức hay nhận biết đơn 
thuần về sự có mặt của vị sanh khởi là vì có phần 
nhạy cảm của lưỡi hay thiệt căn và có vị hay thiệt 
trần. Cả ba yếu tố thiệt thức, thiệt căn và thiệt trần 
gặp gỡ và quí vị kinh nghiệm rõ rệt đối tượng. Đây 
là Thiệt Xúc. Thiệt thức và thiệt xúc sanh khởi 
tùy thuộc vào điều kiên chứ không do ai tạo ra cả. 


134 


Chúng sanh khởi và hoại diệt theo theo cánh vận 
hành của chúng mà không do ai kiếm soát hết. Quí 
vị sẽ thấy được điều này nếu chánh niệm theo dõi 
những gì đang xảy ra ngay trong giây phút hiện tại. 

Bây giờ đến các đối tượng vật chất có thể đụng 
chạm được. Những đối tượng vật chất có thể đụng 
chạm được ở đây thật ra là tổng họp của ba yếu tố 
đất, lửa và gió của tứ đại. Đối tượng thuộc loại 
này rất nhiều bởi vì phần nhạy cảm của thân hiện 
diện khắp nơi trên cơ thể ngoại trừ tóc, đầu móng 
chân và đầu móng tay. Do đó, chúng ta có thể có 
thân thức hay cảm nhận đối tượng trên hầu hết thân 
phần khi sự tiếp xúc hay đụng chạm xảy ra. Khi 
ngồi thiền, bàn tọa đụng gối, chân đụng nhau, tay 
đụng nhau, mí mắt đụng nhau.. .và chúng ta có thể 
cảm nhận sự đụng chạm như vậy tại hầu hết các nơi 
trên cơ thể. Neu chú niệm về sự đụng chạm này, 
chúng ta sẽ thấy cảm giác sanh khởi vì có thân thức, 
phần nhạy cảm của thân hay thân căn, và đối tượng 
là những gì có thể đụng chạm được hay thân trần. 
Kinh nghiệm rõ ràng về đối tượng khi sự đụng chạm 
xảy ra là Thân Xúc. Thân xúc sanh khởi đồng thời 
với thân thức. 

Trong lộ trình của tâm (cỉtta vithi), sau các tâm 
vương như nhãn thức, nhĩ thức, tỉ thức, thiệt thức 
hay thân thức là Tiếp Nhận Tâm. Tiếp nhận tâm 
cũng là tâm vương. Cùng sanh khởi với tâm này có 
tâm sở xúc, thọ và những tâm sở khác. Tiếp nhận 


135 


tâm tùy thuộc vào Tim Căn (hadaya-vatthu) để sanh 
khởi. Như vậy, tiếp nhận tâm không chỉ tùy thuộc 
vào các căn như nhãn thức, nhĩ thức, tỉ thức, thiệt 
thức, thân thức, mà còn tùy thuộc vào tim căn và 
những tâm khác. Như vậy các tâm này làm tâm căn 
hay ý căn cho tiếp nhận tâm. Câu hỏi đặt ra là Xúc 
câu hữu hay tương ưng với tiếp nhận tâm chịu điều 
kiện bởi căn nào? Đó là ba căn gồm sắc căn, tim 
căn, và ý căn. Tiếp nhận tâm quay trở lại làm điều 
kiện cho các tâm khác sanh khởi nên cũng đóng vai 
trò tâm căn hay ý căn cho các tâm đó. 

Tương tự như vậy, cùng sanh khởi với Suy Đạc 
Tâm (santỉrana) có tâm sở xúc, thọ và một số tâm 
sở khác. Suy đạc tâm và xúc của nó cũng chịu điều 
kiện của đối tượng tiếp xúc, các sắc căn, tim căn, và 
ý căn. Suy đạc tâm có thể làm điều kiện cho các tâm 
khác sanh khởi nên cũng là tâm căn hay ý căn cho 
các tâm này. 

Sau suy đạc tâm là Quyết Định Tâm (votthabhana) 
và Tốc Hành Tâm Ụavana) nhưng sẽ không được 
cứu xét ở đây vì chúng không phải là các tâm kết 
quả hay Dị Thục Tâm. Thức, Danh sắc, Lục Nhập, 
Xúc và Thọ thuộc tâm kết quả. Trong vòng luân 
hồi, chúng là kết quả trong kiếp hiện tại của nghiệp 
lực thuộc kiếp trước. Và chúng sẽ là nhân hiện tại 
của quả trong tương lai nên được cứu xét trong khi 
quyết định tâm và tốc hành tâm không phải là tâm 
kết quả nên không được xét đến. 


136 


Đăng Ký Tâm {tadarammana) xảy ra sau khi đã 
thọ hưởng hay kinh nghiệm nên cũng được đối xử 
tương tự như tâm kết quả. Do đó, Xúc tương ưng 
với đăng ký tâm chịu điều kiện bởi đối tượng tiếp 
xúc (pháp trần), sắc căn, tim căn và ý căn. 

Trong tương quan này, Xúc tương ưng với tâm 
kết quả. Và các căn ở đây là Lục Nhập gồm có sáu 
nội căn và sáu ngoại căn hay sáu trần. Xúc chịu 
điều kiện của các căn cho nên Lục Nhập làm điều 
kiện cho Xúc sanh khởi. 

Quí vị trong khi hành thiền có thấy được tương 
quan này không? Lấy trường họp nghe một tiếng 
động làm thí dụ. Sở dĩ nghe là vì có tiếng động và 
nhĩ căn để nghe. Điều này có nghĩa là quý vị đang 
thấy sự liên hệ giữa âm thanh, nhĩ căn và Xúc tức là 
thấy được điều kiện tính của tương quan này. Một 
ví dụ nữa là quý vị nghĩ đến chuyện xảy ra trong 
quá khứ và nói là mình thấy. Thấy như vậy thật ra 
là tâm nhớ lại những gì đã xảy ra trước đây và bây 
giờ trở lại kinh nghiệm rõ ràng chuyện quá khứ. cần 
nhấn mạnh đây là chuyện quá khứ được nhớ lại chứ 
không phải đang xảy ra. Do đó, Xúc có mặt ở đây 
và đối tượng của Xúc chính là tâm nhớ lại chuyện 
đã qua. Như thế, Xúc chịu điều kiện bởi tâm nhớ 
tức ý căn và đối tượng của tâm nhớ hay Pháp Căn 
{dhammãrammana ). 

Ý căn hay tâm căn bao gồm luôn hữu phần. Lý 
do là vì khi một thức năng động sanh khởi, nó như 


137 


sanh ra từ hữu phần. Hữu phần luôn luôn trôi chảy 
cho đến khi có một thức năng động xảy ra thì gián 
đoạn và tạm dừng nghỉ. Do đó, nếu không có hữu 
phần sẽ không có thức sanh khởi. Cho nên hữu phần 
cũng là ý căn làm điều kiện cho thức sanh khởi. 

Ngoài ra, ý căn cũng gồm luôn Ý Môn Huớng 
Tâm (manodvãrãvajjanacitta). Đây là sự huớng 
tâm truớc khi suy nghĩ thực sự xảy ra. Chẳng hạn 
đôi khi muốn nghĩ đến điều gì, truớc hết huớng tâm 
đến rồi sau đó suy nghĩ mới xảy ra. Mặc dầu chúng 
ta không thấy đuợc hữu phần vì hữu phần rất khó 
thấy nhung chúng ta có thể thấy đuợc ý môn huớng 
tâm này truớc khi tu tuởng sanh khởi. Nhu vậy, ý 
môn huóng tâm có thế coi nhu là phần giới thiệu 
cho tâm suy nghĩ thực sự. Suốt thời gian hành thiền, 
chúng ta rất thuờng có những tu tuởng nhu vậy và 
chúng ta sẽ thấy Xúc cùng với tâm suy nghĩ thật 
sự chịu điều kiện bởi ý căn là ý môn huớng tâm và 
trạng thái huớng tâm của nó. 

Trên đây là tuơng quan giữa Lục Nhập gồm sáu 
nội căn và sáu ngoại căn đối với Xúc. Mặc dầu 
trong khi hành thiền quí vị có thế thấy đuợc tuơng 
quan này nhung Su khuyên quý vị đừng cố ý kinh 
nghiệm nhu vậy. Neu không, quí vị sẽ bị phóng tâm 
do chú tâm thái quá để thấy. Hãy để kinh nghiệm 
tự nó xảy ra. Công việc của quí vị chỉ là chánh 
niệm ghi nhận đối tuợng nổi bật ngay trong giây 
phút hiện tại mà thôi. 


138 


Tương Quan Thứ Sáu 


Do Xúc Làm Điều Kiện, Thọ Sanh Khỏi 

{Phassa-paccayã Vedanã = Xúc Duyên Thọ) 


Công thức của tương quan này là: “Do Xúc làm 
điều kiện, Thọ sanh khởi”. Thọ (vedanã) hay cảm 
thọ là kinh nghiệm trọn vẹn đối tượng cho dù đó 
là sự thỏa thích hay chịu đựng đối tượng. Khi đối 
tượng được ưa thích sẽ có thỏa thích thụ hưởng; trái 
lại, nếu đối tượng không được ưa thích sẽ có chịu 
đựng hay đau khổ. Thỏa thích hay chịu đựng đều 
là Thọ. 

Như vậy Thọ là kinh nghiệm hoàn toàn đối tượng 
trong khi đó Xúc là kinh nghiệm rõ ràng về đối 
tượng. Mặc dầu có những trạng thái tâm hay tâm sở 
khác cũng kinh nghiệm đối tượng nhưng Thọ là kinh 
nghiệm trọn vẹn nhất. Hãy lấy một ví dụ đế thấy sự 
khác biệt giữa Xúc và Thọ. Đó là trường họp người 
sửa soạn đồ ăn cho vua. Người nay dọn nhiều món 
nhưng trước khi vua ăn người này phải nếm từng món 
ăn trước để xem thức ăn có bị độc hay không. Người 
đó nếm nhưng chính nhà vua là người thọ hưởng hay 
kinh nghiệm trọn vẹn thức ăn. Người nếm biết rõ 


139 


ràng về thức ăn nhưng vì chỉ nếm mỗi thứ một ít nên 
không thế thọ hưởng và thưởng thức trọn vẹn thức ăn 
được. Do đó, chúng ta có thể ví Xúc như người sửa 
soạn đồ ăn và Thọ như nhà vua. 

Tương ưng với sáu loại xúc là sáu loại Thọ. Khi 
quí vị thấy một đối tượng chang hạn như thấy một 
vật, nhãn thức sanh khởi. Cùng sanh khởi với nhăn 
thức là nhãn xúc và cùng với nhãn xúc là Nhãn Thọ 
(cakkhu-vedanã). Nhãn Thọ là thọ sanh khởi có 
nhãn xúc làm điều kiện. Khi thấy một vật vừa ý hay 
đẹp đẽ, cảm thọ là một kinh nghiệm thích thú hay 
lạc thọ (sukkha-vedanã). Khi thấy một vật không 
vừa ý hay xấu xí, khố thọ (dukkha-vedanã) sanh 
khởi. Khi không thích cũng không không thích đối 
tượng được thấy, kinh nghiệm sẽ là cảm thọ trung 
tính hay xả thọ (upekkhã-vedanã). Do đó, tùy thuộc 
vào tính chất hay đặc tính của đối tượng mà có lạc 
thọ, khổ thọ hay xả thọ. 

Cảm thọ sanh khởi bởi vì có xúc làm điều kiện. 
Điều này có nghĩa là kinh nghiệm trọn vẹn đối tượng 
chỉ xảy ra khi có kinh nghiệm rõ ràng về đối tượng. 
Neu xúc yếu, có thế sẽ không có kinh nghiệm trọn 
vẹn về đối tượng. Chang hạn trong khi nhìn một vật 
gì có thể sẽ không nghe tiếng động đang xảy ra hay 
nghe nhưng không biết mình nghe bởi vì nhĩ xúc 
lúc đó quá yếu do quý vị đang chăm chú nhìn. Như 
vậy, khi xúc mạnh, thọ sẽ mạnh và khi xúc yếu, thọ 
cũng sẽ yếu. 


140 


Sư đã có giảng là thọ có thể là lạc thọ, khổ thọ 
hay thọ trung tính. Nhưng nếu có kiến thức về Vi 
Diệu Pháp, quí vị sẽ thấy thọ cùng sanh khởi với 
nhãn thức, nhĩ thức, tỉ thức, thiệt thức hay thân thức 
chỉ là thọ trung tính mà thôi. Như vậy tại sao Sư nói 
là có ba loại cảm thọ? 

Theo đúng Vi Diệu Pháp thì ngay vào lúc vừa 
mới thấy, nghe, ngửi, nếm, và đụng chỉ có thọ trung 
tính. Nhưng ngoại trừ Đức Phật, không có ai có 
thế thấy rõ ràng từng tâm hay thức một. Bởi vì tâm 
sanh diệt rất nhanh, nhanh đến nỗi trí tuệ của chúng 
ta không đủ mạnh đế thấy mỗi chập tâm hay mỗi 
thức một cách rõ ràng. Chúng ta giỏi lắm chỉ có thế 
thấy diễn trình của tâm gồm một số chập tâm hay 
một số thức liên hệ với nhau như được đề cập ở trên 
bao gồm ngũ môn hướng tâm, tiếp nhận tâm, suy 
đạc tâm, tốc hành tâm, đăng ký tâm... Và với suy 
đạc tâm, tốc hành tâm và đăng ký tâm, sẽ có lạc thọ 
hay khố thọ. Do đó, mà chúng ta nói là ngay khi 
thấy sẽ có lạc thọ, khố thọ sanh khởi là vậy. 

Luận thư Thanh Tịnh Đạo giải thích khác. Kết 
quả của nghiệp bất thiện luôn luôn là đau khổ và kết 
quả của nghiệp thiện là tốt lành. Do đó, thọ trung 
tính sanh khởi với nhãn thức là kết quả của nghiệp 
thiện hay bất thiện trong quá khứ nên không hắn là 
trung tính mà có hương vị đau khổ nếu là kết quả 
của nghiệp bất thiện và tốt lành nếu là kết quả của 
nghiệp thiện. Thọ trung tính ở đây do đó không 


141 


giống như những loại thọ trung tính khác. 

Vì thế, khi quí vị thấy một cái gì đẹp, cùng sanh 
khởi với nhãn thức là thọ trung tính theo Vi Diệu 
Pháp nhưng thọ này có hương vị vui sướng vì do kết 
quả của thiện nghiệp trong quá khứ. Trái lại, khi quí 
vị thấy một đối tượng xấu xa, thọ trung tính sanh 
khởi cùng với nhãn thức nhưng có hương vị đau khố 
vì là kết quả của bất thiện nghiệp từ kiếp trước. 

Đó là lý do tại sao chúng ta nói khi thấy một vật 
gì thì sẽ có lạc thọ, khố thọ hay thọ trung tính sanh 
khởi cùng với nhãn thức mặc dầu một cách chặt chẽ 
theo Vi Diệu Pháp chỉ có thọ trung tính mà thôi. 

Quí vị có thể thấy các loại thọ này nếu biết chú 
niệm. Khi hành thiền, chánh niệm chú tâm vào 
những gì sanh khởi nổi bật ngay trong giây phút 
hiện tại quí vị sẽ thấy được lạc thọ, khổ thọ hay 
thọ trung tính sanh khởi. Trong ba loại thọ này, thọ 
trung tính khó thấy nhất. Thường quí vị không biết 
đó là thọ trung tính. Bởi vì thọ trung tính vi tế nên 
không dễ nhận ra nhu lạc thọ hay khố thọ. Đôi khi 
quí vị phải nhận diện thọ trung tính bằng cách dựa 
vào cảm thọ xảy ngay trước thọ trung tính và cảm 
thọ xảy ngay sau thọ trung tính. Chẳng hạn như 
chúng ta không thấy rõ ràng thọ trung tính nhưng 
thấy lạc thọ trước đó và khổ thọ sau đó. Bằng cách 
suy diễn, chúng ta biết rằng giữa hai loại thọ xảy ra 
này phải có thọ trung tính. 

Do đó, thọ trung tính hay xả thọ rất khó thấy. 


142 


Đôi khi thiền sinh thấy mất đối tượng theo dõi hoặc 
không biết chuyện gì xảy ra ngay lúc đó, thật sự đó 
là thọ trung tính. Ngược lại, lạc thọ và khố thọ rất 
dễ thấy vì khi có lạc thọ quí vị biết mình có lạc thọ 
và khi có khố thọ sẽ biết mình có khố thọ. 

Khi xúc mạnh, thọ sẽ mạnh. Nhiều khi quá thích 
một bản nhạc nên nghe đi nghe lại nhiều lần đến 
nỗi đôi khi còn sợ hết nữa. Sư có người bạn đang 
nghe một bản nhạc rất dài nhưng ông ta lại cho là 
ngắn. Khi nghe xong, ông còn nghe lại nhiều lần. 
Sở dĩ như vậy là vì xúc quá mạnh nên ông ta có lạc 
thọ khi nghe bản nhạc đó. Thật ra kinh nghiệm của 
ông còn mạnh hơn lạc thọ vì đó là ham thích hay ái. 
Trái lại khi gặp âm thanh không thích thì khố thọ sẽ 
sanh khởi và có thể bực bội nữa. Neu âm thanh quí 
vị nghe là một âm thanh bình thường, không thích 
cũng không ghét, quí vị sẽ có thọ trung tính đối với 
âm thanh đó. Do đó, khi xúc mạnh, thọ sẽ mạnh và 
khi xúc không mạnh, thọ sẽ không mạnh. Cảm thọ 
liên hệ đến sự nghe là cảm thọ sanh khởi từ nhĩ xúc 
được gọi là Nhĩ Thọ (sota-vedanã). 

Khi ngửi mùi là có tiếp xúc và kinh nghiệm trọn 
vẹn mùi đó. Neu mùi thơm như nước hoa quí vị sẽ 
thích và thưởng thức nên có lạc thọ. Neu mùi hôi, 
mùi của xác chết rữa thối hay mùi đồ ăn hư chẳng 
hạn, quí vị bịt mũi. Ngay lúc đó quí vị khó chịu hay 
có khố thọ. Neu mùi không thơm cũng không hôi, 
quí vị sẽ có thọ trung tính. Thọ liên hệ đến ngửi 


143 


có tỉ xúc làm điều kiện được gọi là Tỉ Thọ (ghana- 
vedanã). 

Đối với nếm cũng vậy. Khi ăn một thứ gì, quí 
vị sẽ thưởng thức và thỏa thích nếu thức ăn ngon. 
Đó là lạc thọ. Neu không thích thức ăn, quí vị sẽ 
có khổ thọ. Như trường họp của Sư, tháng trước Sư 
bị bịnh và có một phật tử nấu thuốc cho Sư uống. 
Đây là một loại thuốc rất đắng tương tự như thuốc 
Bắc tại xứ của quí vị. Mặc dầu thuốc chữa bịnh rất 
tốt nhưng vị đắng của thuốc làm Sư khổ sở. Đó là 
khổ thọ. Neu vị không ngon cũng không dở, quí vị 
có thọ trung tính. Cảm thọ dù lac, khố hay trung 
tính sanh khởi vì có xúc làm điều kiện. Thọ trong 
trường họp nếm có thiệt xúc làm điều kiện được gọi 
là Thiệt Thọ (ịivhã-vedanã). 

Bây giờ đến sự đụng chạm của thân. Khi thân 
thể tiếp xúc với vải lụa hay những gì mềm mại, quí 
vị có cảm giác thích thú và thưởng thức kinh nghiệm 
này. Đó là lạc thọ. Nhưng nếu đụng vật cứng bị 
đau, quí vị có khổ thọ. Neu đối tượng bình thường 
không mềm không cứng, quí vị có thọ trung tính. 
Trong các sự đụng chạm này, cảm thọ sanh khởi vì 
có xúc và xúc sanh khởi do sự gặp gỡ của ba yếu 
tố: phần nhạy cảm của thân (thân căn), đối tượng 
đụng chạm, và thân thức. Thọ liên hệ đến sự đụng 
chạm của thân chịu điều kiện của thân xúc được gọi 
là Thân Thọ (kãya-vedanã). 

Bây giờ đến liên hệ giữa xúc và cảm thọ qua ý 


144 


căn. Trường họp này hơi khó hiểu. Do đó, chúng ta 
nên lấy vài ví dụ cho dễ hiểu. Chẳng hạn đọc một 
cuốn truyện diễn tả hay kể lại một điều gì đó khiến 
quí vị nghĩ là có thật. Như truyện mô tả một thảnh 
phố và trong tâm quí vị mường tượng ra thành phố 
này. Hay chuyện diễn tả dân cư và trong tâm quí vị 
thấy có nhiều người. Hoặc truyện nói điều gì vui và 
quí vị cười mặc dù chỉ có một mình. Hoặc truyện đề 
cập đến đối tượng của sự tức giận khiến quí vị bực 
bội... Và khi thích cuốn truyện, quí vị sẽ đọc đi đọc 
lại nhiều lần. Sư nghĩ quí vị biết truyện về Sherlock 
Holmes. Tác giả của truyện này chán không muốn 
tiếp tục viết nữa nên đã cho nhân vật chính chết. 
Nhưng khi truyện được phổ biến, độc giả tới tấp gởi 
thư yêu cầu tác giả đừng để nhân vật chính chết bởi 
vì họ rất thích nhân vật này. Do đó, tác giả phải tìm 
cách cho nhân vật Sherlock Holmes sống lại đế tiếp 
tục viết truyện. Quí vị thấy ảnh hưởng sâu đậm của 
truyện đối với độc giả và trí tưởng tượng cũng thật 
phong phú phải không. Các cảm thọ sâu đậm như 
vậy sanh khởi bởi vì ý xúc ở đây thật mạnh mẽ. 

Bây giờ hãy xét đến tính cách phức tạp của trường 
họp cảm thọ sanh khởi do Ý Xúc (manosanphassa) 
làm điều kiện. Điều này không phải dễ hiểu. Để 
cho ý xúc sanh khởi phải có ba điều kiện: ý căn, đối 
tượng của tâm hay pháp căn {dhammãrammana), và 
thức hay tâm năng động. Ý căn thật ra là hữu phần 
hay luồng hộ kiếp {bhavanga). Đối tượng của tâm 
hay Pháp Căn {dhammãrammana) ở đây cũng rất 


145 


khó hiểu bao gồm các phần nhạy cảm của mắt, tai, 
mũi, lưỡi, thân, giống đực, giống cái, tứ đại, mạng 
căn.. .Các đối tượng này không thấy được bằng mắt 
trần nhưng nhận biết qua tâm. Thủy đại chang hạn 
không thế thấy hay sờ mó được nhưng chỉ được tâm 
nhận biết. Khi quí vị nghĩ đến những đối tượng là 
có sự tiếp xúc giữa thức hữu phần với đối tượng đó 
và tâm năng động sanh khởi. Cả ba điều kiện ý căn 
(hữu phần), pháp căn (đối tượng) và tâm năng động 
gặp nhau làm ý xúc sanh khởi. 

Như vậy, ý căn đầu tiên là hữu phần {bhavanga). 
Hữu phần cũng là thức và là kết quả của nghiệp quá 
khứ nên có thế tạm gọi là thức thụ động. Do có tiền 
nghiệp mà hữu phần sanh khởi trong kiếp này và sẽ 
tiếp tục sanh khởi trong suốt kiếp hiện tại khi không 
có đối tượng nổi bật nào làm cho thức năng động 
xảy ra. Khi có đối tượng nổi bật, hữu phần dừng 
nghỉ để các thức năng động sanh khởi. Khi không 
còn các thức năng động nữa, hữu phần sanh khởi trở 
lại. Do đó, hữu phần hay thức thụ động là ý căn làm 
bối cảnh cho tâm thức hầu như luôn luôn có mặt đế 
duy trì kiếp sống. Luồng hộ kiếp này liên tục trôi 
chảy cho đến khi có tâm năng động xảy ra. 

Khi các đối tương nổi bật đánh động vào hữu 
phần, hữu phần rung chuyển rồi dừng nghỉ. Khi 
hữu phần dừng nghỉ, các thức năng động liền sanh 
khởi chang hạn như là ngũ môn hướng tâm hay thức 
hướng đến các cửa giác quan và các thức kế tiếp 


146 


sanh khởi... Do đó, hữu phần được xem như cội 
nguồn hay là căn bản của các tâm năng động bởi 
vì nếu không có hữu phần, các tâm vương hay thức 
năng động này không thể xảy ra. Và hữu phần cũng 
phải đủ mạnh để khiến cho các tâm năng động sanh 
khởi vì nếu hữu phần yếu ớt, các tâm năng động 
không thế sanh khởi. Chang hạn như khi buồn ngủ, 
quí vị không thế nghe những gì người khác nói hay 
không hay biết đối tượng một cách rõ rệt nên không 
có tâm năng động nào có thể sanh khởi được. Lý do 
là hữu phần quá yếu để làm điều kiện cho các tâm 
năng động xảy ra. 

Tóm lại, ba điều kiện làm cho ý xúc sanh khởi 
gồm hữu phần là ý căn, đối tượng của tâm như phần 
nhạy cảm của mắt, tai... là pháp căn, và các thức 
năng động. Khi ý căn, pháp căn và thức năng động 
gặp gỡ với nhau, ý xúc sanh khởi. Và cùng với ý 
xúc này, ý thọ (mano-vedanã) sanh khởi. Ý thọ có 
thế là lạc thọ, khố thọ hay thọ trung tính. 

Lấy trường họp nghĩ đến mắt tốt và cảm thấy 
vui sướng làm ví dụ. Quí vị có mắt tốt nên không 
phải mang kính như Sư. Bây giờ, khi quí vị nói có 
mắt tốt có nghĩa tâm suy nghĩ là thức năng động lấy 
phần nhạy cảm của mắt (nhãn căn) làm đối tượng. 
Tâm suy nghĩ hay thức năng động này cũng có ý căn 
là hữu phần đủ mạnh làm điều kiện để sanh khởi. 
Sự gặp gỡ của ba điều kiện ý căn (hữu phần), pháp 
căn (đối tượng của tâm là nhãn căn), và thức năng 


147 


động (tâm suy nghĩ) khiến ý xúc sanh khởi. Ý xúc 
này làm điều kiện cho cảm giác vui suớng hay lạc 
thọ sanh khởi. 

Quí vị nghĩ đến mắt tốt của mình và vui suớng. Đó 
là lạc thọ. Riêng Su phải luôn luôn mang kính, nếu 
không sẽ không thấy gì rõ ràng. Do đó, khi nghĩ đến 
mắt, Su không vui nhu quý vị. Đôi khi lại buồn cho 
tình trạng tệ hại của mắt mình. Nhu vậy, lấy phần nhạy 
cảm của mắt làm đối tuợng, đối với Su khổ thọ sanh 
khởi. Neu mắt bình thuờng, không tốt cũng không xấu 
thì cảm thọ sanh khởi không phải lạc thọ cũng không 
phải khố thọ nhung là thọ tmng tính. 

Tóm lại, với phần nhạy cảm của mắt làm đối 
tuợng, lạc thọ, khố thọ hay thọ trung tính sanh khởi 
tùy theo điều kiện của đối tuợng và ý xúc. 

Khi Su bị bịnh ba ngày, Su gần nhu mất hẳn khứu 
giác. Su nhận ra đuợc điều này khi thắp huơng lễ 
Phật. Thông thuờng, Su ngửi thấy mùi thơm nồng 
khi lấy huơng ra nhung hôm đó không cảm thấy gì 
hết. Su nghĩ có lẽ huơng hết mùi rồi nhung khi thắp 
huơng lên Su cũng chẳng thấy mùi nữa. Lúc đó Su 
nghi mình đã bị mất khứu giác. Rồi Su thử ngửi 
mùi nuớc hoa và chỉ ngửi thấy sơ sơ mà thôi. Su 
biết mình đã thật sự mất khứu giác và buồn về việc 
này. Do đó, khố thọ sanh khởi khi tâm suy nghĩ của 
Su lấy sự nhạy cảm của mũi làm đối tuợng và chịu 
điều kiện bởi ý xúc. 

Rồi sau ba ngày, khứu giác của Su hồi phục và 


148 


Sư cảm thấy vui sướng. Đó là lạc thọ. Và bây giờ 
Sư không có lạc thọ cũng không có khổ thọ về khứu 
giác nữa hay đúng hon Sư đang có thọ trung tính. 
Do đó, ý thọ này sanh khởi khi tâm Sư lấy sự nhạy 
cảm của mũi làm đối tượng. Và tùy thuộc vào phần 
nhạy cảm của mũi mà ý thọ của Sư có thể là lạc thọ, 
khổ thọ hay thọ trung tính. 

Tóm lại, ý thọ sanh khởi chịu điều kiện bởi ý 
xúc. Chúng ta nên nhớ ba yếu tố làm điều kiện cho 
ý xúc gồm hữu phần giữ vai trò nguồn cội của tâm 
năng động (ý căn), đối tượng của tâm (pháp căn), và 
tâm năng động (thức). Lấy pháp căn làm đối tượng, 
các tâm năng động sanh khởi từ hữu phần. Cùng 
sanh khởi với tâm năng động này là ý xúc và ý thọ. 
Ý xúc tức là trạng thái tâm sanh khởi do sự gặp gỡ 
giữa đối tượng của tâm và tâm năng động chịu điều 
kiện của hữu phần. Ý thọ có mặt nhờ có ý xúc mạnh 
mẽ. Mặc dù cả hai ý xúc và ý thọ đồng sanh khởi 
nhưng xúc là yếu tố điều kiện và thọ là yếu tố chịu 
điều kiện. Đó là tương quan “Do Xúc làm điều kiện, 
Thọ sanh khởiT 

Bây giờ quí vị đã biết có ba loại cảm thọ liên 
hệ với mỗi căn. Đó là lạc thọ, khố thọ và thọ trung 
tính. Có sáu căn nên có tất cả 18 loại cảm thọ. 

Theo luận thư Thanh Tịnh Đạo, có hai tương quan 
giữa xúc và thọ. Tương quan thứ nhất là xúc và thọ 
cùng sanh khởi và hỗ trợ lẫn nhau. Đây là liên hệ hỗ 
tương. Sự liên hệ này xảy ra khi chúng cùng sanh 


149 


khởi với một tâm năng động. Tương quan thứ hai 
là hỗ trợ mạnh mẽ. Theo đó, xúc sanh khởi trong 
một chập tâm làm điều kiện cho thọ sanh khởi trong 
chập tâm kế tiếp. Ví dụ, cùng sanh khởi với nhãn 
thức, có nhãn thọ và nhãn xúc. Sự liên hệ giữa xúc 
và thọ ở đây là hỗ tương vì chúng đồng sanh khởi. 
Nhưng liên hệ giữa nhãn xúc của nhãn thức và thọ 
của tiếp nhận tâm kế tiếp nhãn thức trong lộ trình 
tâm là hỗ trợ mạnh mẽ. Xúc và thọ trong trường 
họp này không sanh khởi đồng thời vì chúng thuộc 
vào hai thời điếm khác nhau. Xúc thuộc nhãn thức 
ở thời điểm trước làm điều kiện cho thọ của tiếp 
nhận tâm thuộc thời điếm sau sanh khởi. Tóm lại, 
có hai sự tương quan giữa xúc và thọ tùy theo chúng 
cùng sanh khởi hay sanh khởi vào hai thời điếm kế 
nhau. Thật ra quí vị phải hiếu 24 cách liên hệ trong 
Duyên Hệ Duyên (Patthana) mới hiểu rõ ràng về 
tương quan này. 

Sư muốn nhấn mạnh lại ở đây là khi chúng ta 
gọi cái này chịu điều kiện bởi cái kia thì không nhất 
thiết cái này phải do cái kia sanh khởi hay chúng 
phải thuộc vào hai thời điếm khác nhau. Yeu tố 
điều kiện và yếu tố chịu điều kiện có thể sanh khởi 
đồng thời và liên hệ hỗ tương hay thuộc vào hai thời 
điếm khác nhau và liên hệ theo sự hỗ trợ mạnh mẽ 
hoặc tương quan nhân quả. Và liên hệ giữa các nhân 
duyên trong các tương quan hay giữa các tương quan 
với nhau phải được hiểu đúng theo các điều kiện 
tương quan hay Duyên Hệ Duyên dạy trong sách 


150 


cuối cùng của Vi Diệu Pháp thì mới chính xác. Chỉ 
khi nào hiểu đúng đắn theo các điều kiện duyên hệ 
này chúng ta mới hiếu Pháp Duyên Sinh hay Muời 
Hai Nhân Duyên một cách trọn vẹn. Neu không chỉ 
là sự hiểu biết không đầy đủ. 

Chúng ta đã đi qua các nhân duyên Vô Minh, 
Hành, Thức, Danh sắc, Lục Nhập, Xúc và Thọ. 
Vô Minh thuộc Vòng Ô Nhiễm, Hành thuộc Vòng 
Nghiệp và Thức, Danh sắc, Lục Nhập, Xúc và Thọ 
thuộc Vòng Quả. Vòng Ô Nhiễm điều kiện Vòng 
Nghiệp và Vòng Nghiệp sanh ra Vòng Quả. Tùy 
thuộc vào năm yếu tố kết quả Thức, Danh sắc, Lục 
Nhập, Xúc và Thọ, ô nhiễm hay phiền não lại sanh 
khởi. Nhu vậy, Vòng Quả trở lại làm điều kiện cho 
Vòng 0 Nhiễm xảy ra. Cứ thế mà diễn tiến hoài 
nên gọi là luân hồi (samsãra). 

Do đó có ba vòng với ý nghĩa là đi lòng vòng và 
cứ tiếp tục diễn ra. Một khi có Thức thì Danh sắc, 
Lục Nhập, Xúc, Thọ sanh khởi. Ngay cả Đức Phật 
cũng không chận đuợc diễn trình này. Tuy nhiên, 
theo Đức Phật, có một kẽ hở trong Pháp Duyên Sinh 
mà ở đó chúng ta có thế làm đứt đoạn Muời Hai 
Nhân Duyên hay Pháp Duyên Sinh để thoát khỏi 
luân hồi. Đó là tuơng quan kế tiếp. 


151 


Tương Quan Thứ Bảy 


Do Thọ Làm Điều Kiện, Ái Sanh Khỏi 


_ _ _ Ị 

{Vedana-paccaya tanha = Thọ Duyên Ai) 


Tương quan này là: “Dỡ Thọ làm điều kiện, Ải 
sanh khởỉT Ý nghĩa cơ bản của Ái (tanhã) là khát 
hay khao khát. Chẳng hạn khi quí vị khát nước, sự 
khao khát muốn uống nước là Ái. Trạng thái tâm 
hay tâm sở Ái này giống như khát nước, không bao 
giờ được thỏa mãn trọn vẹn. Khi khát nước, quí vị 
uống và rồi lại khát và muốn uống nữa. Cứ như vậy 
tiếp tục hoài không dứt. 

Ái như vậy là khao khát hay ưa thích đối tượng. 
Trong 52 tâm sở, Ái chính là tâm sở Tham (ỉobba). 
Tham và Ái đều là mong muốn có được đối tượng 
ưa thích nhưng trong tương quan này Ái được dùng 
thay vì Tham. Do đó, cùng một tâm sở nhưng 
được gọi với nhiều tên khác nhau. Đôi khi là Tham 
iỊobha), đôi khi là Ái (tanhã), đôi khi là Dục {kãma), 
đôi khi là ô nhiễm (rãga) và còn nhiều tên khác nữa. 
Rãga có ngĩa là vết dơ hay thuốc nhuộm. Như khi 
muốn nhuộm vải, quí vị bỏ vải vào thuốc nhuộm 
và như vậy vải được nhuộm màu. Khi bị ô nhiễm 
nhuộm, tâm bị dơ và rất khó mà làm sạch được. Đối 
lại với rãga là virãga. Vỉrãga được dịch là phai mờ 


152 


đi nhưng thật sự là bay mất thuốc nhuộm chứ không 
phải màu nhuộm phai mờ từ từ. Khi đạt tầng thánh 
thứ tư, rãga mới được đoạn diệt hoàn toàn. Do đó, 
nghĩa đen của raga là vết nhơ hay thuốc nhuộm và 
nghĩa bóng là ô nhiễm. Bốn danh từ Tham {lobha), 
Ái (taụhã), dục {kãma), và ô nhiễm {rãga) thường 
hay được dùng trong Kinh và Vi Diệu Pháp để chỉ 
cùng một tâm sở. 

Tưong ưng với sáu loại đối tượng có sáu loại ái: 
sắc ái (rũpa tanhã), thanh ái (sadda tanha), hương ái 
ịganda tanha), vị ái (rasa tanha), xúc kìịphotthabba 
tanha) và pháp ái (dhamma tanha). sắc Ái là sự 
khao khát hay ưa thích những đối tượng thấy được. 
Thanh Ái là sự khao khát hay ưa thích những đối 
tượng nghe được. Hương Ái là sự khao khát hay ưa 
thích những đối tượng ngửi được. Vị Ái là sự khao 
khát hay ưa thích những đối tượng nếm được. Xúc 
Ái là sự khao khát hay ưa thích những đối tượng 
đụng chạm được. Pháp Ái là sự khao khát hay ưa 
thích những đối tượng của tâm hay pháp trần. 

Chẳng hạn khi thấy một cái gì đẹp, quí vị có 
nhãn thức, nhãn xúc, và lạc thọ (nhãn thọ). Ái sanh 
khởi từ lạc thọ trong trường họp này là sắc ái. Vào 
lúc nhãn thức sanh khởi chưa có sắc ái. Chỉ ở giai 
đoạn tốc hành tâm sắc ái mới sanh khởi. Vì sắc ái 
sanh khởi sau lạc thọ và chịu điều kiện của lạc thọ 
nên lạc thọ liên hệ với sắc ái theo tương quan hỗ trợ 
mạnh mẽ. Tương tự như vậy lạc thọ là điều kiện hỗ 
trợ mạnh mẽ cho thanh ái, hương ái, vị ái, xúc ái hay 


153 


pháp ái sanh khởi. 

Quí vị còn nhớ đối tượng của tâm hay pháp trần 
{dhammãrammana) là gì không? Đó là phần nhạy 
cảm của mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, tứ đại, nam tính, 
nữ tính, mạng căn, sự nhẹ nhàng của thân, sự nhu 
nhuyến của thân, sự thích ứng của thân... Đây là 
những sắc pháp vi tế. Chúng được kể vào đối tượng 
của tâm. Đối tượng của tâm ngoài các sắc pháp vi tế 
còn bao gồm tất cả các loại thức hay tâm vưong, các 
trạng thái của tâm hay tâm sở, Niết Bàn và ý niệm. 
Như vậy có rất nhiều đối tượng của tâm. 

Như vậy, khi quí vị thích mắt của mình thì loại 
ái nào sanh khởi? Đó là pháp ái vì mắt hay đúng 
hơn là phần nhạy cảm của mắt hay nhãn căn thuộc 
về đối tượng của tâm hay pháp trần như vừa được 
kế ở trên. Tương tự như vậy, khi thích tai, mũi, 
hay những phần nhạy cảm nơi những giác quan của 
mình.. .thì pháp ái cũng sanh khởi. Khi thích thức 
(tâm), thích chánh niệm (tâm sở) của mình thì pháp 
ái cũng sanh khởi vì chúng cũng thuộc về đối tượng 
của tâm hay pháp trần. 

Tóm lại, có sáu loại ái là sắc ái, thanh ái, hương ái, 
vị ái, xúc ái và pháp ái tùy theo sáu loại đối tượng. 

Mỗi một trong sáu loại Ái ở trên được phân thảnh 
ba tùy theo cách thức sanh khởi. Chúng gồm Dục 
Ái {kãma tanhã), Hữu Ái (bhava tanhã) và Vô Hữu 
Ái {yỉbhava tanhã). Sư sẽ theo lối giải thích truyền 
thống của các bậc thầy thông suốt giáo pháp xa xưa 


154 


gần và hiểu Đức Phật hcm chúng ta để giảng cho quí 
vị nghe về ba loại ái này. Sự giải thích này đã đuợc 
thử thách qua thời gian nên khỏi phải sợ sai lầm. Sở 
dĩ Su nói nhu vậy vì ngày nay có rất nhiều nguời đã 
tự giải thích theo ý của mình. Có thế họ thấy một 
vài khía cạnh nhung không thông suốt nên dễ bị sai 
lạc. Neu quí vị có ý định giải thích theo cách của 
họ, quí vị nên cẩn thận. 

Neu Ái sanh khởi vì khao khát các đối tuợng ua 
thích thì đó là Dục Ái. Đối tuợng ua thích là những 
đối tuợng đẹp đuợc ua thích. Dục Ái nhu vậy giống 
nhu tham bởi vì tham là ham muốn đối tuợng ua 
thích. Do đó, tất cả các đối tuợng ua thích trên thế 
giới đều có thể là đối tuợng đuợc ham muốn. Đây 
là các đối tuợng của tâm tham và khao khát các đối 
tuợng này là Dục Ái. 

Neu Ái sanh khởi với thuờng kiến tức là quan 
kiến cho rằng đối tuợng ua thích thuờng hằng hay 
còn mãi thì là Hữu Ái. Nhu vậy ua thích hay khao 
khát các đối tuợng thuộc về sắc pháp sẽ có sắc ái, 
thanh ái, huơng ái, vị ái, xúc ái. Neu các ái này sanh 
khởi với tà kiến về sự thuòng hằng của đối tuợng thì 
đuợc gọi là Hữu Ái. 

Có thế hiếu Hữu Ái {bhava tanhấ) là ái (tanhã) 
về hữu (bhava) không? Không thể hiểu hữu ái là 
ham muốn đuợc tái sinh vì nhu vậy hữu ái cũng 
giống nhu dục ái mà thôi. Chẳng hạn chúng ta muốn 
tái sinh về cảnh giới tốt đẹp và nếu cho sự ham muốn 


155 


được tái sinh này là hữu ái thì hữu ái như vậy chẳng 
khác gì với dục ái cả vì hữu ở đây cũng là đối tượng 
của sự ham muốn. 

Hữu (bhava) trong hữu ái không có nghĩa là hiện 
hữu hay cảnh giới mặc dù ý nghĩa căn bản của hữu 
{bhava) là hiện hữu. Ý nghĩa của Hữu ở đây hàm chỉ 
sự hiện hữu là thường hằng tức là sự trường cửu của 
sự vật, linh hồn... Cho nên Hữu Ái là Ái sanh khởi 
cùng với tà kiến về sự thường hằng của đối tượng. 

Danh từ Pali của Vô Hữu Ái là vibhava. ‘Vi’ có 
nghĩa phủ định là ‘vô’ nên vibhava là Vô Hữu Ái. 
Vô hữu có nghĩa là sự vắng mặt hay hũy diệt của 
hữu. Do đó, vô hữu ái được giải thích là sự ưa thích 
đối tượng tương ưng với tà kiến hư vô cho rằng đối 
tượng một khi đoạn diệt sẽ không tái sinh. Vì thế 
khi sắc ái sanh khởi với quan kiến cho rằng chúng 
sanh sẽ bị hủy diệt ngay lúc chết được gọi là vô hữu 
ái. Tóm lại, vô hữu ái là ái tương ưng với tà kiến hư 
vô chủ nghĩa hay đoạn kiến. 

Dục ái và hữu ái đều là khao khát đối tượng ưa 
thích nhưng đối với hữu ái thì khao khát sanh khởi 
cùng với thường kiến. Tương tự, vô hữu ái cũng là 
khao khát đối tượng ưa thích nhưng sanh khởi với 
đoạn kiến. Đây là giải thích đúng đắn về Dục Ái, 
Hữu Ái và Vô Hữu Ái. 

Trong sách dịch luận thư Thanh Tịnh Đạo của 
Nanamoli mà Sư đang có đây, tác giả dịch hữu ái và 
vô hữu ái là khao khát trở thảnh và khao khát không 


156 


trở thành. Cách dịch này theo Sư không chính xác. 
Một số còn dịch vô hữu ái là khát khao được tự hủy 
diệt. Cách đây vài năm, Sư có cho một người một 
cuốn sách về Phật Giáo. Tuần sau đó vị này đến gặp 
Sư và nói là Phật Giáo cho phép tự tử. Sư ngạc nhiên 
và thắc mắc là do đâu mà vị này nghĩ như vậy. Sư hỏi 
và được vị này cho xem bản dịch Kinh Chuyển Pháp 
Luân trong đó có đề cập ba loại Ái và chỉ chỗ nói vô 
hữu ái là mong muốn tự hủy diệt. Do đó, khao khát 
tự hủy diệt có thể mang ý nghĩa là muốn tự tử. Quí 
vị thấy sở dĩ hiểu lầm là do cách dịch thuật không 
chính xác như vậy. Vì thế có được một vị thầy sửa 
sai những quan kiến sai lầm do sự hiểu biết không 
chính xác về những lời Phật dạy rất là quan trọng. 

Như vậy sáu loại ái căn bản với mỗi loại được 
chia thảnh ba nên có tất cả 18 loại ái. Ái sanh khởi 
trong tâm của mình gọi là nội ái và sanh khởi trong 
tâm người khác gọi là ngoại ái. Do đó, 18 loại ái 
tăng lên gấp đôi thảnh 36. Mỗi một loại ái có thế 
thuộc về quá khứ, hiện tại, hay vị lai nên tổng số 
lên đến 108 loại ái. Trong Kinh cũng như Chú Giải 
có đề cập đến 108 loại ái nhưng không giải thích vì 
sao. Cho nên, Sư giải thích để quý vị biết. 

Bây giờ Sư muốn nói về tương quan giữa Thọ và 
Ái. Trước hết, Chú Giải nói liên hệ giữa thọ và ái là 
tương quan hỗ trợ mạnh mẽ. Ngoài ra, còn nói chỉ 
có lạc thọ dị thục mới được xem là thọ trong tương 
quan này bởi vì ái thường chỉ sanh khởi khi có lạc 
thọ mà thôi. Hiếu theo Chú Giải nhu vậy có thỏa 


157 


đáng không? 

Công thức của tương quan này là “Dỡ Thọ làm 
điều kiện, Ải sanh khởi” chứ không nói là do lạc thọ 
dị thục làm điều kiện, Ái sanh khởi. Tuy nhiên, Chú 
Giải giải thích theo cách mà chúng ta có thể chấp 
nhận được. 

Trường họp lạc thọ làm điều kiện cho ái sanh 
khởi rất dễ hiếu. Nhưng như thế nào, khố thọ làm 
điều kiện cho ái sanh khởi? Khi đau khổ, chúng ta 
muốn đau khổ biến mất hoặc muốn được hết đau 
khố hay thoải mái. Het đau khố hay thoải mái là 
một loại hạnh phúc. Kh i đói, muốn cơn đói mất đi 
và khi nghèo muốn được giàu.. .Như vậy, bất cứ lúc 
nào bị đau khổ vì một điều gì, chúng ta muốn điều 
trái ngược nghĩa là muốn sung sướng. Và muốn hay 
khao khát hạnh phúc như vậy là ái. Do đó, khao 
khát hạnh phúc thật sự trong trường họp này chịu 
điều kiện bởi đau khổ. Cho nên, khổ thọ có thể là 
điều kiện cho ái sanh khởi. Không phải ái đối với 
những điều kiện không thoải mái đang ữải nghiệm 
mà là khao khát những gì ngược lại với đau khổ. 

Trong buổi ngồi thiền vừa qua, không khí trong 
thiền đường trở nên nóng hơn. Kh i quí vị kinh 
nghiệm như vậy, chuyện gì xảy ra nơi tâm quí vị? 
Quí vị có ghi nhận ‘nóng, nóng, nóng’ hay chỉ mong 
cho máy sưởi tắt đi hay đồng hồ điểm hết giờ. Neu 
quí vị mong ước như vậy tức là quí vị có ái. Thú thật 
thoạt tiên Sư cũng có ái này nhưng sau đó nhớ lại liền 


158 


ghi nhận ‘nóng, nóng, nóng’ và nhờ vậy Sư có thể 
chịu đựng được. Khao khát được mát hay ra khỏi con 
nóng ở đây là Ái chịu điều kiện bởi khố thọ. 

Còn đối với thọ trung tính hay xả thọ thì sao? Vì 
loại thọ này gần với lạc thọ nên khi có loại thọ này 
chúng ta muốn thêm. Do đó, thọ trung tính cũng là 
điều kiện cho ái. 

Như vậy tất cả ba loại thọ đều làm điều kiện cho 
ái. Và Chú Giải tiếp: “Mặc dầu thọ là điều kiện 
nhưng nếu không có khuynh hướng ô nhiễm nội tại, 
ái sẽ không sanh khởi. Do đó, bậc Thánh hoàn toàn 
giác ngộ là bậc thật sự giải thoát vì không còn ái 
nữa.” Điều này có nghĩa là khi không còn khuynh 
hướng ô nhiễm ngủ ngầm trong tâm, ái sẽ không 
sanh khởi mặc dù có cảm thọ. Do đó, khi quí vị 
thành bậc A La Hán hoàn toàn giác ngộ, ái sẽ không 
còn sanh khởi nữa nên được giải thoát. Nói cách 
khác, ái chỉ sanh khởi ở những ai vẫn còn khuynh 
hướng ô nhiễm ngủ ngầm trong tâm mà thôi. Lời 
dạy này thật tốt lảnh vì vạch ra lối thoát khỏi vòng 
sanh tử cho chúng ta. 

Nhưng làm thế nào để bẻ gãy bánh xe luân hồi? 
Tưong quan này tối ư quan trọng trong Mười Hai 
Nhân Duyên hay Pháp Duyên Sinh. Như Sư đã 
giảng là các Vòng 0 Nhiễm, Vòng Nghiệp và Vòng 
Quả liên tục sanh khởi nên rất là nãn lòng khi nhìn 
vào những vòng này. Dường như không có lối thoát 
nào hết giống như trường họp bò bị niền gỗ ở cổ đi 


159 


vòng quanh cối xay để kéo cần ép dầu từ đậu phụng 
hay mè ở các xứ Á Châu. Tại một vài nơi muốn đua 
nuớc lên cao, nguời ta cũng cột cần gỗ vào cổ bò để 
bò đi vòng tròn làm chạy bánh xe đấy nuớc lên cao. 
Khi bị cột cần gỗ đi lòng vòng không ngừng bò sẽ 
không có lối thoát. Tuơng tự nhu vậy, quí vị nhìn 
ba vòng và thấy duờng nhu không có lối ra. Thật 
là nãn phải không? Nhung những lời dạy của Đức 
Phật cho quí vị một nguồn an ủi vô biên, một sự 
khích lệ vô cùng lớn lao. Đó là nếu làm đuợc điều 
gì để ái không sanh khởi mặc dù có thọ, chúng ta sẽ 
bẻ gãy đuợc vòng luân hồi ngay tại tuơng quan này. 
Và khi bị bẻ gãy, tất cả đều bị phá vỡ và chúng ta sẽ 
đuợc giải thoát một cách rốt ráo. 

Và nhu thế nào chúng ta có thể làm đuợc điều 
đó? Làm thế nào để phá vỡ tuơng quan này? Đó 
chính bằng hành thiền Minh Sát Niệm Xứ. Khi thực 
tập Thiền Minh Sát, quí vị ghi nhận những gì đang 
xảy ra ngay trong giây phút hiện tại. Chẳng hạn ghi 
nhận ‘đau, đau, đau’ khi bị đau giúp quí vị thấy cơn 
đau không kéo dài mãi mãi nhung sẽ chấm dứt. Do 
đó, quí vị không mong lạc thọ nhung chỉ tập trung và 
ghi nhận khố thọ cho nên Ái sẽ không sanh khởi từ 
cảm thọ này. Khi cảm thấy thoải mái tức có lạc thọ, 
nếu nhớ ghi nhận quí vị sẽ thấy lạc thọ sanh khởi rồi 
hoại diệt nên không bị dính mắc vào lạc thọ. Vì thế, 
dù có khố thọ hay lạc thọ nhung nhờ chánh niệm ghi 
nhận, quí vị sẽ không bị dính mắc vào thọ cho nên 
Ái không sanh khởi. Điều này có nghĩa là quí vị đã 


160 


phá vỡ tương quan này hay bẻ gãy được bánh xe luân 
hồi. Đây là tương quan duy nhất trong 11 tương quan 
mà chúng ta có thể làm được như vậy Tại các tương 
quan khác, không ai có thể làm gì được hết kể cả Đức 
Phật. Chúng ta có thể gọi đây là điểm yếu của bánh 
xe luân hồi và nếu đánh mạnh vào điếm này chúng ta 
có thể bẻ gãy được bánh xe. 

Chúng ta có thật sự vĩnh viễn bẻ gãy được tương 
quan này khi thực hành Thiền Minh Sát hay không? 
Sự bẻ gãy này chỉ xảy ra ngay trong phút giây hiện 
tại đối với đối tượng mà chúng ta đang chú niệm 
mà thôi. Khi chánh niệm ghi nhận và kinh nghiệm 
được đặc tánh vô thường, khổ và vô ngã của đối 
tượng, chúng ta sẽ không có tham ái sanh khởi từ 
cảm thọ đối với đối tượng. Neu chúng ta không chú 
niệm vào đối tượng, tham ái sẽ xảy ra ngay sau cảm 
thọ. Do đó, sự cắt đứt tương quan này qua thực tập 
Thiền Minh Sát có phần yếu ớt và tạm thời so với sự 
phá vỡ rốt ráo khi đạt được Đạo Tâm và Quả Tâm 
lúc giác ngộ. 

Tuy nhiên, vì vòng luân hồi quá lớn và quá mạnh 
hầu như khó có thể làm gì được nên “việc bẻ gãy 
một mắt xích của bánh xe” dù tạm thời cũng đã là 
một công việc to lớn lắm rồi. Điều này có nghĩa là ít 
ra chúng ta cũng không dính mắc vào những gì mà 
chúng ta đang chánh niệm theo dõi. Và nếu tiếp tục 
thực tập, một lúc nào đó, quí vị sẽ bẻ gãy vòng này 
một cách vĩnh viễn. Khi đạt đến giai đoạn đó, trong 
tâm quí vị không còn những khuynh hướng ô nhiễm 


161 


ngủ ngầm kể cả tham ái. Và sau tưcmg quan này sẽ 
không còn tuong quan nào nữa hết. Nguợc lại, nếu 
cứ tiếp tục đế tham ái sanh khởi thì vòng luân hồi 
sẽ tiếp tục và chúng ta sẽ không có cách nào phá vỡ 
hay thoát ra đuợc cả. 

Khi phá vỡ đuợc tuơng quan này, tất cả diễn 
trình của tái sanh sẽ chấm dứt hay toàn khối khố 
đau kết thúc. Cái gọi là hiện hữu không gì khác hơn 
là diễn trình thân tâm hay danh sắc luôn luôn bị áp 
đảo không ngừng bởi sanh diệt nên chỉ thuần là một 
khối khổ đau. Và đây chính là bản chất vô thuờng, 
khổ và vô ngã của tất cả các pháp hữu vi hay hiện 
tuợng do điều kiện tạo thành. Đó chỉ thuần là một 
khối đau khổ vì không pha trộn với hạnh phúc và 
toàn khối đau khổ này mãi tiếp tục nếu chúng ta 
không ngăn chận đuợc sự tham ái sanh khởi. 

Do đó, để chấm dứt vòng luân hồi hay toàn khối 
khổ đau, điều duy nhất cần làm và phải làm là không 
cho tham ái sanh khởi sau cảm thọ. Tại điếm này, 
dựa vào giáo pháp mà Đức Phật đã khám phá và dạy 
lại, chúng ta có cơ hội để thoát khỏi sự trói buộc vào 
vòng tái sanh. Điều còn lại là chúng ta phải nỗ lực 
không ngừng nghỉ để loại bỏ tham ái bằng cách kiên 
trì hành thiền Minh Sát Niệm Xứ. 

Đây là khích lệ vô cùng lớn lao vì qua lời dạy 
của Đức Phật chúng ta biết bánh xe luân hồi có thế 
bị bẻ gãy tại điểm yếu của nó ngay ở tuơng quan 
này và nhất là học đuợc cách thức để phá vỡ nó. 


162 


Tương Quan Thứ Tám 


Do Ái Làm Điều Kiện, Thủ Sanh Khỏi 

(Tanhã-paccayã upãdãna = Ái Duyên Thủ) 


Đây là tương quan thứ tám trong Pháp Duyên 
Sinh hay Mười Hai Nhân Duyên có công thức là 
“Do Ái làm điều kiện, Thủ sanh khởiT 

Ái (tanhã) và Thủ (upãdãna) thuộc vào hai thời 
điếm khác nhau. Ái là sự khao khát hay ưa thích 
nên là tham ái {lobha). Do đó khi có tham ái, sẽ có 
bám níu hay Thủ sanh khởi. Thật ra Ái cũng là bám 
níu nhưng chưa mạnh lắm. Còn Thủ là sự dính mắc 
mạnh mẽ. Như vậy cả hai Ái và Thủ đều là tham 
nhưng khác nhau ở cường độ. Khi tham chưa mạnh 
lắm gọi là Ái và khi trở nên mạnh mẽ được gọi là 
Thủ. Tuy nhiên, không phải chỉ có Ái mới trở thảnh 
Thủ nhưng tà kiến (ditthi) cũng đưa đến Thủ. 

Thủ là từ dịch thuật ngữ upãdãna trong tiếng 
Pali. Từ này kết họp hai ngữ căn 'upa' và 'adana’. 
Có lẽ quí vị đã nhận diện ra vĩ ngữ ãdana từ chữ 
adinnadãna có nghĩa là lấy những gì không được 
cho. Tiếp đầu ngữ 'upa' có nghĩa là mạnh mẽ hay 
vững chắc. Do đó, khi hai ngữ căn này ghép lại với 


163 


nhau thành 'upadana’ có nghĩa nắm giữ đối tượng 
một cách chặt chẽ. Và đó là ý nghĩa của Thủ. 

Tham ái phát triến thảnh Thủ được gọi là Dục Thủ 
(kãmupãdãna). Đây là sự bám níu vào các đối tượng 
của giác quan. Có những đối tượng của giác quan là 
đối tượng cho cả Ái và Thủ. Khi thấy một cái gì vừa 
lòng, quí vị ưa thích. Sự ưa thích ban đầu còn yếu 
là Ái. Sau đó quí vị bám níu chặt chẽ vào đối tượng 
không muốn từ bỏ nên gọi là Thủ. Thủ được ví dụ 
như là trường họp rắn ngoặm nhải. Một khi rắn đã vồ 
được nhải rồi sẽ không bao giờ muốn nhả con nhải ra 
cả. Tương tự như vậy, khi dính mắc đạt đến mức Thủ 
thì không bao giờ muốn từ bỏ đối tượng. 

Đối tượng được ưa thích của giác quan như quí 
vị đã biết gồm có năm loại. Đó là những vật đẹp, 
tiếng hay, mùi thơm, vị ngon và xúc chạm thích thú. 
Dính mắc và bám níu vào các đối tượng giác quan 
được ưa thích này gọi là Dục Thủ. Đối tượng được 
ưa thích có nghĩa là đối tượng được ưa thích một 
cách tự nhiên hay cũng có thể do chúng ta nghĩ là 
chúng được ưa thích. Một đôi khi đối tượng được 
người này ưa thích nhưng người khác lại không. 
Chẳng hạn vị cay của tiêu, ớt. Đối với một người 
thích các thứ này thì vị cay là ngon nhưng đối với 
người không thích thì sợ lắm. Cả hai trường họp 
đối tượng được ưa thích một cách tự nhiên hay do 
chúng ta nghĩ chúng được ưa thích đều có thể là đối 
tượng của Dục Thủ. 


164 


Khi thấy một vật được ưa thích hay nghĩ là được 
ưa thích, sự ham muốn ban đầu của chúng ta còn 
nhẹ nhàng là Ái. Sau đó, chúng ta quá thích đến nỗi 
không thế từ bỏ được nên Ái phát triến thành Thủ. 

Tương tự như vậy đối với tiếng được ưa thích. 
Lấy ví dụ quí vị nghe nhạc chẳng hạn. Lúc đầu thích 
nhưng chưa bị thu hút; tuy nhiên, về sau lại thích 
thú đến nỗi không muốn ngưng hay muốn nghe đi 
nghe lại. ưa thích ban đầu là ái và dính mắc mạnh 
mẽ sau đó là thủ. 

Đối với mùi được ưa thích như mùi thơm của 
bông, mùi nước hoa cũng vậy. Lúc đầu ngửi thoáng 
qua nên sự ưa thích chưa mạnh nên là ái. Tuy nhiên, 
về sau thích quá cứ muốn dùng đi dùng lại hoài nên 
ái biến thành thủ. 

về vị ngon cũng thế. Chẳng hạn đối với một 
thức ăn ngon, ban đầu chỉ ưa thích mà thôi nhưng 
rồi Ái dần dần trở nên mạnh mẽ và ghiền nên cứ 
thích ăn món này hoài. Đó là Thủ. ớ đây vị ngon 
có thế được hiếu một cách rộng rãi hơn. Đó là khi 
quí vị được đối xử tử tế bởi người khác nhất là người 
thân thương của mình, quí vị thỏa thích. Chang hạn 
được vợ nấu ăn, sửa soạn phòng ốc, giường chiếu, 
giặt áo quần, đàn ông rất thích. Trong trường họp 
này cũng có ái và thủ. 

Trường họp xúc chạm cũng tương tự. Đối với 
xúc chạm được ưa thích, sự thích thú lúc đầu là ái 
nhưng về sau trở nên dính mắc được gọi là Thủ. 


165 


Luận thư Thanh Tịnh Đạo có đề cập đến sự giải 
thích của một số pháp sư về khác biệt giữa Ái và 
Thủ dựa trên sách trình bày quan điểm của các vị 
này. Họ nói tham ít là ái và tham nhiều là thủ hoặc 
tham muốn khi chưa được đối tượng là Ái nhưng khi 
nắm được đối tượng rồi là Thủ. Ví dụ như trường 
họp tên trộm đưa tay ra lấy trộm đồ là Ái và một khi 
đã lấy được đồ rồi là Thủ vì không chịu từ bỏ đồ lấy 
được. Cũng có quan điểm cho rằng ái là ngược với 
chưa muốn nhiều hay ít nhu cầu và Thủ là đối lại với 
không hài lòng với những gì mình có. 

Ngoài ra, có quan điểm cho ái là nguyên nhân 
của khổ đau do tìm kiếm đối tượng trong khi Thủ 
là nguyên nhân của khổ đau do bảo vệ đối tượng. 
Điều này có nghĩa là khi ưa thích một cái gì đó, quí 
vị cố gắng tìm kiếm cái đó cho nên khổ sở. Sự đau 
khổ có nguyên nhân là Ái. Sau khi có được rồi, quí 
vị khổ sở gìn giữ, bảo vệ để khỏi bị hư hỏng hay bị 
đánh cắp. Nguyên nhân của đau khổ do bảo vệ đối 
tượng là Thủ. 

Tác giả luận thư Thanh Tịnh Đạo đề cập đến 
những giải thích về khác biệt giữa Ái và Thủ của 
các luận sư nhưng ngài đã không nói là ngài có 
chấp nhận các giải thích này hay không. Bởi vì ngài 
không bác khước các quan điểm này nên chúng ta 
có thể chấp nhận chúng. Đó là Dục Thủ hay bám 
níu vào các đối tượng ưa thích của giác quan. 

Sự bám níu do tà kiến lầKiến Thủ {ditthupãdãna). 


166 


Quí vị biết kiến (ditthi) là gì rồi. Thật ra ditthi là 
quan kiến nhung ở đây có nghĩa là tà kiến (miccha 
dỉtthí). Tà kiến là quan điểm sai lầm về nghiệp 
{kamma) và kết quả của nghiệp {vipãka). Thật vậy, 
quan điểm không tin vào nghiệp và quả của nghiệp 
hay định luật nghiệp báo là tà kiến. Một khi tà kiến 
đã ngự trị trong tâm thức rồi thì một nguời sẽ không 
bao giờ muốn từ bỏ nó. Sự dính mắc quá mạnh vào 
tà kiến này đuợc gọi là Kiến Thủ. 

Neu nghĩ bố thí hay cúng duờng không đem lại 
phuớc báu hay lợi ích tức là quí vị có tà kiến. Neu 
cho rằng các hành động thiện hay bất thiện sẽ không 
có hậu quả là quí vị có tà kiến. Neu nghĩ săn sóc hay 
kính trọng cha mẹ không đem lại kết quả tốt lành là 
quí vị có tà kiến. Neu nghĩ không có cõi khác hay 
kiếp tới là quí vị có tà kiến. Neu không tin có các 
Đức Phật đã giác ngộ là quí vị có tà kiến. Trong 
kinh có đề cập 10 loại tà kiến bởi vì có 10 quan kiến 
sai lầm hay 10 đối tuợng cho các quan kiến sai lầm 
này. Tóm lại, không tin tuởng vào định luật nghiệp 
báo là tà kiến. 

Loại Thủ kế tiếp rất quan trọng. Đó là Tập Hành 
Thủ {sĩlabbatupãdãnay. Có nhiều hiếu lầm về loại 
thủ này bởi vì rất khó dịch thuật ngữ Pali một cách 
chính xác. Những cách phiên dịch lỏng lẻo luôn 
luôn đua đến ngộ nhận. Thuật ngữ sĩlabbata gồm 
có hai phần: sĩla và vata. Khi hai phạn ngữ sĩỉa và 

' Thường được dịch là Giới cấm Thủ 


167 



vata được ghép lại với nhau, văn phạm Pali bắt buộc 
đổi chữ V ’ sang ‘b ’ và tăng lên gấp đôi. Do đó, mà 
có danh từ sĩlabbata. 

Từ 'sĩla" có nhiều nghĩa khác nhau. Nghĩa đầu 
tiên là thói quen (tập quán) tức là hành động mà 
một người thường hay làm. Và nghĩa khác mà quí 
vị biết đó là giới mà quí vị thường hay thọ giới. Và 
từ ‘vuto’ có nghĩa là áp dụng, thực tập, hành động. 
Chẳng hạn giới là sĩla và nỗ lực giữ giới tròn đầy 
là vata. Do đó, có sự khác biệt về ý nghĩa của hai 
danh từ sĩla và vata nhưng trong sự thực hành, cả 
hai được hiểu chung với nhau. 

Vào thời Đức Phật, có những người nghĩ rằng 
nếu ứng xử như chó hay bò hoặc như súc vật sẽ 
không bị đau khổ. Súc vật không độc ác như loài 
người và do đó nếu sống và ứng xử như súc vật họ 
sẽ đoạn tận được phiền não. Đó là niềm tin của 
nhiều người trong thời Đức Phật. Tin theo những 
điều này là sĩla và thật sự thực tập hay hành động 
như vậy là vata. Đây là tà kiến vì tin tưởng rằng 
sĩla và vata là phương cách đủ để đạt được giác ngộ. 
Nếu tin tưởng như thế là quí vị bị Tập Hành Thủ. 

Khi Đức Phật còn hiện tiền, một ngày nọ có hai 
người đàn ông đến gặp Ngài. Một người tên là Punna 
và người kia tên là Seniya. Punna thuộc trường phái 
hành động như bò và Seniya thuộc trường phái làm 
giống như chó. Họ đến chào hỏi và vấn đạo Đức 
Phật. Punna nói là Seniya là đệ tử thuộc phái hành 


168 


xử như chó nên ngủ, đi đứng, ăn uống và có những 
cử chỉ như chó và hỏi Đức Phật như vậy có kết quả 
nào không? Đức Phật trả lời là đừng hỏi ngài. Tuy 
nhiên, Punna tiếp tục hỏi lần thứ hai và bị Đức Phật 
từ chối. Đen lần thứ ba, Đức Phật nói với Punna là 
Ngài đã nói là đừng hỏi nhưng vì Punna nài nỉ nên 
Đức Phật mới trả lời. Ngài dạy nếu một người hành 
động như chó, ngủ như chó, đi đứng như chó, ăn 
uống như chó, tiểu tiện như chó và nếu người đó tập 
như vậy một cách toàn thiện thì sau khi chết sẽ tái 
sanh thảnh chó. Neu tập chưa toàn thiện, tà kiến tin 
rằng làm như chó được hết phiền não và giải thoát 
sẽ khiến người đó sau khi chết phải đọa địa ngục 
hay tái sanh trong cảnh giới súc sanh. Khi nghe 
Đức Phật trả lời như vậy, Seniya khóc và hối tiếc vì 
đã bị thầy lường gạt một thời gian quá lâu. 

Rồi Seniya hỏi Đức Phật một cách tương tự về 
Punna. Đức Phật từ chối hai lần đầu. Đến lần thứ 
ba Đức Phật trả lời tương tự như trước là nếu một 
người ứng xử như bò, ngủ như bò, đi đứng như bò, 
ăn uống như bò, tiểu tiện như bò và nếu người đó 
tập như vậy một cách toàn thiện thì sau khi chết sẽ 
tái sanh thảnh bò. Neu tập chưa toàn thiện, tà kiến 
tin rằng làm như bò được hết phiền não và giải thoát 
sẽ khiến người đó sau khi chết phải đọa địa ngục 
hay tái sanh trong cảnh giới súc sanh. 

Tin tưởng vào cách ứng xử như súc vật sẽ hết 
phiền não, đạt giác ngộ và hành động theo như vậy 


169 


là Tập Hành Thủ nghĩa là bám níu vào tập quán do 
tà kiến gây nên. Có thể quí vị nghĩ sự thực tập nhu 
vậy chỉ xảy ra trong quá khứ chứ ngày nay không 
còn. Sự thật là ngày nay vẫn có nguời theo những 
quan kiến lạ lùng nhu vậy. Dù họ không sống hoàn 
toàn nhu súc vật nhung sống nhu nguời tiền sử 
hoang sơ. Do đó, bất cứ sự thực tập nào không phải 
là Niệm Xứ Minh Sát, nếu hành theo vì nghĩ cách 
này đủ để giác ngộ là quí vị có tà kiến. Nhu vậy, 
có thế có nhiều cách thực tập khác làm giống nhu 
ngựa, voi, chim, rắn...mà nếu làm theo sẽ là Tập 
Hành Thủ. 

Phụ Chú Giải của luận thu Thanh Tịnh Đạo có nói 
là ngay cả giới luật nhu ngũ giới, tám giới, muời giới 
hay cả thiền vắng lặng (thiền chỉ) nếu đuợc thực hành 
với sự tin tuởng rằng sẽ đuợc giải thoát đều đuợc liệt 
chung vào Tập Hành Thủ. Do đó, nếu quí vị nghĩ 
chỉ giữ giới không thôi cũng đủ giác ngộ là quí vị có 
tà kiến. Neu tập thiền chỉ với tin tuởng rằng đắc các 
tầng thiền này cũng đủ để giác ngộ cũng là tà kiến. 
Nhu vậy, bất cứ cách thực hành nào không phải Niệm 
Xứ Minh Sát sẽ không đua đến giác ngộ. Và nếu quí 
vị chỉ làm theo nhu vậy tức là quí vị có tà kiến. Theo 
lời dạy của Đức Phật, thực hành chánh niệm là con 
đuờng chắc chắn duy nhất để thanh lọc tâm và chứng 
ngộ Niết Bàn. Bất cứ pháp hành nào không phù họp 
với sự vun bồi chánh niệm đều không phải là cách 
thực tập đúng đắn và nếu tin tuởng và hành theo tất 
bị mắc vào Tập Hành Thủ. 


170 


Đức Phật dạy chánh niệm là con đường duy nhất 
đế thanh lọc tâm. Neu xem xét phương cách mà 
chúng ta thực hành, quí vị sẽ thấy có thể chấp nhận 
lời dạy này của Đức Phật một cách không ngần 
ngại. Lý do là bao lâu có chánh niệm, những trạng 
thái tâm bất thiện không thế sanh khởi trong tâm 
của chúng ta. Ngược lại, giờ phút nào chúng ta mất 
hay không có chánh niệm, các phiền não như tham, 
sân, thèm muốn, ganh tỵ... sẽ sanh khởi. Khi chánh 
niệm phòng hộ nhãn căn, chúng ta tránh được các 
trạng thái tâm bất thiện sanh khởi qua căn môn này. 
Neu chúng ta có chánh niệm ở nhĩ căn, chúng ta sẽ 
tránh được phiền não sanh khởi qua nhĩ căn...Do 
đó, chánh niệm ngăn ngừa các trạng thái tâm bất 
thiện sanh khởi trong tâm. Như vậy, chỉ có chánh 
niệm thanh lọc tâm mà thôi. Khi tâm hoàn toàn 
trong sạch, chúng ta có thể chứng ngộ Niết Bàn. 
Cho nên chánh niệm là con đường độc nhất đế thanh 
lọc tâm chúng sanh và chứng ngộ Niết Bàn. Neu tin 
các phương pháp khác cũng dẫn đến Niết Bàn thì đó 
là tà kiến. 

Còn đối với Thiền Chỉ hay Thiền vắng Lặng 
{samatha) thì sao? Có hai phương pháp hành thiền, 
Thiền Vắng Lặng hay Thiền Chỉ và Thiền Minh Sát 
Niệm Xứ hay còn gọi là Thiền Quán. Thiền vắng 
Lặng được Đức Phật dạy nhưng không phải là pháp 
hành tự nó có thể đưa đến giải thoát. Tuy nhiên, nó 
có thế làm căn bản cho Thiền Minh Sát. Chỉ với 
mục đích như vậy mà Đức Phật dạy pháp hành này. 


171 


Do đó, Thiền Vắng Lặng mà không có Thiền Minh 
Sát sẽ không đưa tới giác ngộ. Neu quí vị tin Thiền 
Vắng Lặng tự nó có thể đưa đến giải thoát, chứng 
ngộ Niết Bàn thì đó là tà kiến. 

Trong pháp hành Thiền vắng Lặng có phương 
cách chọn những phấm tính của Đức Phật 
(Buddhãnusatti) làm đề mục suy niệm. Đây là 
phương cách thực hành rất tốt có thế giúp an định 
tâm. Thêm vào đó, chúng ta là Phật tử nên khi nghĩ 
đến các phấm tính của Đức Phật, hoan hỉ phát sanh 
khiến tâm lúc đó không bị ô nhiễm. Hành Thiền 
Chỉ hay Thiền vắng Lặng bằng cách suy niệm về 
các phấm tính của Đức Phật như vậy rất tốt nhưng 
Sư khuyên quí vị đừng thỏa mãn chỉ với cách hành 
này vì phương cách thực hành này không đưa đến 
giải thoát. Neu tin ngược lại thì đó là tà kiến. Quí vị 
phải hành Thiền Minh Sát mới đạt được giác ngộ. 

Neu nghĩ cầu nguyện có thể đưa đến giác ngộ 
thì quí vị sẽ bị sai lầm. Sư rất muốn nói là cầu 
nguyện sẽ giúp quí vị chứng ngộ Niết Bàn và giải 
thoát. Tuy nhiên, kinh điển mà Sư học không cho 
phép làm như vậy. Trong một bài Kinh, Đức Phật 
dạy: “Có năm điều rất quý được mọi người trên đời 
ưa thích. Năm điều đó là gì? Đó là trường thọ, sắc 
đẹp, hạnh phúc, tiếng tăm và tái sanh về cảnh trời. 
Đối với năm điều này, Như Lai chưa bao giờ dạy là 
chúng có thể đạt được bằng cầu nguyện. Neu có thể 
đạt được bằng nguyện cầu thì ai là người không có 


172 


được những thứ này trên thế gian?” 

Theo điều dạy này thì nếu cầu nguyện có thể 
đem lại điều mong muốn thì ai cũng có thể có tất cả 
mọi thứ mình ưa thích vì chỉ cần cầu nguyện suông 
mà thôi. Rồi Đức Phật dạy tiếp: “Đối với thảnh đệ 
tử muốn được trường thọ, thật không thích họp để 
cầu nguyện hay giết hại để được điều này. Trái lại, 
vị đó nên theo lối sống dẫn đến trường thọ.” Như 
vậy, ngay cả với năm điều tuy hiếm có nhưng vẫn 
còn phàm tục này, sự cầu nguyện suông cũng không 
thể nào đạt được đừng nói chi đến những điều siêu 
thế như giải thoát và chứng ngộ Niết Bàn. 

Chính vì vậy Đức Phật dạy là nếu muốn có đời 
sống trường thọ, quí vị nên theo lối sống dẫn đến 
điều này có nghĩa là hãy tạo thiện nghiệp vì thiện 
nghiệp dẫn đến sự trường thọ. Do đó, quí vị phải 
làm điều thiện để được kết quả tốt đẹp bởi vì không 
thể đạt được mong muốn chỉ bằng cầu nguyện suông 
mà thôi. Đó lời dạy của Đức Phật được ghi lại trong 
một bài Kinh. 

Trong một bài kinh khác, Đức Phật nói là nếu 
một vị tăng mong muốn tâm không phiền não nhưng 
lại không hành thiền, không chịu cố gắng phát triến 
tâm thì tâm vị đó sẽ không được giải thoát. Điều này 
có nghĩa là một vị tăng chỉ mong cầu nhưng không 
chịu đào luyện tâm ý thì sẽ không thành đạt điều 
mình mong ước vì tâm chưa phát triến. Chưa phát 
triển cái gì? Chưa thiết lập tâm trên Tứ Niệm Xứ. 


173 


Do đó, ở đây Đức Phật dạy rằng muốn chứng ngộ 
Niết Bàn nhưng chỉ cầu nguyện suông mà không 
chịu thực hành chánh niệm thì sẽ không có được 
điều mình mong cầu. Đức Phật dạy tiếp là dù không 
cầu nguyện nhưng lại thực hành chánh niệm, vị đó 
sẽ chứng ngộ được Niết Bàn. 

Vì thế, cầu nguyện không có tác dụng nào cả 
trên sự tu tập. Dù cầu nguyện hay không, thực tập 
đúng đắn sẽ đưa đến kết quả. Và nếu không thực 
tập sẽ không có kết quả dù có cầu nguyện bao nhiêu 
đi nữa. Cầu nguyện là mong cầu một điều gì với hy 
vọng đạt được điều mình mong muốn. Tuy nhiên, 
Niết Bàn không thể đạt được bằng cầu nguyện. 
Chúng ta phải phát triến tâm theo pháp hành Minh 
Sát Niệm Xứ để thành đạt mục đích. Đây là điều 
quan trọng cần ghi nhớ. 

Phật Giáo Đại Thừa có dạy là nếu quí vị cầu 
nguyện được sanh lên cõi tịnh độ thì ngay lúc chết 
Đức Phật A Di Đà và đệ tử của ngài sẽ đến tiếp độ 
quí vị lên cõi Tây Phương Cực Lạc tức là quí vị 
được tái sanh lên đó. Và cõi tịnh độ như được diễn 
tả cũng gần giống cõi trời Đại Thiện Kiến Vương 
trong kinh điển Phật Giáo Nguyên Thủy. Sư nghĩ 
cõi tịnh độ này không phải là Niết Bàn. Neu tin 
tưởng này đúng thì chuyện gì sẽ xảy ra sau khi quí 
vị tái sanh lên cõi Tịnh Độ? Có sinh sẽ có già, chết. 
Có thể đời sống ở đây tốt hơn cõi người nhưng vẫn 
còn là kiếp sống bị luật vô thường chi phối nên rốt 


174 


cuộc còn luân hồi. Do đó, Su muốn khuyên quí vị 
đừng chỉ hài lòng với pháp môn Thiền vắng Lặng 
nhung hãy cố gắng hành thiền Minh Sát Niệm Xứ 
để đuợc giải thoát rốt ráo. 

Tóm lại, Tập Hành Thủ là tin tuởng sai lầm rằng 
giải thoát có thể đạt đuợc chỉ bằng giữ giới hay làm 
theo một điều gì đó mà không phải là hành thiền 
Minh Sát Niệm Xứ. Chấp thủ này thuờng đuợc dịch 
là dính mắc vào những hình thức lễ nghi hay tuơng 
tự nhu vậy. Cách dịch lỏng lẻo này gây nhiều ngộ 
nhận, ứng xử nhu chó hay bò không thế đuợc xem 
là lễ nghi. Tuy nhiên, nếu tin tuởng sự ứng xử nhu 
chó, nhu bò dẫn đến giải thoát là tà kiến. Thật khó 
dịch một cách chính xác Phạn ngữ Pali sỉlabbata 
nhung chú giải nói đó là làm theo thói quen của chó, 
bò, súc vật. Do đó, nếu quí vị tin tuởng lễ nghi hay 
bất cứ phuơng cách thực hành nào mà không phải 
là Tứ Niệm Xứ hay Thiền Minh Sát sẽ đem lại giải 
thoát thì đó là Tập Hành Thủ. 

Ke tiếp là Ngã Chấp Thủ (attavãdupãda). Đó là 
tin tuởng có một linh hồn hay bản ngã truờng cửu, 
bất biến. Đây là niềm tin sắc là linh hồn, thọ là linh 
hồn, tuởng là linh hồn, hành là linh hồn, thức là linh 
hồn hay niềm tin linh hồn là cái gì khác với các uấn 
này. Theo giáo pháp của Đức Phật, không có một 
linh hồn hay bản ngã truờng cửu, bất biến. Nhu 
vậy, tin vào linh hồn hay bản ngã là tà kiến và bám 
chặt vào niềm tin này là Ngã Chấp Thủ. 


175 


Như vậy, tóm lại có bốn loại thủ. Thứ nhất là 
Dục Thủ hay dính mắc vào đối tượng của giác quan; 
thứ hai là Kiến Thủ hay dính mắc do quan điếm sai 
lầm không tin vào định luật nghiệp báo; thứ ba là 
Tập Hành Thủ hay bám níu vào tà kiến làm theo 
tập quán hay thói quen (tập hành) sẽ đưa đến giải 
thoát; và thứ tư là Ngã Chấp Thủ tức bám chặt vào 
tà kiến về một linh hồn hay bản ngã trường cửu, bất 
biến. Như vậy, loại thứ nhất là Dục Thủ và ba loại 
kia thuộc về Kiến Thủ. Do đó, có thể nói rốt ráo là 
có hai loại thủ là Dục Thủ và Kiến Thủ. Cả hai loại 
thủ này chịu điều kiện bởi tham ái hay là ưa thích 
đối tượng. Tham ái đưa đến chấp thủ và Thủ có thể 
là Dục Thủ hay Kiến Thủ. 

Theo Vi Diệu Pháp, tà kiến luôn luôn đi theo ái 
dục. Điều này có nghĩa là khi tham ái một thứ gì 
rồi thì tà kiến sanh khởi khiến dính mắc vào đối 
tượng ưa thích. Chính vì thế cả bốn loại thủ đều 
chịu điều kiện của tham ái. Do đó, Đức Phật dạy 
trong tương quan thứ tám của Pháp Duyên Sinh hay 
Mười Hai Nhân Duyên là “Do Ải làm điều kiện, 
Thủ sanh khởi. ” 


176 


Tương Quan Thứ Chín 

Do Thủ Làm Điều Kiện, 
Hữu Sanh Khỏi 

(Upãdãna-pacayã bhavo: Thủ Duyên Hữu) 


Tương quan thứ chín trong Mười Hai Nhân Duyên 
có công thức là “Do Thủ làm điều kiện, Hữu sanh 
khởi. ” Một khi có chấp thủ thì sẽ có những hành 
động tương ưng với chấp thủ. Và khi có hành động 
thì sẽ có hậu quả của hành động có nghĩa là nghiệp 
(nhân) và kết quả của nghiệp (quả) sẽ xảy ra. 

Tương quan thứ chín này nói về liên hệ giữa Thủ 
(upãdãna) và Hữu {bhava). Khi chúng ta học Phật 
Pháp đặc biệt là Pháp Duyên Sinh, hiểu chính xác 
ý nghĩa những thuật ngữ trong Kinh thật là quan 
trọng. Neu không, sự hiểu biết của chúng ta về kinh 
điển sẽ thiếu sót hay sai lạc với lời dạy của Đức 
Phật. Đôi khi những thuật ngữ có ý nghĩa khác hơn 
hiểu biết thông thường của chúng ta. Hữu (bhava) 
là một ữong những thuật ngữ như vậy. 

Hữu là gì? Ý nghĩa thông thường là hiện hữu, 
đời sống, hay tái sanh. Tuy nhiên, trong tương quan 
này, Hữu có thêm một ý nghĩa khác nữa. Chúng ta 
sẽ hiếu rõ ý nghĩa này hơn nếu tìm hiếu sơ khởi 
tương quan thứ 10 kế tiếp là “Do Hữu làm điều 


177 


kiện, Sinh {jãtí) sanh khởi”. Sinh ở đây là gì? Đó 
là tái sanh. Như vậy nếu hiểu Hữu là tái sanh theo ý 
nghĩa thông thường nói trên thì Hữu sẽ đồng nghĩa 
với Sinh trong tưong quan thứ 10 này. Do đó, nếu 
chúng ta hiểu Hữu trong tưong quan thứ chín “Do 
Thủ làm điều kiện, Hữu sanh khởi” là tái sanh, thì 
tương quan thứ mười sẽ là “Do tái sanh làm điều 
kiện, tái sanh sanh khởi”. Như vậy chang có nghĩa 
gì cả vì tái sanh không thế làm điều kiện cho chính 
nó. Do đó, chỉ hiểu Hữu là tái sanh thì chúng ta sẽ 
gặp khó khăn. 

Vì thế, chúng ta phải hiểu Hữu trong tương quan 
thứ chín này theo một ý nghĩa nữa chứ không chỉ 
là tái sanh không mà thôi, ở đây Chú Giải Vi Diệu 
Pháp (Atthasãlini) đóng góp một sự giải thích rất là 
hữu ích mà nếu không có giải thích này thì chúng ta 
sẽ không thế nào hiếu chính xác lời dạy của Đức Phật 
về tương quan thứ chín. Do đó, chúng ta nên biết on 
Chú Giải. Hữu ở tương quan thứ 10 là nguyên nhân 
của tái sanh chứ không phải tái sanh. Như vậy, Hữu 
ở tương quan thứ chín “Dỡ Thủ làm điều kiện, Hữu 
sanh khởr ngoài ý nghĩa thông thường là tái sanh 
còn là nguyên nhân của tái sanh nữa. 

Tại sao Hữu ở tương quan thứ 10 được xem là 
nguyên nhân của tái sanh? Đôi khi chúng ta dùng 
danh từ của kết quả để chỉ nguyên nhân. Trong 
ngôn ngữ thường nhật, chúng ta thường gặp điều 
này. Ví dụ, vì sợ bệnh tiểu đường nên khi trông thấy 


178 


đường quý vị có thể nói đó là “tiểu đường”. Hoặc 
thấy muối trên bàn, bạn nói đó là “áp huyết cao”. 
Do đó, nói đường là “tiểu đường” có nghĩa đường là 
nguyên nhân của bịnh tiểu đường và khi nói muối là 
áp huyết cao có nghĩa là nguyên nhân của áp huyết 
cao. Tưong tự như vậy, ở đây đối với Hữu chúng 
ta không ám chỉ Hữu trong ý nghĩa tái sanh thông 
thường quen thuộc nhưng là nguyên nhân của Hữu. 
Đó là yếu tố làm điều kiện hay nguyên nhân gây ra 
tái sanh về sau. Đen đây chắc quý vị biết Hữu là gì 
rồi phải không? Đó chính là Nghiệp. Vì thế, trong 
tương quan thứ chín “Do Thủ làm điều kiện, Hữu 
sanh khởi ” Hữu có hai ý nghĩa. Ý nghĩa đầu tiên là 
Nghiệp Hữu (kamma bhava) và ý nghĩa thứ hai là 
Hiện Hữu {upapatti bhava) hay tái sanh. 

Nghiệp Hữu là nghiệp, ở đây, nghiệp không 
chỉ là ý muốn (ceíanã) mà còn là một vài trạng thái 
tâm hay tâm sở hiện diện đồng thời với ý muốn như 
tham, sân... Và Hiện Hữu ở đây có nghĩa là tái sanh 
và có chín hình thức tái sanh được phân thảnh ba 
loại theo Chú Giải. Mỗi loại gồm ba hình thức tái 
sanh và chúng có thể bao gồm lẫn nhau. Quý vị 
không cần biết hết ở đây. Quý vị chỉ cần nhớ hiện 
hữu là tái sanh, kiếp sống hay đời sống. Tái sanh 
vào cõi Dục Giới, sắc Giới và Vô sắc Giới hay bốn 
nơi thấp kém. 

Quý vị nhớ trong tương quan đầu tiên “Do vổ 
minh làm điều kiện, Hành sanh khởr, Hành là 


179 


nghiệp nên còn gọi là Hành Nghiệp. Trong tưcmg 
quan thứ 10 này, Hữu cũng là nghiệp nên gọi là 
Hữu Nghiệp. Cả hai đều là nghiệp nên có sự lặp lại 
nghiệp trong Muời Hai Nhân Duyên. Tại sao có sự 
lặp lại về Nghiệp nhu vậy? Chú Giải giải thích là 
Hành Nghiệp thuộc về kiếp truớc làm điều kiện cho 
Thức sanh khởi trong kiếp hiện tại. Và Hữu Nghiệp 
là nghiệp trong kiếp hiện tại làm điều kiện cho tái 
sanh trong kiếp kế đến. Vì thuộc vào các thời điểm 
khác nhau nên Nghiệp đuợc lặp lại, đầu tiên là Hành 
Nghiệp và sau đó là Hữu Nghiệp. 

Có sự khác biệt nào không giữa Hành Nghiệp và 
Hữu Nghiệp? Trong tuơng quan thứ hai “Do Hành 
làm điều kiện, Thức sanh khởr, Thức chịu điều kiện 
bởi Hành. Có một cõi chỉ có sắc không mà thôi nên 
những chúng sanh ở cõi này không có Thức. Do đó, 
tuơng quan thứ hai này không thế bao gồm liên hệ 
giữa Hành Nghiệp của các chúng sanh ở cõi không 
có tâm này đuợc. Tuy nhiên, trong tuơng quan thứ 
10 ‘Do Hữu làm điều kiện, Sinh sanh khởr, Sinh ở 
đây là tái sanh bao gồm luôn các cảnh giới nơi đó 
chúng sanh chỉ có thân mà không có tâm. Thêm 
vào đó, không phải chỉ có ý muốn (cetanã) mới là 
Nghiệp nhu trong tuơng quan thứ hai mà ý muốn 
cùng với các trạng thái tâm sanh khởi đồng thời với 
ý muốn nhu tham... đều là Nghiệp và đuợc gọi là 
Hữu hay Hữu Nghiệp. Đó là khác biệt nhỏ giữa 
Hành Nghiệp và Hữu Nghiệp. 


180 


Có thể quý vị đã để ý thấy sự bất nhất về nguyên 
nhân của nghiệp. Một đằng là Nghiệp (Hành Nghiệp) 
chịu điều kiện bởi Vô Minh theo tucmg quan thứ 
nhất {Do Vô Minh làm điều kiện, Hành sanh khởi), 
đằng khác là Nghiệp (Hữu Nghiệp) chịu điều kiện 
bởi Thủ theo tuơng quan thứ chín {Do Thủ làm điều 
kiện, Hữu sanh khởi). Nhu vậy cả Vô Minh và Thủ 
đều là nguyên nhân gây ra Nghiệp hay sao? 

Neu các quý vị hiểu Vi Diệu Pháp thì sẽ thấy 
không có vấn đề gì cả vì Vô Minh luôn luôn có mặt 
cùng với các tâm sở bất thiện khác kế cả Thủ. Do 
đó, bất cứ lúc nào các tâm sở bất thiện có mặt là có 
Vô Minh. Cho nên, mặc dầu chỉ có Thủ đuợc đề cập 
nhu là nguyên nhân của Hữu Nghiệp trong tuơng 
quan thứ chín nhung Vô Minh cũng là nguyên nhân 
gây ra Hữu Nghiệp. Hai tâm sở bất thiện này cùng 
chung một nhóm vì liên hệ với nhau. Quí vị còn 
nhớ đến ba vòng là Vòng 0 Nhiễm, Vòng Nghiệp 
và Vòng Quả không? Vô Minh, Ái và Thủ thuộc 
Vòng Ô Nhiễm, cho nên khi một tâm sở thuộc vòng 
ô nhiễm này đuợc đề cập, hai tâm sở còn lại đuợc 
bao gồm luôn. Nhu vậy, trong cốt tủy, cả hai tuơng 
quan thứ nhất và thứ chín đều giống nhau. Do đó, 
khi nói “Do Vô Minh làm điều kiện, Hành sanh khởi’’' 
không chỉ có Vô Minh nhung còn có các tâm sở Ái 
và Thủ nữa. Tuơng tự nhu vậy, khi nói “Do Thủ 
làm điều kiện, Hữu sanh khởi’\ không chỉ có Thủ 
mà còn có Vô Minh và Ái nữa. Tóm lại, ý nghĩa của 
tuơng quan thứ chín là tùy thuộc vào bốn loại Thủ 


181 


(dục thủ, kiến thủ, tập hành thủ và ngã chấp thủ), 
Nghiệp Hữu {kamma bhava) và Sinh Hữu {upapattỉ 
bhava) sanh khởi. 

Bây giờ chúng ta hãy xem nhu thế nào Nghiệp 
Hữu (nghiệp) và Sinh Hữu (tái sanh) sanh khởi tùy 
thuộc vào bốn loại Thủ. Loại thủ thứ nhất là dục 
thủ. Đây là sự mong uớc hay khao khát vật hay 
nguời nào đó trong cuộc đời. Do ham muốn mạnh 
mẽ nhu vậy mà con nguời có thế tìm mọi cách nhu 
luờng gạt, cuóp giựt hay giết hại để đạt cho đuợc đối 
tuợng. Đó là hữu nghiệp. Ket quả của hữu nghiệp 
dù thiện hay bất thiện sẽ là tái sanh vào một kiếp 
sống mới với sắc uẩn và danh uẩn mới mẻ nhung 
chịu điều kiện của hữu nghiệp. Do đó, tùy thuộc 
vào dục thủ mà nghiệp hữu và sinh hữu (tái sanh) 
sanh khởi. 

Ví dụ quý vị đuợc nghe hay đọc sách biết cõi trời 
là nơi sung suớng đầy lạc thú có các chu thiên sống 
lâu, không bị đau khổ nhu ở cõi nguời. Do đó, quý 
vị muốn đuợc tái sanh làm các vị trời trong cảnh 
giới ấy. Neu uớc muốn mạnh mẽ, có thể quý vị sẽ 
hành động với hy vọng đuợc sanh về nơi đó. Nhờ 
đọc đuợc sách tốt hay gặp thầy giỏi khuyên bố thí, 
giữ giới nên quý vị làm theo. Nhu vậy, bố thí và trì 
giới là thiện hữu nghiệp chịu điều kiện của dục thủ 
hay uớc muốn mạnh mẽ đuợc sanh lên cõi trời. Và 
kết quả của thiện hữu nghiệp này là sau khi chết quý 
vị đuợc sanh lên đó. Vì thế tái sanh hay sinh hữu là 


182 


kết quả của nghiệp hữu chịu điều kiện bởi dục thủ. 

Xua kia vì hiểu biết sai nhu để đuợc sanh lên 
cõi trời phải giết sinh vật nhu gà, cừu, bò hay nguời 
để tế lễ. Và vì tin nhu vậy cũng nhu rất muốn đuợc 
sanh lên cõi trời nên con nguời đã làm điều này. Sát 
sanh là một hành động bất thiện nên là bất thiện hữu 
nghiệp. Và nghiệp này chịu điều kiện bởi uớc muốn 
mạnh mẽ đuợc sanh vào cõi trời hay là dục thủ. Ket 
quả của bất thiện hữu nghiệp là không những không 
đuợc tái sanh vào cảnh trời nhung nguợc lại bị sanh 
vào một trong bốn cõi thấp kém. Sự tái sanh vào 
các nơi này là sinh hữu. Nhu vậy, cả nghiệp hữu và 
sinh hữu đều chịu điều kiện của dục thủ. 

Giả sử qua Àn độ Giáo, có vị đuợc biết ở cõi 
Phạm Thiên các Phạm Thiên vẫn có vợ và huởng 
nhiều lạc thú giác quan nên muốn đuợc tái sinh lên 
đó. Họ nỗ lực hành Thiền vắng Lặng hay Thiền Chỉ 
để đắc các tầng thiền hầu thành đạt uớc muốn của 
mình. Thực tập thiền chỉ nhu vậy là hữu nghiệp, 
chịu điều kiện của dục thủ là uớc muốn đuợc sanh 
làm phạm thiên. Do kết quả đắc thiền, họ sanh lên 
cõi đó. Nhu vậy tái sanh hay sinh hữu là kết quả 
trực tiếp của hữu nghiệp và gián tiếp của dục thủ. 
Tuởng cũng nên đề cập ở đây là sự tin tuởng các cõi 
phạm thiên có nhiều lạc thú giác quan không phù 
họp với lời dạy của Đức Phật. Theo kinh điến Phật 
Giáo, cõi phạm thiên không có lạc thú giác quan 
vì ở đó các phạm thiên chỉ có mắt, tai và tâm chứ 


183 


không có khứu giác, vị giác và xúc giác. Các giác 
quan thị giác và thính giác không phải để huởng dục 
lạc nhung chỉ để thấy và nghe giáo pháp của Đức 
Phật mà thôi. 

Bây giờ đến sự liên hệ giữa Kiến Thủ 
(ditthupãdãna) và Hữu. Kiến thủ là tà kiến không 
tin vào định luật nghiệp báo. Vì không tin nên quý vị 
có thế không muốn làm điều thiện hoặc làm điều bất 
thiện vì không sợ quả báo. Quý vị làm chỉ để đuợc 
huởng hạnh phúc riêng tu bất chấp là đúng hay sai, 
công bình hay không công bình. Hành động nhu vậy 
là hữu nghiệp chịu điều kiện bởi kiến thủ. Neu là bất 
thiện hữu nghiệp, quý vị sẽ bị tái sanh vào bốn đuòng 
ác đạo. Sự tái sanh này là sinh hữu, kết quả của hữu 
nghiệp và cũng chịu điều kiện bởi kiến thủ. 

Có những nguời không tin vào định luật nghiệp 
báo nhung lại làm điều lành nhu bố thí cho các hội 
từ thiện, xây cất bệnh viện hay tặng dữ nhiều món 
tiền khống lồ cho các cơ quan nhân đạo... Các hành 
động này là thiện hữu nghiệp. Tuy không tin vào 
định luật nghiệp báo nhung vẫn có kết quả tốt lành 
theo định luật nghiệp báo. Sự tái sanh vào cảnh tốt 
của nguời đó là sinh hữu và đây là kết quả của hữu 
nghiệp chịu điều kiện của kiến thủ tức tà kiến không 
tin vào định luật nghiệp báo. 

Ke tới là Tập Hành Thủ {silabbatupãdãna) và 
Hữu. Neu có tà kiến tin rằng ứng xử nhu chó, bò 
hay súc vật sẽ đua đến giải thoát và làm theo nhu 


184 


vậy là tập hành thủ và tập hành thủ này tạo ra hữu 
nghiệp. Như đã được đề cập trước đây, theo Đức 
Phật, hữu nghiệp này sẽ đưa đến tái sanh vào cõi 
súc sanh hay địa ngục; do đó, tái sanh hay sinh hữu 
này là kết quả của hữu nghiệp. Như vậy tập hành 
thủ làm điều kiện cho hữu nghiệp và sinh hữu sanh 
khởi. 

Sư muốn giải thích thêm về tập hành thủ không 
chỉ bao gồm sự ứng xử như súc vật mà thôi. Neu chỉ 
có vậy thì không đủ sức thuyết phục. Tập hành thủ 
còn bao gồm cả bố thí và giữ giới nữa. Neu tin rằng 
ở cảnh trời có thế bố thí và giữ giới tốt hơn và do đó 
ngay trong kiếp hiện tại đã cố gắng làm những điều 
này đế được tái sanh vào cảnh trời thì đó là tập hành 
thủ. Hành động bố thí và giữ giới là nghiệp hữu và 
tái sanh là sinh hữu. Cả hai chịu điều kiện bởi tà 
kiến về tập hành thủ. 

Thứ tư là tương quan giữa Ngã Chấp Thủ và 
Hữu. Ngã chấp thủ là sự tin tưởng vào linh hồn hay 
bản ngã. Một người tin như vậy sẽ nghĩ rằng mình 
có một linh hồn hay bản ngã cần phải được cải thiện 
để được giải thoát. Người đó có thể làm những điều 
phước thiện và do kết quả của thiện nghiệp, được tái 
sanh tốt lành. Cũng có thể bị hướng dẫn sai lạc làm 
những điều bất thiện và kết quả của bất thiện nghiệp 
này khiến người đó sẽ tái sanh vào bốn đường ác 
đạo. Do đó, nghiệp hữu và sinh hữu cũng khác nhau 
tùy thuộc vào hành động xảy ra chịu điều kiện của 


185 


tà kiến về linh hồn hay bản ngã. 

Như vậy, tùy thuộc vào thủ mà hữu gồm nghiệp 
hữu (nghiệp) và sinh hữu (tái sanh) sanh khởi. 
Nghiệp hữu là kết quả trực tiếp của thủ nên rất quan 
trọng và sinh hữu là kết quả gián tiếp của Thủ. Bởi 
vì sinh hữu và sinh giống nhau cho nên trong tương 
quan thứ chín hữu chỉ nên được hiểu là nghiệp hữu 
mà thôi. Theo cách này sẽ dễ dàng hiểu tương quan 
“Do Thủ làm điều kiện, Hữu sanh khởi ” hơn mặc 
dầu Chú Giải đã giải thích hữu bao gồm nghiệp 
hữu và sinh hữu như Sư vừa đề cập. Thêm vào 
đó, chúng ta sẽ không bị khó khăn khi sang tương 
quan thứ mười kế tiếp “Do Hữu làm điều kiện, Sinh 
sanh khởi” mà ở đó hữu chỉ có ý nghĩa là nghiệp 
hữu (nghiệp) chứ không phải cả hai ý nghĩa như ở 
trên. Tóm lại, theo tương quan này, bất cứ những gì 
chúng ta làm dù tốt hay xấu đều chịu điều kiện của 
một trong bốn loại thủ. 

Thực tập Thiền Minh Sát có chịu điều kiện của 
thủ hay không? Theo tương quan này, chúng ta 
không tránh khỏi câu trả lời là thực tập Thiền Minh 
sát cũng bị điều kiện bởi thủ và đây là dục thủ. Thủ 
là phiền não của tâm cần đoạn trừ cho nên thực tập 
Thiền Minh Sát để loại bỏ Thủ. Như vậy, phiền não 
trong một ý nghĩa nào đó làm điều kiện cho sự thực 
tập Thiền Minh Sát. Nói một cách khác chúng ta 
thực tập Thiền Minh Sát vì muốn hết phiền não để 
được giải thoát. Do đó, mong muốn chân hạnh phúc 


186 


dù đó là Niết Bàn hay thánh quả A La Hán thì vẫn là 
ước muốn, vẫn là dục thủ. Như vậy, vì dục thủ này 
chúng ta thực tập Thiền Minh Sát. 

Có một cách giải thích nữa của một nhà luận giải 
dựa theo tương quan giữa thiện nghiệp và vô minh. 
Vô minh là một trạng thái tâm hay tâm sở bất thiện; 
tuy nhiên, nếu quý vị hành động nhằm vượt qua hay 
đoạn trừ vô minh thì vô minh được xem là điều kiện 
cho thiện nghiệp. Tương tự như vậy, có thế nói rằng 
để loại bỏ chấp thủ cùng với những tâm sở bất thiện 
khác nên chúng ta thiền tập. Cho nên thiền tập của 
chúng ta chịu điều kiện của chấp thủ và những tâm 
sở bất thiện này. Do đó, thực tập Thiền Minh Sát 
chịu điều kiện của dục thủ là ước muốn hành thiền 
đế đoạn trừ ô nhiễm nơi tâm. 

Thực tập Thiền Minh Sát có đưa đến tái sanh 
hay không? Khi thực tập Thiền Minh Sát quí vị 
muốn chấm dứt tái sanh hay muốn được tái sanh 
tốt hơn? Sư không nghĩ quí vị muốn được tái sanh 
tốt hơn nhưng chúng ta hãy trả lời câu hỏi. Trong 
một Chú Giải có nói là Thiền Minh Sát không đưa 
đến tái sanh. Tuy nhiên, Chú Giải cũng ghi lại ý 
kiến của một luận sư nối tiếng là cho đến khi đạt 
thánh quả A La Hán, thực tập Thiền Minh Sát vẫn 
còn dẫn đến tái sanh hoặc là tái sanh đến ít nhất bảy 
lần. Cố hòa thượng thiền sư Mahãsi Sayadaw cho 
biết Duyên Hệ Duyên (Patthãna), phẩm cao tột của 
Vi Diệu Pháp, dạy rằng tâm minh sát cao có Niết 


187 


Bàn làm đối tượng là điều kiện cho tái sanh. Nếu 
tâm minh sát cao là điều kiện của tái sanh thì đưong 
nhiên các tâm minh sát thấp hơn cũng sẽ đưa đến tái 
sanh. Do đó, nói theo Duyên Hệ Duyên thì Thiền 
Minh Sát cũng đưa đến tái sanh. Neu xét theo định 
luật nghiệp báo, bạn có thể dễ dàng chấp nhận nhu 
vậy. 

Thực tập Thiền Minh Sát là loại thiện nghiệp gì? 
Thiền Minh sát là hành động thiện (kusala) thuộc 
cõi dục giới (kãmã vacãra) nên gọi là dục giới thiện 
nghiệp {kãmãvacãra kusala). Neu là dục giới thiện 
nghiệp thì sẽ đưa đến kết quả hay quả báo. Tại sao 
như vậy? Định luật nghiệp báo là một định luật thiên 
nhiên cho nên không thế nào ngăn cản được việc thực 
tập Thiền Minh Sát đưa tới quả báo. Quả báo đó là 
tái sanh vào cõi người hay cõi trời dục giới. Tương 
tự như hột xoài bỏ xuống đất sẽ mọc thành cây không 
thể nào khác được. Vì thế, thực tập Thiền Minh Sát 
sẽ đưa tới tái sanh trong cõi dục giới. 

Tại sao phải thực tập Thiền Minh Sát nếu kết quả 
vẫn còn phải tái sanh? Hay tại sao chúng ta thực 
tập Thiền Minh Sát? Chúng ta có thế tái sanh vào 
cảnh người, cảnh trời bằng bố thí, giữ giới và những 
điều này ít khó nhọc hơn là hành thiền, vậy thì tại 
sao chúng ta lại phải thực tập Thiền Minh Sát? Neu 
lý luận như vậy thì thực tập Thiền Minh Sát thật 
ra không cần thiết và chang hấp dẫn chút nào cả. 
Mục đích của thực tập Thiền Minh Sát là đế ra khỏi 


188 


vòng luân hồi. Với thực tập, chúng ta sẽ loại bỏ lần 
hồi phiền não hay ô nhiễm trong tâm. Sự loại bỏ 
đầu tiên là loại bỏ trong khoảnh khắc. Điều này có 
nghĩa là khi tâm chánh niệm theo dõi đề mục, chúng 
ta tránh đuợc những phiền não sanh khởi trong tâm 
liên hệ đến đề mục ngay trong khoảnh khắc đó. Kh i 
sự thực hành Thiền Minh Sát đuợc tốt đẹp hơn, quý 
vị sẽ thấy phiền não sẽ không sanh khởi ngay cả đối 
với những đối tuợng không đuợc theo dõi. Do sức 
mạnh loại trừ phiền não đối với những đối tuợng 
đuợc theo dõi, quý vị có thể tránh đuợc phiền não 
đối với những đối tuợng không đuợc theo dõi. Do 
đó, phiền não sẽ yếu dần khi có tiến bộ trong sự thực 
tập. Và khi thời điểm đến, đạo tâm hay giác ngộ 
xảy ra sẽ loại trừ vĩnh viễn phiền não hay ô nhiễm 
trong tâm. Đây chính là giải thoát rốt ráo. 

Bây giờ quý vị đã biết sự khác biệt giữa thiện 
nghiệp thông thuờng và thiện nghiệp do Thiền Minh 
Sát đem lại. Tuy cả hai đều là thiện nghiệp dục giới 
tức là hành động phuớc thiện thực hiện trong cõi 
dục giới nhung lại khác nhau. Khác với hành động 
phuớc thiện thông thuờng không thể đua chúng ta 
ra khỏi luân hồi, thực tập Thiền Minh Sát đua đến 
loại trừ phiền não và chấm dứt tái sanh. Do đó, nếu 
muốn có hạnh phúc thật sự và thoát vòng sanh tử 
luân hồi, quí vị nên thực tập Thiền Minh Sát. Chúng 
ta không nên chỉ hài lòng với hành động bố thí và 
giữ giới hay hành thiền vắng Lặng không mà thôi. 


189 


Tương Quan Thứ Mười 


Do Hữu Làm Điều Kiện, 
Sinh Sanh Khỏi 

{Bhava-paccayã jãti = Hữu Duyên Sinh) 


Đây là tuơng quan thứ muời giữa Hữu {bhava) 
và Sinh (Jãtí). Su hy vọng quí vị còn nhớ những gì 
Su giảng truớc đây về Hữu. Trong tuong quan thứ 
chín “Do Thủ làm điều kiện, Hữu sanh khởi ”, Su đã 
giải thích là Hữu gồm có hai loại. Loại thứ nhất là 
Nghiệp Hữu (kamma bhava) và loại thứ hai là Sinh 
Hữu (upapatti bhava). Nghiệp Hữu là nghiệp bao 
gồm thiện nghiệp và bất thiện nghiệp. Sinh Hữu thật 
sự là tái sinh có nghĩa là sanh vào một kiếp khác. 

Trong tuơng quan thứ muời “Do Hữu làm điều 
kiện, Sinh sanh khởi” này, Sinh {jãtí) là tái sinh hay 
Sinh Hữu (upapatti bhava). Do đó, Hữu ở đây chỉ 
là Nghiệp Hữu (kamma bhava) mà thôi chứ không 
thể là Sinh Hữu. Bởi vì nếu Hữu là Sinh Hữu thì 
tuơng quan thứ muời sẽ là “Do Sinh (Sinh Hữu) 
làm điều kiện, Sinh sanh khởi” và nhu vậy sẽ không 
họp lý. 

Sinh là gì? Đó là tái sanh. Tái sanh là gì? Tái 
sanh {jãtỉ) đuợc định nghĩa là “biểu hiện đầu tiên 


190 


của các uẩn trong kiếp sống của chúng sanh hữu 
tình tại bất cứ nơi đâu”. Điều này có nghĩa là sự 
xuất hiện lần đầu của các uẩn vào khoảnh khắc đầu 
tiên của một kiếp sống. 

Đối với con nguời, Sinh {jãtỉ) không có nghĩa là 
lúc lọt lòng ra đời nhung là lúc thụ thai. Ngay vào 
khoảnh khắc thụ thai có Thức Tái Sanh, các trạng 
thái tâm hay tâm sở của thức này và một vài tính chất 
vật chất. Đây chính là Ngũ uẩn. Do đó, sự xuất hiện 
lần đầu tiên của ngũ uẩn trong một kiếp sống của con 
nguời đuợc gọi là Sinh hay tái sinh {jãtỉ). 

Đối với các vị trời hay phạm thiên, không có giai 
đoạn thai bào chín hay muời tháng trong lòng mẹ 
nhu con nguời. Các vị này sinh ra đầy đủ thân hình 
và đây cũng là sự sanh khởi lần đầu tiên các uẩn 
đuợc gọi là Sinh. 

Tái sinh trong tuơng quan này chịu điều kiện bởi 
Nghiệp Hữu tức là những thiện hay bất thiện nghiệp 
quá khứ. Và Nghiệp Hữu chịu điều kiện bởi chấp 
thủ; Thủ chịu điều kiện bởi Ái; và Ái chịu điều kiện 
bởi Thọ... 

Khi có lạc thọ (Thọ) từ một đối tuợng nào, quí 
vị ua thích (Ái) đối tuợng đó. Rồi ua thích tăng 
lên nhiều biến thảnh dính mắc hay chấp thủ (Thủ). 
Một khi chấp thủ rồi, ta cố chiếm hữu cho đuợc đối 
tuợng bằng mọi cách nên tạo thiện nghiệp hoặc bất 
thiện nghiệp gọi chung là Nghiệp Hữu (Hữu). Ket 
quả của Nghiệp Hữu là tái sanh có thể tốt hay xấu. 


191 


Neu sanh vào cõi người, trời, hay phạm thiên là sanh 
vào cõi tốt lành và sanh vào địa ngục, súc sanh, ngạ 
quỷ và những cõi thấp kém là tái sanh xấu. Như vậy 
do kết quả của thiện nghiệp, chúng sanh tái sanh 
vào cảnh giới tốt và do kết quả của bất thiện nghiệp, 
chúng sanh tái sanh vào cõi xấu. 

Làm sao biết được tái sanh chịu điều kiện của 
thiện và bất thiện nghiệp? Chúng ta không có thần 
thông nên không có hiếu biết trực tiếp về tương 
quan này. Do đó, chúng ta dựa vào suy diễn. Sự 
suy diễn sẽ cho phép chúng ta chấp nhận là tái sinh 
chịu điều kiện của các nghiệp thiện và bất thiện 
trong quá khứ. Chẳng hạn, khi quan sát chúng ta 
sẽ thấy có sự khác biệt giữa con người. Ngay con 
cái cùng cha cùng mẹ cũng có sự khác biệt. Đứa thì 
thông minh, đứa ngu đần; đứa thì đẹp, đứa thì không 
được như vậy.. .Đen cả các em bé sinh đôi cũng có 
khác biệt dù chúng cùng cha cùng mẹ và lớn lên 
đồng thời trong cùng môi trường nuôi dưỡng. Vì 
thế, không có vấn đề khác biệt môi sinh. Chúng ta 
không tìm được nguyên nhân gây ra khác biệt ngay 
trong kiếp sống này nên thật là họp lý đế nghĩ rằng 
nguyên nhân phải ở trong quá khứ. Cho nên chúng 
ta suy diễn là khác biệt trong kiếp này chính là kết 
quả của những nghiệp thiện và bất thiện đã tạo ra 
trong tiền kiếp. 

Trước đây cũng có một tương quan tương tự là 
tương quan thứ hai giữa Hành và Thức: “Do Hành 


192 


làm điều kiện, Thức sanh khởi”. Hành ở đây là 
Hành Nghiệp hay cũng là những hành động thiện và 
bất thiện trong kiếp trước. Thức là Thức Tái Sanh 
hay Kiết Sanh Thức. Sư đã giảng cho quí vị nghe 
về khác biệt giữa Hành Nghiệp và Hữu Nghiệp 
là Hành Nghiệp thuộc về kiếp quá khứ còn Hữu 
Nghiệp thuộc về kiếp hiện tại. Cả hai đều là nghiệp 
hết nhưng khác nhau ở thời điếm. Cho nên tương 
quan thứ hai và tương quan thứ mười tương tự như 
nhau ngoại trừ trong tương quan thứ hai chỉ có Thức 
được đề cập còn ở tương quan thứ mười thì tái sinh 
bao gồm thức hay tâm, các trạng thái của tâm hay 
tâm sở, và một số tính chất vật chất sanh khởi đồng 
thời với thức được nói đến. Do đó, Sinh hay tái 
sinh rộng rãi hơn Thức. Thức ở tương quan thứ 
hai được bao gồm trong Sinh của tương quan thứ 
mười. Kinh điến không giải thích tại sao chỉ có 
Thức được đề cập trong tương quan thứ hai. Có lẽ 
Đức Phật muốn giải thích liên hệ giữa thức và các 
tâm sở trong tương quan thứ ba là “Do Thức làm 
điều kiện, Danh sắc sanh khởi” bởi vì Danh trong 
tương quan này là các tâm sở. Tóm lại, tương quan 
thứ hai và mười giống nhau. 


193 


Tương Quan Thứ Mười Một 


Do Sinh Làm Điều Kiện, Lão Tử và sầu, 
Bi, Khổ, ưu, Não Sanh Khỏi 

(Jãti-paccayã jarã-maranam, soka-parideva-dukkha- 
domanass 'upãyãsã sambhavanti: Sinh duyên Lão, Tử và 

Sầu, Bi, Khổ, ưu, Não). 


Tương quan cuối cùng là giữa Sinh và Lão, Tử. 
Công thức của tương quan này là “Dỡ Sinh làm điều 
kiện nên Lão, Tử sanh khởf\ 

Thật không khó hiếu chút nào đối với trường họp 
già và chết chịu điều kiện của sinh. Một khi được 
sinh ra làm người thì sẽ già. Sự già xảy ra hàng 
ngày và cuối cùng là chết. Như vậy già và chết tùy 
thuộc vào sinh cho nên chịu điều kiện của sinh. 

Theo Chú Giải, già hay suy đồi có hai loại. Loại 
thứ nhất là đặc tính của tất cả các hiện tượng danh 
sắc do điều kiện tạo thành hay còn gọi là các pháp 
hữu vi. Những pháp này trải nghiệm qua ba giai 
đoạn hiện hữu ngắn ngủi. Giai đoạn đầu tiên là 
sanh, giai đoạn giữa là trụ hay kéo dài, giai đoạn 
thứ ba là diệt hay biến mất. Khi chúng ta nói tâm 
hay thân hiện hữu, chúng ta muốn ám chỉ các hiện 
tượng danh sắc trải qua ba giai đoạn này. Cả ba giai 
đoạn hiện hữu xảy ra nhanh chóng là đặc tính của 


194 


các pháp hữu vi. Điều này có nghĩa là những gì do 
điều kiện tạo thành đều trải qua ba giai đoạn hiện 
hữu là sanh, trụ, diệt. Sự kéo dài hay diễn tiến ở giai 
đoạn trụ chính là loại già thứ nhất. Do đó, lão hay 
già nua truớc hết là đặc tính hay điều kiện của tất cả 
các pháp hữu vi. 

Loại già thứ hai là già hiển nhiên. Đây là sự già 
của các uẩn suốt trong kiếp sống. Các uẩn trở nên 
già đi từ giây phút này đến giây phút khác, từ ngày 
này qua ngày khác, từ năm này qua năm khác. 

Su muốn hỏi là quí vị có thể thấy sự già không? 
Quí vị thấy tuổi già phải không? Già vô hình và 
những gì quí vị thấy chỉ là hậu quả của già nhu tuổi 
già chẳng hạn chứ không phải chính sự già. Già chỉ 
đuợc nhận biết qua tâm mà thôi. 

Khi già quí vị sẽ nhu thế nào? Thân phần trở 
nên lệch lạc hay nặng nề hơn. Mắt không còn thấy 
rõ ràng nhu ngày xua. Thính giác trở nên tệ hại và 
vị giác không còn bén nhạy nhu truớc. Các căn 
đều suy đồi. Rồi mất mát luôn tuổi thanh xuân. Có 
nghĩa là khi già rồi trông không còn tuơi mát nhu 
thời son trẻ nữa. 

Năm ngoái Su sang Nhật và đuợc một nguời đệ 
tử cho xem tấm hình anh chụp Su cách đây mấy 
chục năm ở Miến Điện. Khi nhìn bức hình, Su ngạc 
nhiên qua đổi. Có thể nào Su là nguời trong bức 
hình không? Su trông quá trẻ vào lúc đó. Neu quí 
vị so sánh bức hình với Su bây giờ chắc quí vị sẽ nói 


195 


là hai người khác biệt. Chúng ta thay đối thật nhiều 
qua thời gian. Tương tự như vậy, nhìn hình của một 
minh tinh khi còn trẻ và bây giờ, quí vị cũng sẽ thấy 
khác biệt rất nhiều. Tất cả đều mất đi nét trẻ trung 
khi già mà không có một ngoại lệ nào hết. Và còn 
mất mát về sức lực nữa. Khi già chúng ta dường 
như cũng quên rất nhiều thứ, không giống như hồi 
còn trẻ. Mặc dầu Sư dạy và thực tập chánh niệm 
nhưng Sư cũng thường hay tìm kiếm đồ của Sư. Đó 
là hậu quả của sự già. 

Trong Kinh có đề cập đến trường họp các bậc 
cha mẹ không còn được chính con cái yêu thích 
nữa. Con trai, con gái có thể nói những điều không 
hay với cha mẹ. Họ nói người già này gây trở ngại 
hay tương tự như thế. Sư may mắn không rơi vào 
trường họp này bởi vì Sư là một vị tăng. Neu là 
người thường và có con cái, quí vị có thể gặp trường 
họp như vậy. 

Rồi già yếu lại đâm ra lẩm cẩm. Khi người ta 
quá già, họ ứng xử như trẻ con. Điều này xảy đến 
cho rất nhiều người. 

Đó là những dấu hiệu hay triệu chứng của già. 
Khi thấy những điều này nơi một người, ta biết 
người đó đã già. Do đó, sự già không thấy được 
bằng mắt trần nhưng có thể nhận ra do hậu quả của 
nó. Điều này xảy đến với chúng ta vì chúng ta đã 
tái sanh làm người. 

Kế đến là chết, ở đây cũng có hai loại chết. Một 


196 


là đặc tính sanh diệt của tất cả các hiện tượng do 
điều kiện tạo thành hay pháp hữu vi. Quí vị còn nhớ 
ba khoảnh khắc thời gian phải không? Sanh khởi, 
kéo dài, và hoại diệt hay sanh, trụ, diệt. Tâm sanh 
khởi và hoại diệt rất nhanh. Trong khoảng một cái 
chóp của sấm sét, có hàng tỉ chập tâm sanh khởi và 
hoại diệt hay đến rồi đi. Điều này có nghĩa là chúng 
ta chết hàng tỉ lần trong một giây, chết và tái sinh, 
chết và tái sinh. 

Loại chết thứ hai là chết quy ước, là kết thúc của 
một kiếp sống. Nhưng Sư muốn quí vị biết định 
nghĩa về loại chết này theo kinh điến. Đó là “tình 
trạng hỏng đi của nối kết các căn trong một sự trở 
thành”. Định nghĩa không được rõ ràng cho lắm. 
Nó có nghĩa là tình trạng ngừng nghỉ của nguồn 
sống liên tục trong một kiếp. Đe dễ hiểu, đó là sự 
chấm dứt của kiếp sống. 

Loại chết thứ nhất không hiến nhiên, cho nên 
chúng ta không sợ hãi. Loại chết thứ hai, chết quy 
ước, làm chúng ta sợ vì đời sống chấm dứt. Chết 
như kết thúc của một kiếp người xảy đến vì chúng ta 
đã sanh ra làm người. Do đó, già và chết là kết quả 
tất nhiên của tái sanh. Vì thế mới có tương quan là 
“Đo tái sinh làm điều kiện, già và chết sanh khởr. 

Toàn thể Pháp Duyên Sinh hay Mười Hai Nhân 
Duyên chỉ áp dụng cho các chúng sanh hữu tình. 
Tuy nhiên, tương quan cuối cùng này giữa tái sanh 
và lão, tử có thể áp dụng cho các chúng sanh vô tình 


197 


nữa nếu chúng ta coi tái sanh như khởi đầu và lão, 
tử như kết thúc của các chúng sanh này. Sau khi 
sanh khởi sẽ suy đồi và cuối cùng hoại diệt. 

Như vậy, cái gì sanh khởi sẽ hoại diệt. Đó là định 
luật thiên nhiên. Định luật này không do Đức Phật 
hay bất cứ ai sáng tạo ra cả. Vì là định luật thiên 
nhiên nên mọi thứ đều bị định luật này chi phối 
không thể vượt qua được. Chúng ta phải hiểu một 
cách đúng đắn như vậy để không cầu mong điều 
trái ngược. Có thế nào có một nơi, một cõi nào 
đó có một đời sống vĩnh hằng được không? Sư rất 
muốn có để tất cả chúng ta đến đấy vui sống đời 
đời. Nhưng điều này không thể nào có được. Nó 
ngược lại với định luật thiên nhiên về sanh khởi và 
hoại diệt. Một khi chấp nhận định luật “có khởi đầu 
sẽ có chấm dứt” rồi, chúng ta sẽ không còn tin là có 
một nơi, một cõi mà chúng ta sẽ sống mãi sau khi 
được tái sanh vào đó. 

Chúng ta phải hiểu rõ ràng như vậy để không 
mong ước sai lầm được tái sanh vào thiên đàng và 
sống ở đó mãi mãi. Bao lâu có sinh, bấy lâu có già 
và chết. Già và chết không thế nào tránh được vì 
chúng là hậu quả tất nhiên của sinh. Đó là lý do tại 
sao theo Phật Giáo, không có thiên đàng nghĩa là 
không có một nơi mà chúng sanh tái sanh vào và an 
hưởng ái dục đời đời. Một nơi như vậy không có 
chỗ đứng trong Phật Giáo. 

Già và chết là hậu quả tất nhiên của sinh. Ngoài 


198 


ra, còn có những hậu quả khác của sinh nữa. Đó 
là sầu (soka), bi iparỉdeva), khố (dukkha), uu 
{domanassa), và não {upãyãsa). Nếu quí vị biết 
tiếng Pali, già {jarã) và chết (marana) đuợc ghép 
thành một chữ và sầu, bi, khổ, uu, não ghép với 
nhau thảnh một chữ khác. Nhu vậy già chết là một 
họp từ và sầu, bi, khổ, uu, não là một họp từ khác. 
Tại sao có hai họp từ riêng biệt nhu vậy? Tại sao 
không họp lại thảnh một họp từ dài? Lý do là vì 
già và chết là hậu quả không thế tránh khỏi của sinh 
nhung sầu, bi, khổ, uu, não không phải nhu vậy. 
Chúng là những hậu quả không tất nhiên của sinh. 
Đó là lý do tại sao chúng đuợc tách riêng ra thành 
hai nhóm riêng biệt. 

Sầu là gì? Đó là âu sầu do mất mát bà con, của 
cải, sức khoẻ, giới đức, chánh kiến gây ra. Do đó, 
sầu là một khố thọ trong tâm. 

Bi là gì? Bi có nghĩa là bi thống hay khóc. Kh i 
con nguời hối tiếc, họ khóc. Nhất là tại đám ma, quí 
vị chứng kiến cảnh than khóc và nói chuyện với xác 
chết. Tiếng than khóc phát xuất từ âu sầu là bi. Do 
đó, bi là tiếng của sầu. 

Khổ thì dễ hiểu. Đó là khổ thân hay con đau 
đuợc kinh nghiệm nơi thân thế tức là khố thọ về 
thân. 

ưu là đau nơi tâm. Đau nơi tâm dù ngắn hay dài 
cũng đều đuợc gọi là uu. Đây là khổ thọ về tâm. 

Cuối cùng là não. Nó đuợc định nghĩa hay giải 


199 


thích như là tình trạng não nề do chịu đựng quá đáng 
về tinh thần khi mất mát người thân.. .Do đó, não là 
khố tâm thái quá nhiều hơn là âu sầu. Đây là một 
hình thức của sân. 

Chú giải có một ví dụ về khác biệt giữa sầu, bi và 
não. Chúng tương tự với nhau chỉ khác về mức độ 
mà thôi. Sầu được ví như dầu sôi trong chảo. Khi 
dầu sôi quá, nó không còn nằm trong chảo nhưng 
bắn tung toé ra ngoài. Bi giống dầu sôi văng tung 
tóe như thế. Do đó, sầu giữ lại ở bên trong còn bi 
thể hiện ra ngoài. Não giống như dầu sôi cạn xuống 
vì lửa quá nóng. 

Mặc dầu sầu, bi, khổ, ưu, não được xem là những 
hậu quả không tất nhiên của sinh, chúng rất là thực 
đối với chúng ta. Sư nghĩ tất cả chúng ta đều kinh 
nghiệm những thứ này. Vì thế với loài người đây là 
những hậu quả không thế tránh khỏi. 

Ngay cả đối với chư thiên, có thể cũng không 
tránh khỏi kinh nghiệm sầu. Khi có những dấu hiệu 
về sự chấm dứt kiếp sống, họ rất âu sầu. Có chuyện 
một chư thiên thấy những dấu hiệu này và biết mình 
sắp sanh vào địa ngục, vị đó rất sợ và lo lắng đến nỗi 
đến gặp Đức Phật để nhờ Ngài giúp. 

Tuy nhiên, đối với các phạm thiên thì khác. Mặc 
dầu phạm thiên có sinh nhưng họ không kinh nghiệm 
sầu, bi, khổ, ưu, não. Quí vị có biết tại sao không? 
Cõi phạm thiên không có sân hận hay khố thọ về 
tâm. Một khi tái sanh thảnh phạm thiên sẽ không 


200 


có sân hận và khố thọ về tâm mặc dầu họ chưa hoàn 
toàn dứt sạch hết sân. Do đó, họ không có sầu, bi. 
Còn khổ thọ về thân thì sao? Có thể nào họ có khổ 
thọ về thân không? Không. Tại sao? Phạm thiên 
không có xúc giác. Họ chỉ có thị giác và thính giác. 
Cho nên họ không có khố thọ nơi thân của họ. Còn 
ưu? Không. Não? Không. Cho nên khi tái sanh 
thành phạm thiên sẽ không kinh nghiệm năm hậu 
quả này. Đó là lý do tại sao các hậu quả này được 
tách riêng và gọi là những hậu quả không tất nhiên 
của sự sinh. 

Đen đây là xong mười hai nhân duyên hay mười 
một tương quan. Sư sẽ tóm lược trở lại những gì Sư 
đã giảng cho đến bây giờ trước khi kết luận. Có bao 
nhiêu tương quan duyên khởi? Có mười một tương 
quan. Có bao nhiêu nhân duyên? Có mười hai nhân 
duyên. Chú giải có nói các tương quan nên được 
xem như là một bánh xe hay vòng tròn vì không có 
điểm khởi đầu trên vòng tròn đó. 

Chú Giải cho biết khi sầu, bi và những trạng thái 
tâm khác sanh khởi đều có vô minh sanh khởi với 
chúng. Vô minh là không có trí tuệ về Tứ Diệu Đế. 
Điều này có nghĩa là cho đến khi giác ngộ, tâm chưa 
kinh nghiệm được Tứ Diệu Đe nên luôn ở trong tình 
trạng vô minh. Vì thế, khi có sầu, có vô minh; khi 
có bi, cũng có vô minh... Do đó, tuy không được 
nêu tên nhưng vô minh luôn có mặt với sầu, bi và 
những trạng thái tâm khác. Và vì có vô minh, nên 


201 


có hành nghiệp, có thức.. .Đó là cách giải thích của 
Chú Giải về Pháp Duyên Sinh hay Mười Hai Nhân 
Duyên. 

Cách thứ nhất giải thích vô minh dựa trên các 
hậu quả sầu, bi, khổ, ưu, não như trên chỉ đúng với 
cõi người hay cõi của chư thiên. Đối với cõi Phạm 
Thiên, không thế giải thích như vậy. 

Cách giải thích thứ hai căn cứ trực tiếp trên những 
gì Đức Phật dạy được ghi lại trong luận thư Thanh 
Tịnh Đạo. Đó là: với sự sanh khởi của lậu hoặc 
hay là ô nhiễm trong tâm, vô minh sanh khởi. Đe 
hiểu được lời dạy này, chúng ta phải tìm ra lậu hoặc 
trong các tương quan duyên khởi. Ngay Chú Giải 
cũng giải thích là sầu và các hậu quả khác chịu điều 
kiện của lậu hoặc. Có tất cả bốn loại lậu hoặc: Dục 
Lậu hay ô nhiễm vì ái dục, Hữu Lậu hay ô nhiễm vì 
dính mắc vào hiện hữu hay kiếp sống, Kiến Lậu là 
ô nhiễm vì quan kiến sai lầm, và Vô Minh Lậu là ô 
nhiễm vì vô minh, sầu và các trạng thái tâm khác 
sanh khởi từ một trong những lậu hoặc này. Kh i 
không đạt được điều mình muốn, ta âu sầu. Tình 
trạng sầu tiếc của quý vị gây ra bởi dính mắc vào 
các đối tượng của giác quan hay dục lậu. Do đó, 
sầu, bi và những hậu quả khác sanh khởi chịu điều 
kiện bởi lậu hoặc. Kh i thấy lậu hoặc, chúng ta biết 
chúng làm điều kiện cho vô minh bởi vì Đức Phật 
dạy rằng do có lậu hoặc mà vô minh sanh khởi. Và 
vì có vô minh nên các tương quan duyên khởi liên 


202 


tục xảy ra. 

Cẩm Nang về Vi Diệu Pháp {Abhidhammatthasangaha) 
giải thích lậu hoặc sanh khởi vì chúng sanh bị áp đảo 
bởi già và chết. Với sự sanh khỏi của lậu hoặc, vô 
minh sanh khởi. Vì có vô minh nên có hành nghiệp và 
tiếp tục nhu vậy. 

Cách giải thích vô minh dựa vào lậu hoặc nói 
trên bao quát hết tất cả chúng sanh gồm con nguời, 
chu thiên và phạm thiên. Do đó, sự giải thích này 
tránh đuợc khuyết điếm của cách thứ nhất giải thích 
vô minh dựa vào sầu, bi, khổ, uu, não vì không có 
các trạng thái tâm này ở cõi phạm thiên. 

Su nghĩ chúng ta có thể giải thích theo ba vòng. 
Vòng thứ nhất là vòng ô nhiễm, vòng thứ hai là vòng 
nghiệp, và vòng thứ ba là vòng quả. Hãy lấy ví dụ là 
chúng ta thấy một vật nhung không chánh niệm ghi 
nhận. Vì không hành Thiền Minh Sát Niệm Xứ để 
chánh niệm ghi nhận nên không hiếu đuợc đặc tánh 
thật sự của đối tuợng. Sự không hiểu này chính là 
vô minh. Vì bị vô minh nên chúng ta lầm nghĩ đối 
tuợng là tốt, đẹp rồi thèm muốn và dính mắc vào. 
Thèm muốn là ái dục và dính mắc là chấp thủ. Nhu 
vậy là chúng ta có vô minh, ái, và thủ. Cả ba trạng 
thái tâm này thuộc vòng ô nhiễm. Với tâm tu ô 
nhiễm chúng ta ao uớc mãnh liệt và hành động để 
đuợc đối tuợng. Các hành động tốt lành hay xấu xa 
chính là nghiệp. Nhu vậy, từ vòng ô nhiễm chúng ta 
sang vòng nghiệp. Nghiệp gồm thiện nghiệp và bất 


203 


thiện nghiệp. Khi có nghiệp thì thế nào cũng sẽ có 
quả dù tốt hay xấu. Do đó, từ vòng nghiệp chúng ta 
sang vòng quả. Vòng quả gồm danh, sắc, lục nhập, 
xúc và thọ. Neu không chánh niệm ghi nhận năm 
thứ này, chúng ta sẽ không hiểu đuợc bản chất thật 
sự của chúng. Vì thế, chúng ta bị vô minh và rơi 
vào vòng ô nhiễm trở lại. Tiếp tục nhu vậy chúng ta 
miệt mài đi từ vòng này sang vòng khác không bao 
giờ chấm dứt. Đó là luân hồi. 

Dù cho giải thích các tuơng quan duyên khởi 
nhu thế nào đi nữa cũng không thế có đuợc khởi 
đầu của vòng luân hồi giống nhu vòng tròn không 
có điểm bắt đầu. 

Neu vòng luân hồi không có điểm khởi đầu, tại 
sao vô minh đuợc đề cập truớc tiên trong Muời Hai 
Nhân Duyên? Có phải điều này có nghĩa vô minh 
là nguyên nhân đầu tiên hay không? 

Vô minh đuợc đề cập đến truớc tiên vì là nguyên 
nhân căn bản hay nối bật của vòng luân hồi chứ không 
phải là nguyên nhân đầu tiên. Thật vậy, vô minh là 
gốc rễ của tất cả các nghiệp thiện và bất thiện. Khi đề 
cập đến vô minh là đề cập tất cả. Và khi vô minh đoạn 
diệt thì tất cả đuợc đoạn diệt. Do đó, nó là nguyên 
nhân căn bản của bánh xe luân hồi. 

Chú Giải có đua ra một ví dụ. Neu bị nắm ở đầu, 
con rắn sẽ quấn thân hình nó quanh cánh tay nguời 
nắm. Khi bị cắt đầu, thân hình con rắn tự buông ra 
khỏi cánh tay mà không cần phải tháo gỡ. Tuơng 


204 


tự như vậy, một khi dứt bỏ vô minh, mọi thứ khác 
cũng sẽ chấm dứt. Vì vô minh là nguyên nhân căn 
bản của bánh xe đời sống, nó được đề cập đến trước 
tiên chứ nó không phải là nguyên nhân đầu tiên. 
Như quí vị biết ở trên, vô minh chịu điều kiện của 
lậu hoặc và các yếu tố khác. 

Bây giờ là phần cuối của Pháp Duyên Sinh 
hay Mười Hai Nhân Duyên: ''Như vậy sanh khởi 
toàn khối kho đau’' {Evam etassa kevalassa 
dukkhakkhandhassa samudayo hoti). 

Chúng sanh hữu tình được phân ra thành mười 
hai nhân duyên theo Pháp Duyên Sinh. Và Đức 
Phật diễn tả mười hai nhân duyên này như là 
một khối đau khổ. Toàn khối đau khổ (kevaỉassa 
dukkhakkhandhassa) có nghĩa đau khố không pha 
trộn với vui sướng hay nói cách khác tất cả đều là 
khổ đau. Điều này thật là quan trọng. 

Tại sao mười hai nhân duyên được gọi là khối 
khổ đau? Bởi vì chúng bị áp đảo không ngừng bởi 
sanh diệt. Vô Minh, Hành, Thức...sanh khởi và 
hoại diệt, sanh khởi và hoại diệt. Sự áp đảo liên tục 
bởi sanh diệt chính là khổ. Do đó, cái được gọi là 
‘con người’ hay ‘cá nhân’ hay ‘chúng sanh’ không 
là gì khác hơn là một khối khố đau. Khi chúng sanh 
sanh khởi, chúng ta phải hiếu là khối khố đau sanh 
khởi. Khi một người chết, chúng ta phải hiếu là 
khối khổ đau ngừng hiện hữu. 

Trong đời sống hàng ngày chúng ta không tránh 


205 


khỏi những danh từ quy ước như “người”, “chúng 
sanh”. Vì sống trong thế giới quy ước nên phải sử 
dụng những danh từ này. Tuy nhiên, dù phải dùng 
danh từ quy ước “con người” nhưng phải hiểu rằng 
đó chỉ là một họp thể ngũ uẩn hay một khối của các 
thứ vô thường, khổ và vô ngã mà thôi. 

Neu hiểu được điều này, sẽ thấy câu hỏi “Bậc 
thánh A La Hán sau khi chết có tái sanh không?” 
là không thích nghi. Chúng ta không thế hỏi như 
vậy vì trong ý nghĩa tối hậu không có A La Hán. 
A La Hán là gì? Một khối khổ đau, một khối khổ 
đau đã chấm dứt. Bởi vì không còn nhiên liệu nên 
khối khố đau này không còn sanh khởi trở lại. Het 
vô minh và ái dục, hết tái sanh. Nguyên nhân đã bị 
diệt tận, khối khố đau sẽ không sanh khởi nữa. Do 
đó, chúng ta không nói bậc A La Hán chết và không 
tái sanh. Neu phải nói như thế là vì không thế tránh 
được việc sử dụng những danh từ quy ước. Nhưng 
rốt ráo phải biết rằng bậc A La Hán chỉ là một khối 
khổ đau, một khối đau khổ đã đoạn diệt và không 
còn tái sanh trở lại nữa. Đó là cách đúng đắn chúng 
ta nên hiểu. 

Trong một bản kinh, một vị Tăng nghĩ A La Hán 
khi chết sẽ biến mất hắn. Ngài Xá Lợi Phất nói: 
“Không nên nói như vậy”. Rồi Ngài dạy vị Tăng đó 
và vị này giác ngộ. Sau đó Ngài hỏi lại vị này: “Nói 
cho tôi nghe về A La Hán.” Lúc đó vị Tăng nói: “Ô, 
đó chỉ là một khối khổ đau. Một khối đau khổ hiện 


206 


hữu một thời gian. Rồi với sự diệt tận của vô minh 
và ái dục, nó cạn nguồn nhiên liệu nên không sanh 
khởi trở lại nữa. Chỉ có thế thôi”. Do đó, quí vị hãy 
nhớ Muời Hai Nhân Duyên chỉ là một “khối khổ 
đau” {dukkhakkhandhassa). 

Su đã giảng hết Pháp Duyên Sinh (paticca 
samuppãda) với mục đích để quý vị hiểu Muời Hai 
Nhân Duyên chỉ là một khối khố đau. Nó sẽ tiếp 
tục mãi bao lâu chúng ta chua diệt trừ đuợc nguyên 
nhân căn bản của nó là vô minh và ái dục. Một khi 
đoạn diệt đuợc vô minh và ái dục, chúng ta sẽ chấm 
dứt toàn bộ khối khổ đau này. 


207 


Kêt Luân 




Chúng ta đã đi qua mười một tưong quan duyên 
khởi hay mười hai nhân duyên trong Pháp Duyên Sinh. 
Tuy nhiên, vẫn còn một vài điều Sư cần nói thêm. 

Trong các tương quan duyên khởi chẳng hạn 
như tương quan “Do Vô Minh làm điều kiện, Hành 
sanh khởr hay “ Do Hành làm điều kiện, Thức sanh 
khởi”..., chúng ta thấy mọi yếu tố trong các tương 
quan này đều là điều kiện. Vô Minh làm điều kiện và 
Hành chịu điều kiện có nghĩa là Hành sanh khởi vì 
có Vô Minh làm điều kiện. Chúng không do chúng 
sanh, chư thiên hay phạm thiên nào tạo ra hết. Bằng 
sự học hỏi Pháp Duyên Sinh, chúng ta loại bỏ tà 
kiến cho rằng chúng sanh được tạo ra bởi chư thiên, 
phạm thiên hay một đấng tạo hóa nào đó. 

Vào thời Đức Phật có sự tin tưởng rằng đối với 
bất cứ những gì được kinh nghiệm thì thật sự có một 
linh hồn hay tiếu ngã đang kinh nghiệm như vậy. 
Chang hạn chúng ta vui sướng là vì linh hồn thật sự 
vui; chúng ta buồn rầu vì thật sự linh hồn buồn... 
Pháp Duyên Sinh loại bỏ tà kiến này. Theo đó chỉ có 
các hiện tượng danh sắc sanh khởi và hoại diệt tùy 
theo điều kiện. Không có người kinh nghiệm tách 
rời với kinh nghiệm. Không có người trải nghiệm 
cảm thọ riêng biệt với cảm thọ. Thấu hiếu Mười 


208 


Hai Nhân Duyên, chúng ta có thể loại bỏ được ý 
niệm về một thực thế trường cửu hay linh hồn bất 
biến kinh nghiệm các hiện tượng do điều kiện tạo 
thành đang xảy ra. 

Chú Giải dạy chúng ta phải thấy cả mười hai nhân 
duyên là trống không. Nhưng trống không không 
có nghĩa là không có gì hết. Trống không là trống 
vắng một cái gì. Chang hạn Vô Minh trống vắng sự 
trường cửu hay Vô Minh không dài lâu. Nó chỉ kéo 
dài ba khoảnh khắc. Sau ba thời khắc sanh, trụ, diệt 
nó không còn nữa. Điều này có nghĩa là Vô Minh 
không trường cửu. Vì thuộc Vòng 0 Nhiễm, Vô 
Minh làm ô nhiễm, hành hạ tâm chúng ta. Do đó, 
nó không đẹp nên trống vắng sự đẹp. Vì vô minh bị 
áp đảo bởi sanh diệt, nó trống sắng sự toại nguyện. 
Vô Minh không là linh hồn, không phải bản ngã. 
Như vậy, Vô Minh là vô thường, bất toại nguyện, 
bất tịnh và vô ngã. Trong bốn cách này, chúng ta 
nên thấy sự trống rỗng của vô minh và các nhân 
duyên còn lại hay trong cả mười hai nhân duyên. 

Do đó, theo Phật Giáo Nguyên Thủy, một cái gì 
trống rỗng không có nghĩa là không có gì cả. Nó chỉ 
trống vắng cái gì đó mà thôi. Sư nghĩ danh từ ‘trống 
rỗng’ (emptiness) trong tiếng Anh là danh từ dịch 
đúng thuật ngữ suMata trong tiếng Pali. Khi nói cái 
bao trống tức là chúng ta muốn nói có cái bao nhưng 
bên trong không có gì hết. Tương tự như vậy, khi 
chúng ta nói có Vô Minh có nghĩa là vô minh có 


209 


mặt nhưng trống rỗng. Chúng ta không thế nói nó 
không hiện hữu. Nó là thực tại tối hậu nhưng trống 
rỗng vì không bền, không đẹp, không vui và không 
có bản ngã. Đó là những gì chúng ta muốn nói khi 
đề cập các nhân duyên như Vô Minh, Hành, Thức... 
là trống rỗng. 

Khi học về tương quan thứ nhất “Dỡ Vó Minh 
làm điều kiện, Hành sanh khởr, chúng ta biết sở 
dĩ Hành sanh khởi là vì có Vô Minh làm điều kiện. 
Nó không được tạo ra bởi bất cứ ai. Điều này cho 
chúng ta thấy mọi thứ xảy ra đều do điều kiện hội đủ 
mà thành chứ không do ai sáng tạo ra cả. Như vậy, 
thật sự không có ai làm ra Hành. Khi đủ điều kiện 
Hành sanh khởi. Do đó, Nghiệp chính là cái mà ta 
gọi là người tạo nghiệp. 

Có sự tin tưởng rằng bất cứ những gì được làm 
đều do tiểu ngã hay linh hồn thực hiện dù dầu tốt hay 
xấu. Điều này có nghĩa là quí vị không làm nhưng 
chính tiếu ngã làm. Quan kiến này bị đánh đố bởi 
tương quan duyên khởi thứ nhất giữa Vô Minh và 
Hành Nghiệp. Những nghiệp thiện và bất thiện là 
hành nghiệp chỉ sanh khởi khi có Vô Minh làm điều 
kiện. Không có linh hồn hay tiếu ngã nào tạo ra 
Hành Nghiệp cả. 

Tương quan thứ hai là giữa Hành Nghiệp và 
Thức. Thức ở đây là Thức Tái Sanh và các tâm kết 
quả khác. Tương quan này dạy chúng ta là không 
có sự chuyến sinh linh hồn. Vì có Hành Nghiệp làm 


210 


điều kiện nên Thức Tái Sanh và các tâm dị thục hay 
tâm kết quả sanh khởi. Không có gì đi từ kiếp này 
sang kiếp khác. Do đó, hiểu đuợc tuong quan thứ 
hai giúp loại bỏ đuợc tà kiến về chuyển sinh linh 
hồn. 

Thật vậy, ở đây có hai điều cần xét đến là chuyển 
sinh và linh hồn. Cả hai đều bị phủ nhận trong Đạo 
Phật. Không có gì chuyến sinh hay đi từ nơi này 
sang nơi khác. Mọi hiện tuợng sanh khởi và hoại 
diệt ngay tại chỗ. Do đó, không có danh hay sắc 
thật sự di chuyến từ nơi này đến nơi khác. Không 
có chuyển dịch hay thay đổi vị trí nào hết. Đó là 
điều thứ nhất. Điều thứ hai là Phật Giáo từ chối có 
linh hồn. “Linh hồn” đuợc định nghĩa là một thực 
thể truờng cửu ngụ trong thân xác hay cái gì đó để 
săn sóc hay điều khiển thân xác. ở đây, những gì 
sanh khởi bây giờ chỉ là kết quả của những gì đã tạo 
ra trong kiếp truớc. Thức hay tâm kết quả sanh khởi 
trong kiếp này chỉ là kết quả của thiện và bất thiện 
nghiệp trong quá khứ. Không có linh hồn. Không 
có sự chuyển sinh của bất cứ cái gì cả. Thức chỉ 
sanh khởi vì có Hành Nghiệp trong quá khứ làm 
điều kiện mà thôi. 

Tuơng quan thứ ba “Do Thức làm điều kiện, 
Danh sắc sanh khởi” cho thấy chúng sinh chỉ là 
một họp thể. Tuơng quan thứ ba dạy chúng ta rằng 
họp thế đuợc tạo nên bởi sự kết họp của nhiều thảnh 
tố nhu thức hay tâm, tâm sở, và sắc pháp. Do đó, 


211 


con người như một đơn vị, một chúng sinh thật ra 
là chỉ là họp thể ngũ uẩn gồm sắc, thọ, tưởng, hành, 
và thức mà thôi. 

Các tương quan còn lại cho chúng ta biết là mỗi 
khi thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, và suy nghĩ, chỉ có 
Xúc cũng như Thọ, Ái, Thủ và Hữu...có mặt mà 
không có thực tại trường cửu hay tiểu ngã bất biến 
thấy, nghe.. .nào cả. Chỉ có thấy, nghe, cảm nhận... 
mà không có tác nhân hay tiếu ngã nào kinh nghiệm 
những điều này hết. Do đó, các tương quan từ thứ 
năm trở đi dạy là những hiện tượng sanh khởi vì 
điều kiện hội đủ cho chúng sanh khởi mà không cần 
phải có tác nhân hay tiểu ngã nào cả. 

Rồi còn nhiều điều cần hiểu nữa. Sư nghĩ Sư đã 
nói với quí vị về những điều này vào lúc bắt đầu lóp 
học cũng như ngay sau đó như là ba vòng, mười hai 
nhân duyên.. .nhưng Sư sẽ tóm tắt lại ở đây. 

Mười hai nhân duyên là gì? Đó là các thảnh 
phần của bánh xe luân hồi hay là Pháp Duyên Sinh 
như Vô Minh, Hành (hành nghiệp), Thức, Danh sắc, 
Lục Nhập, Xúc, Thọ, Ái, Thủ, Hữu (nghiệp hữu và 
sinh hữu), Sinh, và Lão, Tử. sầu, bi, khổ, ưu, não 
không được kế là thảnh tố bởi vì chúng không phải 
là hậu quả tất nhiên của sự sinh. 

Có ba thời là quá khứ, hiện tại và tương lai. Vô 
Minh và Hành thuộc thời quá khứ. Thời hiện tại 
gồm các nhân duyên Thức, Danh sắc, Lục Nhập, 
Xúc, Thọ, Ái, Thủ, Hữu. Hai nhân duyên Sinh và 


212 


Lão Tử thuộc thời tưcmg lai. Do đó, Pháp Duyên 
Sinh bao gồm cả ba thời hay ba kiếp sống chứ không 
phải là một. Quá khứ, hiện tại, và tuơng lai cũng chỉ 
là tuơng đối. Nếu lấy một kiếp làm hiện tại, thì kiếp 
truớc đó là quá khứ và kiếp sẽ đến là tuơng lai. Neu 
quí vị lấy kiếp sắp đến làm hiện tại thì kiếp kế tiếp 
là tuong lai và kiếp bây giờ là quá khứ. Cho nên 
chúng ta cần hiểu là Pháp Duyên Sinh hay Muời 
Hai Nhân Duyên một cách tổng quát bao gồm ba 
kiếp sống. 

Ngày nay có một số nguời cho rằng Pháp Duyên 
Sinh chỉ liên hệ kiếp hiện tại mà thôi. Họ giải thích 
theo cách thế của họ. Nhung nếu theo sự giải thích 
truyền thống, chúng ta sẽ không thể tránh đuợc kết 
luậnlàPhápDuyênSinhbaogồmbakiếpsống. Trong 
tuơng quan giữa Hành và Thức, hai nhân duyên này 
thuộc vào hai kiếp khác nhau. Hành Nghiệp đuợc 
thực hiện trong một kiếp và Thức (Thức Tái Sanh và 
Tâm Ket Quả) sanh khởi vào một kiếp khác nhu là 
kết quả của Hành Nghiệp xảy ra trong quá khứ. Và 
rồi tiếp tục cho đến Hữu. Và do kết quả của Nghiệp 
Hữu, Sinh sanh khởi. Sinh có nghĩa là sự xuất hiện 
đầu tiên của các uẩn trong một kiếp sống. Nhu vậy, 
theo sự giải thích truyền thống, có thể nói rằng Pháp 
Duyên Sinh hay Muời Hai Nhân Duyên không chỉ 
bao gồm một kiếp nhung đến ba kiếp. 

Bây giờ hãy sang một lối giải thích khác dựa trên 
20 yếu tố. Nhung truớc khi nói về 20 yếu tố này, 


213 


có bốn phần trong Pháp Duyên Sinh cần được đề 
cập. Phần thứ nhất gồm các nhân quá khứ; phần thứ 
hai là quả hiện tại; phần thứ ba là nhân hiện tại; và 
phần thứ tư là quả tương lai. Trong mỗi phần gồm 
có năm yếu tố. Như vậy có tất cả là 20 yếu tố được 
gọi là cách thế. 

Có năm nhân quá khứ. Chúng ta trở lại các ba 
vòng đã đề cập. Vòng 0 Nhiễm, Vòng Nghiệp 
và Vòng Quả. Vô Minh, Ái và Thủ thuộc vòng ô 
nhiễm. Neu chúng ta lấy một trong ba nhân duyên 
này, chúng ta hầu như lấy cả ba. Do đó, khi chúng 
ta nói Vô Minh là một trong những nhân quá khứ, 
chúng ta cũng nói luôn không phải chỉ có Vô Minh 
nhưng còn là Ái và Thủ nữa. Khi chúng ta nói Hành, 
chúng ta kể luôn Hữu (Nghiệp Hữu) vì cả hai thuộc 
vào vòng nghiệp. Do đó, khi chúng ta nói Vô Minh 
và Hành thuộc thời quá khứ, chúng ta không chỉ 
nói Vô Minh và Hành mà thôi nhưng còn Ái, Thủ 
và Hữu nữa. Đó là lý do tại sao có năm nhân thuộc 
quá khứ là Vô Minh, Hành, Ái, Thủ và Hữu tuy rằng 
theo công thức Pháp Duyên Sinh chỉ có hai nhân là 
Vô Minh và Hành mà thôi. 

Quả hiện tại dễ hiểu hơn. Đó là Thức, Danh sắc, 
Lục Nhập, Xúc, và Thọ. Năm quả hiện tại này chịu 
điều kiện của năm nhân quá khứ kế trên. 

Ke đến là năm nhân trong hiện tại. Theo công 
thức của Pháp Duyên Sinh, có ba nhân là Ái, Thủ, 
và Hữu. Nhưng khi chúng ta lấy Ái và Thủ, chúng 


214 


ta lấy luôn Vô Minh vì chúng cùng thuộc vào vòng 
ô nhiễm. Khi chúng ta lấy Hữu (nghiệp hữu), chúng 
ta kể luôn Hành (hành nghiệp) vì cả hai thuộc vòng 
nghiệp. Tuy chỉ có ba nhân đuợc đề cập trong công 
thức nhung thật sự là năm vì có thêm hai yếu tố nữa. 
Nhu vậy là có năm nhân hiện tại. Đó là Ái, Thủ, 
Hữu (Nghiệp Hữu), Vô Minh và Hành. 

Cuối cùng là quả tuơng lai. Những yếu tố nào 
thuộc thời tuơng lai? Sinh và Lão Tử. Tại sao ở 
đây chỉ có hai nhung chúng ta nói có năm quả tuơng 
lai? Thật sự già và chết không gì khác hơn là một 
kiếp sống gồm Thức, Danh sắc, Lục Nhập, Xúc và 
Thọ. Vào lúc tái sanh có Thức Tái Sanh và cùng 
với thức này là Danh sắc và Lục Nhập. Có các căn 
nên có Xúc và do có Xúc nên có Thọ. Thật vậy, đời 
sống đuợc tạo thành bởi năm yếu tố này tức là Thức 
(Tâm), Danh (Tâm Sở) và sắc, Lục Nhập, Xúc và 
Thọ. Do đó, khi nói Sanh, Lão Tử là muốn nói năm 
yếu tố này cho nên có năm quả tuơng lai. 

Có ba nối kết hay liên lập. Liên lập thứ nhất là 
giữa Hành và Thức. Đây là nối kết giữa nhân quá 
khứ và quả hiện tại. Liên lập thứ hai là giữa Thọ và 
Ái. Liên lập này nối quả hiện tại và nhân hiện tại. 
Liên lập thứ ba là giữa Hữu (Nghiệp Hữu) và Sinh. 
Đây là sự nối kết giữa nhân hiện tại và quả tuơng 
lai. Đó là ba sự nối kết. 

Khi xem Pháp Duyên Sinh hay Muời Hai Nhân 
Duyên nhu là nhân và quả, chúng ta nói chỉ có ba 


215 


nối kết. Khi xem nó như bánh xe hay vòng, Sư nghĩ 
phải có thêm một nối kết nữa. Kinh điến không nói 
gì về nối kết thứ tư này nhưng có thế thêm một nối 
kết nữa giữa Lão, Tử và Vô Minh. Lý do như Sư đã 
từng nói là Vô Minh không phải không có điều kiện. 
Vô minh chịu điều kiện bởi lậu hoặc và lậu hoặc 
thật sự là kết quả của Sinh. Do đó, có thể có liên lập 
giữa Sinh và Vô Minh hay giữa Sinh, sầu, Bi.. .Lão, 
Tử và Vô Minh. Vì nối kết này không được đề cập 
đến trong kinh điến nên chúng ta không nói có bốn 
nối kết mặc dù thật sự là như vậy. 

Rồi có ba vòng. Vòng thứ nhất là Vòng Ô 
Nhiễm; vòng thứ hai là Vòng Nghiệp Lực; và vòng 
thứ ba là Vòng Kết Quả. Vòng Ô Nhiễm gồm Vô 
Minh, Ái và Thủ. Vô Minh, Ái, và Thủ là các trạng 
thái tâm (tâm sở) bất thiện, ở đây chúng được gọi 
là ô nhiễm. Vòng thứ hai là Vòng Nghiệp. Hành 
nghiệp và Hữu Nghiệp thuộc vòng này. Vòng Quả 
bao gồm các yếu tố còn lại như Thức, Danh sắc, 
Lục Nhập, Xúc, Thọ, Sinh, và Lão, Tử. Ba vòng 
này cứ đi vòng vòng bởi vì khi có Vòng 0 Nhiễm là 
có Vòng Nghiệp; vì có Vòng Nghiệp nên có Vòng 
Quả; và tùy vào Vòng Quả mà Vòng 0 Nhiễm sanh 
khởi trở lại. Và cứ thế tiếp tục mãi nên được gọi là 
luân hồi. 

Có hai nhân. Đó là Vô Minh và Ái Dục. Chúng 
được gọi là rễ hay nhân. Chúng ta có thể chia Pháp 
Duyên Sinh hay Mười Hai Nhân Duyên thảnh hai 


216 


phần. Phần đầu từ Vô Minh đến Thọ, phần hai từ 
Ái đến Lão Tử. Vô Minh là chủ của phần đầu và Ái 
là chủ của phần hai. Thật ra, Ái Dục và Vô Minh 
đồng sanh khởi. Kh i Ái Dục sanh khởi, Vô Minh 
cũng có mặt. Chúng không sanh khởi riêng biệt. 
Vô Minh với sự trợ giúp của Ái Dục duy trì mãi mãi 
vòng luân hồi. 

Vì không có chánh niệm nên chúng ta không 
thấy bản chất đích thực của các hiện tuợng danh 
sắc. Khi không thấu hiểu bản chất đích thực của đối 
tuợng, chúng ta cho đó là đẹp, tốt và dính mắc vào. 
Do đó, giống nhu có một nguời bịt mắt chúng ta và 
một nguời khác đẩy chúng ta vào hố sâu. Vô Minh 
bịt mắt chúng ta nên chúng ta không thấy đuợc bản 
chất đích thực của sự vật. Rồi Ái Dục cột chặt và xô 
chúng ta xuống hố sâu. Do đó Vô Minh và Ái Dục 
đi đôi với nhau. Chúng là nhân của vòng luân hồi. 

Khi chúng ta cắt rễ của cây, cây sẽ chết. Khi 
chúng ta cắt rễ Vô Minh và Ái Dục, cây luân hồi 
cũng sẽ chết. Với chánh niệm vun bồi đuợc qua 
Thiền Minh Sát quí vị đang cắt các rễ này trong 
từng khoảnh khắc hay cắt đứt một cách tạm thời. 
Khi thành công với Thiền Minh Sát và đạt giác ngộ, 
quí vị sẽ cắt hết các rễ này. Khi bị cắt đứt, chúng 
sẽ không cho ra quả hay không còn phiền não sanh 
khởi nữa. Cho nên khi hai nhân này bị cắt đứt thời 
toàn khối khổ đau sẽ chấm dứt. Đó là lý do tại sao 
Đức Phật dạy chánh niệm là phuơng cách duy nhất 


217 


để thanh lọc tâm chúng sanh. 

Bây giờ chúng ta hãy nhắc lại mười hai nhân 
duyên một lần nữa. Nhân duyên đầu tiên là Vô 
Minh. Nhân duyên thứ hai là Hành. Nhân duyên 
thứ ba là Thức. Thức ở đây chính là tâm kết quả bao 
gồm Thức Tái Sanh. Nhân duyên thứ tư là Danh sắc. 
Nhân duyên thứ năm là Lục Nhập. Nhân duyên thứ 
sáu là Xúc. Nhân duyên thứ bảy là Thọ. Nhân duyên 
thứ tám là Ái. Nhân duyên thứ chín là Thủ. Nhân 
duyên thứ mười là Hữu (Nghiệp Hữu và Sinh Hữu). 
Nhân duyên thứ mười một là Sinh. Nhân duyên 
thứ mười hai là Lão, Tử. Đây là 12 nhân duyên của 
Pháp Duyên Sinh hay Bánh Xe Luân Hồi. 

Trên đây là tổng quát về Mười Hai Nhân Duyên 
hay Pháp Duyên Sinh. Pháp này như quí vị biết rất 
là thâm sâu và không dễ hiểu nhằm giải thích Vòng 
Luân Hồi. Chỉ có những bậc giác ngộ như Phật và 
A La Hán mới biết tất cả về Pháp Duyên Sinh một 
cách chi tiết và rõ ràng. Những người khác chỉ hiếu 
Pháp Duyên Sinh theo khả năng của mình. Kiến 
thức của chúng ta về Mười Hai Nhân Duyên chỉ 
là giọt nước trong đại dương cho nên chớ tự hào 
về kiến thức của mình. Chúng ta chỉ biết chút ít vì 
còn rất nhiều điều về Pháp Duyên Sinh cần học hỏi 
thêm. 

Đen đây vẫn chưa xong. Chú Giải nói rằng 
chúng ta phải dựa theo bốn phương pháp để hiểu 
Pháp Duyên Sinh mới hy vọng có được một sự hiểu 


218 


biết đúng đắn. Bốn cách này không dễ lãnh hội. 

Cách thứ nhất là “phương pháp liên tục đồng 
nhất Phưong pháp này cho rằng các tưcmg quan 
duyên khởi liên tục nối tiếp nhau. Từ nhân duyên 
này đến nhân duyên kia có sự liên tục không ngừng. 
Thêm vào đó, các tuơng quan duyên khởi hay các 
nhân duyên đồng nhất có nghĩa là cùng chung một 
sự liên tục chẳng hạn nhu cùng “một nguời”. Sự vô 
minh của “tôi” làm điều kiện cho hành nghiệp của 
“tôi”, chứ không phải của “anh”, sanh khởi. Do đó, 
mà các nhân duyên hay các tuơng quan tuy khác 
nhau nhung nằm trong cùng một sự nối tiếp liên 
tục. 

Hiểu đuợc Pháp Duyên Sinh đúng theo phuơng 
pháp này, sẽ tránh rơi vào đoạn kiến cho rằng chúng 
sanh biến mất chang còn gì nữa sau khi chết vì 
chúng ta chấp nhận sự liên tục nhân quả đồng nhất 
nói trên. Mặc dầu các nhân duyên hay tuơng quan 
khác nhau, nhung chúng liên lập với nhau nhu nhân 
và quả. Có một cái gì nhu sợi chỉ xuyên qua chúng. 
Hiểu đuợc nhu vậy, chúng ta tránh đuợc quan điểm 
đoạn kiến sai lầm. 

Neu hiểu sai phuơng pháp này chúng ta lại rơi 
vào một tà kiến khác cho rằng mọi vật đều truờng 
cửu vì có thế cho là Vô Minh trở thảnh Hành hay Vô 
Minh trở thành Thức.. .Chúng ta có thế nghĩ rằng có 
một thực thế truờng cửu đi từ nơi này đến nơi khác. 
Đây là Thuờng Kiến. 


219 


Do đó, hiểu Pháp Duyên Sinh theo phuong cách 
liên tục đồng nhất sẽ tránh đuợc cả hai tà kiến là 
đoạn kiến và thuờng kiến. 

Khi nói Đức Bồ Tát từng là một đông cung thái 
tử hoặc nói Đe Bà Đạt Đa tái sanh vào địa ngục là 
nói theo phuơng cách liên tục đồng nhất này. Kh i 
nói về quả của nghiệp nhu quí vị làm điều gì ở đây 
và gặt lấy kết quả đàng kia, chúng ta nói đến sự liên 
tục nối tiếp. 

Cách thứ hai là “phương pháp đa diện Đây 
là phuơng pháp về sự khác biệt. Khi học về các 
nhân duyên, chúng ta biết Vô Minh là một trạng 
thái tâm hay tâm sở khác biệt có đặc tính riêng của 
nó. Và nghiệp hay Hành Nghiệp là một tâm sở đặc 
thù với những đặc tính riêng.. .Do đó, mỗi một nhân 
duyên trong Pháp Duyên Sinh khác với các nhân 
duyên kia. Chúng không giống nhau và xuất hiện 
duới nhiều hình thức khác nhau. Trong mỗi khoảnh 
khắc hiện tuợng cũ hoại diệt và hiện tuợng mới sanh 
khởi. Không có bất cứ nhân duyên nào truờng cửu 
cả. Cho nên khi hiểu đúng đắn phuơng pháp đa 
diện, thấy đuợc tính đặc thù hay khác biệt giữa các 
nhân duyên, chúng ta không rơi vào thuờng kiến. 

Tuy nhiên, hiểu sai phuơng cách này sẽ rơi vào 
đoạn kiến. Neu cho rằng đa diện là các nhân duyên 
hoàn toàn tách biệt không có liên quan với nhau thì 
chúng ta rơi vào đoạn kiến cho rằng sau khi chết là 
hết chang còn gì cả vì các hiện tuợng không liên hệ 


220 


với nhau. Chắng hạn như nhân duyên này sanh khởi 
và hoại diệt chang có liên hệ nào hết với nhân duyên 
khác hay không tin nhân quả. 

Chúng ta phải cẩn thận vì nếu không sẽ rơi vào 
một trong những tà kiến. Chúng ta nên áp dụng cả 
hai quan điểm đồng nhất và đa diện cùng một lúc 
là các nhân duyên tuy riêng biệt nhưng liên hệ với 
nhau trong cùng một sự liên tục. 

Cách thứ ba là “phươngpháp không quan tâm 
Vô Minh không quan tâm hay nỗ lực làm cho Hành 
sanh khởi. Và Hành cũng không quan tâm hay nỗ 
lực làm Thức sanh khởi.... Do đó, các nhân duyên 
không quan tâm đến việc tạo ra kết quả. Do sự có 
mặt làm điều kiện của chúng mà kết quả xảy ra. 
Đó là “định luật không quan tâm”. Hiểu điều này 
một cách rõ ràng, có thể loại bỏ tin tưởng là phải có 
người hành động hay tác nhân. Không có ai làm 
cho Vô Minh sanh khởi và không có ai làm Hành 
sanh khởi hết. Chúng chỉ sanh khởi tùy theo điều 
kiện mà thôi. Nhờ hiểu được đúng đắn như vậy, 
chúng ta sẽ thôi không còn tin tưởng vào một đấng 
tạo hóa hay Thượng Đe sáng tạo ra thế giới nữa. 

Ngược lại, nếu hiểu sai sẽ không thấy tưong 
quan nhân quả giữa các yếu tố chẳng hạn Vô Minh 
hay Hành tự xảy ra không có liên hệ với nhau hay 
với những yếu tố khác. Đây là tà kiến cho rằng làm 
bất cứ điều gì dù thiện hay bất thiện cũng không tạo 
nghiệp mà chỉ có hành động không mà thôi. Chang 


221 


hạn như bố thí hay giết hại sinh vật không phải tạo 
nghiệp. Hiểu sai như vậy, sẽ không thấy được liên 
hệ nhân quả giữa các nhân duyên. Trong tưong quan 
duyên khởi thứ nhất sẽ không thấy được Vô Minh 
là điều kiện làm Hành sanh khởi. Chúng ta cũng 
không thấy được trong tương quan thứ hai Hành là 
nhân và Thức là quả nên nghĩ Thức tự nó sanh khởi 
không cần nguyên nhân, do đó mà cho Hành không 
phải là Nghiệp có khả năng sanh ra quả. Vì thế, khi 
hiếu sai chúng ta sẽ rơi vào tà kiến không tin tưởng 
vào định luật nhân quả hay nghiệp báo. 

Cách thứ tư là “phương pháp về sự phù hợp tất 
nhiên Đây là một cụm từ khó hiểu. Chú Giải giải 
thích sự sanh khởi của Hành là do Vô Minh làm 
điều kiện chứ không phải do các yếu tố không thích 
họp nào khác. Thật là khó hiếu phải không? Nói 
cách khác, Vô Minh làm cho Hành chứ không phải 
hậu quả không tương họp nào khác sanh khởi. Do 
đó, có thể nói mọi việc xảy ra theo cách thế phù họp 
riêng biệt đặc thù của chúng. Đó là sự phù họp tất 
nhiên. 

Khi hiểu đúng đắn phương pháp này, chúng ta từ 
bỏ tà kiến về vô nguyên nhân cho rằng mọi việc xảy 
ra không cần nguyên nhân nào cả hay bất cứ làm gì 
cũng không gây nghiệp. Hay đúng hơn là chấp nhận 
tương quan nhân quả giữa các hiện tượng. 

Neu hiểu sai là hành động không tạo ra kết quả 
tương ưng sẽ rơi vào tà kiến định mệnh. Điều này 


222 


có nghĩa là mọi sự xảy ra là đã được quyết định như 
vậy. Khi hiểu đúng đắn, quí vị bỏ đi quan kiến định 
mệnh này tức tà kiến cho rằng hành động không 
tạo ra nghiệp hay kết quả đã được quyết định trước. 
Nhờ vậy, quý vị tin vào định luật nhân quả hay 
nghiệp báo. 

Tóm lại, có tất cả bốn phương cách theo đó 
chúng ta phải hiểu đúng đắn Pháp Duyên Sinh hay 
Mười Hai Nhân Duyên mà hai phương cách đầu rất 
quan trọng. Phải vận dụng cả hai phương pháp liên 
tục đồng nhất và phương pháp đa diện để tránh rơi 
vào các tà kiến. Neu chỉ lấy phương cách thứ nhất, 
sẽ rơi vào thường kiến và nếu chỉ lấy phương cách 
thứ hai, sẽ rơi vào đoạn kiến. Do đó, phải hiểu một 
cách quân bình giữa hai phương pháp liên tục đồng 
nhất và đa diện. 

Tuy phải dùng ngôn ngữ trong thế giới qui uớc 
nhưng chúng ta phải hiểu các từ theo ý nghĩa tối 
hậu. 

Đen đây quí vị có sự hiểu biết tổng quát về Pháp 
Duyên Sinh hay Mười Hai Nhân Duyên. Pháp này 
rất thâm sâu không dễ dàng để hiểu. Đó là lý do tại 
sao khi ngài Anan nói Pháp Duyên Sinh tuy thâm 
sâu nhưng đối với ngài có vẻ dễ hiểu thì Đức Phật 
đã dạy: “Này Anan, đừng nói như vậy. Pháp Duyên 
Sinh trông thâm sâu và thật sự thâm sâu. Bởi vì 
không biết, không xuyên thau mà chúng sanh đã lẫn 
lộn, roi loạn như cuộn chỉ roi không tìm được loi ra 


223 


khỏi vòng luân hồi đầy đau khố và chết chóc triền 
miên. ” 

Vì không hiếu Pháp Duyên Sinh nên chúng sinh 
lẫn lộn và không thế nào ra khỏi vòng luân hồi. Đó 
là lời dạy của Đức Phật cho ngài Anan. Pháp Duyên 
Sinh rất khó hiếu và chúng ta mỗi nguời chỉ hiếu 
theo khả năng và trình độ của mình mà thôi. 

Những gì Su giảng vẫn chua bao quát hết toàn 
thế khía cạnh của Pháp Duyên Sinh. Còn nhiều điều 
nữa để hiểu. Một số khá phức tạp và quá khó cho 
nguời nghe nên Su đã không đề cập đến. Su nghĩ 
chừng này cũng đủ rồi và hy vọng quí vị hiểu đuợc 
tổng quát về Pháp Duyên Sinh hay Muời Hai Nhân 
Duyên. Còn nếu quí vị nghĩ truớc đây đã hiểu Pháp 
Duyên Sinh nhung bây giờ sau khi nghe Su giảng 
thì không hắn đã hiếu nhu vậy vì nhận ra là có nhiều 
điều truớc đây mình chua thật hiểu. Neu quả thật 
nhu vậy thì quí vị cũng đã có nhiều tiến bộ trong sự 
hiểu biết về Pháp Duyên Sinh rồi. 

Có cần hiếu nhiều về Pháp Duyên Sinh mới thực 
tập đuợc Thiền Minh Sát Niệm Xứ không? Kh i đọc 
luận thu Thanh Tịnh Đạo, chúng ta có thế đã kết 
luận là cần có kiến thức nhiều truớc khi thực tập. 
Thực ra, luận thu là một sách cẩm nang cho các 
chu tăng hành thiền. Sách diễn tả sự thanh tịnh về 
giới đức (giới tịnh) truớc rồi đến định tâm qua thiền 
vắng lặng (tâm tịnh). Sau thiền vắng lặng là các 
uẩn, các căn, các sự thật và Pháp Duyên Sinh. Pháp 


224 


Duyên Sinh hay Mười Hai Nhân Duyên chiếm hết 
một chương dài của sách. Chương sách này có tên 
là “Đất Hiểu Biết” có nghĩa là đất của kiến thức 
về Thiền Minh Sát. Kh i sách mô tả các tuệ phân 
biệt danh sắc, tuệ sanh diệt...thì những điều này 
đều thuộc về Thiền Minh Sát. Vì thế nếu dựa theo 
luận thư Thanh Tịnh Đạo có thế chúng ta kết luận là 
cần phải có kiến thức về các uẩn, căn, các sự thật, 
Vi Diệu Pháp và Pháp Duyên Sinh trước khi hành 
Thiền Minh Sát. Có một số thiền sư nhất quyết rằng 
phải hiểu nhiều về Vi Diệu Pháp và Pháp Duyên 
Sinh trước khi hành thiền nên cần bỏ nhiều thì giờ 
để học về những điều này trước khi thực tập. 

Quí vị nghĩ thế nào? Quí vị có thể cho Sư biết bất 
cứ câu chuyện nào theo đó không cần phải có nhiều 
kiến thức về Phật Pháp mới hành thiền và giác ngộ 
được không? Gần đây Sư có kể cho quí vị nghe hai 
câu chuyên. Một về vị sư đần độn và một về một nữ 
thiện tín không biết gì về thiền và cũng không biết 
rằng cư sĩ cũng có thể hành thiền được. 

Vị sư đần độn thì đâu có học được gì. Trong 
Kinh có kế là vị này không có khả năng học cũng 
như không thể nhớ nổi một bài kệ 44 vần. Vậy thì 
làm sao mà ông ta có thể học về Pháp Duyên Sinh 
được. Tuy nhiên, vị này được Đức Phật đưa một 
miếng vải và dạy nhìn tấm vải chú niệm “dơ, dơ”. 
Khi hiểu được sự bất tịnh và vô thường của đối 
tượng, vị này đắc thánh quả A La Hán chỉ trong một 


225 


buổi sáng. Còn vị tín nữ được chư tăng dạy phưcmg 
cách hành thiền và thực tập ở nhà. Bà ta giác ngộ 
trước các vị tăng dạy bà. Có thể bà không biết gì về 
Vi Diệu Pháp hay Pháp Duyên Sinh. 

Có rất nhiều câu chuyện như hai chuyện trên. 
Do đó, chúng ta không cần có nhiều kiến thức về 
Giáo Pháp mới hành thiền được. Những gì mà một 
người hành thiền cần phải có được Đức Phật dạy 
trong một bài Kinh như sau: “Neu gặp đối tượng, 
một vị tỳ kheo không nên bám níu và dính mắc vào. 
Neu vị đó chỉ được nghe chúng là vô thường, khổ, 
và vô ngã và biết không nên bị dính mắc hay bám 
níu vào thì đủ để cho vị đó có thể hành thiền và đạt 
được kết quả.” Đây là kiến thức mà theo Sư quí vị 
cần có tức là biết mọi vật đều vô thường...Thêm 
nữa, quí vị không nên bám níu quá nhiều thứ mặc 
dầu vẫn còn dính mắc. Sư nghĩ nếu quí vị biết về 
Vi Diệu Pháp hay Pháp Duyên Sinh thì rất tốt. Tuy 
nhiên, nếu không biết, quí vị vẫn có thế hành thiền 
được. 

Bây giờ chúng ta hãy thành tâm đảnh lễ Đức 
Phật đã khám phá ra Pháp Duyên Sinh hay Mười 
Hai Nhân Duyên và dạy lại cho chúng sanh với tư 
cách là một vị Phật. Quí vị lặp lại theo Sư công thức 
về Pháp Duyên Sinh: 


226 


Paticca Samuppãda (Anuloma) 

Mười Hai Nhân Duyên {Theo chiều xuôi) 


1. Avijjã-paccayã sankhãrã. 

Do Vô Minh làm điều kiện, Hành Nghiệp sanh 
khởi (Vô Minh duyên Hành) 

2. Sankhãra-paccayã vỉnnãnam. 

Do Hành Nghiệp làm điều kiện, Thức sanh khởi 
(Hành duyên Thức) 

3. Vinnãna-paccayã nãma-rũpam. 

Do Thức làm điều kiện, Danh sắc sanh khởi 
(Thức duyên Danh sắc) 

4. Nãma-rũpa-paccayã salãyatanam. 

Do Danh sắc làm điều kiện, Lục Nhập sanh khởi 
(Danh sắc duyên Lục Nhập) 

5. Salãyatana-paccayã phasso. 

Do Lục Nhập làm điều kiện, Xúc sanh khởi (Lục 
Nhập duyên Xúc) 

6. Phassa-paccayã vedanã 

Do Xúc làm điều kiện, Thọ sanh khỏd (Xúc duyên 
Thọ) 

7. Vedanã-paccayã tanhã 

Do Thọ làm điều kiện, Ải sanh khởi (Thọ duyên 

Ái) 


227 


8. Tanhã-paccayã upãdãnam. 

Do Ái làm điều kiện, Thủ sanh khởi (Ái duyên 
Thủ) 

9. Upãdãna-paccayã bhavo. 

Do Thủ làm điều kiện, Hữu sanh khởi (Thủ 
duyên Hữu) 

10. Bhava-paccayã jãti. 

Do Hữu làm điều kiện, Sinh sanh khởi (Hữu 
duyên Sinh) 

11. Jãti-paccayã jarã-maranam, soka-parideva- 
dukkha-domanass’upãyãsã sambhavantỉ. 

Do Sinh làm điều kiện nên Lão, Tử và sầu, Bi, 
Khổ, ưu, Não sanh khởi (Sinh duyên Lão, Tử 
và Sầu, Bi, Khổ, ưu, Não) 

Evam etassa kevalassa dukkhakkhandhassa 
samudayo hoti. 

Đổ là toàn bộ một khối kho đau. 


228 


Sư muốn quý vị lặp lại theo Sư như sau: 

Mong cho phước báu đến với quí vị. 

Do nhờ oai lực của Chư Phật 

Mong cho quí vị hạnh phúc, nhiều phước báu, và 
được chư thiên hộ trì. 

Do nhờ oai lực của các Pháp 

Mong cho quí vị hạnh phúc, nhiều phước báu, và 
được chư thiên hộ trì. 

Do nhờ oai lực của chư Tăng 

Mong cho quí vị hạnh phúc, nhiều phước báu, và 
được chư thiên hộ trì. 

Lành thay! Lảnh thay! Lành thay! 


229 


Hồi Hướng Công Đức 

Nguyện cho tất cả chúng sinh 
Cùng chia trọn vẹn phước lảnh hôm nay 
Nguyện cho tất cả từ đây 
Luôn luôn an lạc duyên may mọi miền 
Nguyện cho chư vị Long, Thiên 
Trên trời dưới đất oai thiêng phép mầu 
Cùng chia công đức dày sâu 
Hộ trì chánh pháp bền lâu muôn đời. 


230 


Danh Sách Phật Tử Hùn Phước An Tông 


Linda Banh, Kevin Bùi, Bùi Hoài Thanh, Bùi 
Ngọc Tiêu, Cao Thị Cúc, Cao Thị Thu Lan, Châu 
Quốc, Diệp Quốc Hoa, Diệu Mỹ & Thủy Tâm, 
Dinh Hue Ngo, Huơng Đặng, Đặng Trần Phuơng, 
Đào Hữu Phan, Đỗ Văn Họp, Đỗ Văn Khoát & 
Cẩm Thúy, Huỳnh Thanh Son, Huỳnh Thanh Vân, 
gđ Huỳnh Tấn Thông, Huỳnh Xuân, Lê Thị Hừng, 
Huơng Lê, Lê Tấn Tài, gđ Lê Xuân Tân, Lê Minh 
Thu, Denise Leong & Duong Bach Nhat, Luu Bình, 
Lý Mai, Nguyên Khiêm & Thùy Duơng, Nguyên 
Nhung, Nguyên Thiện, Nguyễn Trang Anh, Nguyễn 
Tú Anh, Nguyễn Quý Hiền, Nguyễn Hoàng, 
Nguyễn Quốc Huân, Nguyễn Văn Liêm, Nguyễn 
Thị Minh, Nguyễn Thị Kim Ngân, Nguyễn Nguyệt 
& Tân, Nguyễn Văn Quang, Nguyễn Đình Thanh, 
Nguyễn Thúy, Thủy Nguyễn, Nguyễn Thu Thủy, 
Trâm Nguyễn, Trí Nguyễn, Nguyễn Văn Truờng & 
Quách Lệ Hằng, Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Văn Tu, 
Nguyễn Phạm Thanh Xuân, Vinh Nguyễn, Phạm Tố 
Anh, Phạm Hải & Trần Du, Phạm Thị Hạnh, Phạm 
Hoàng, Phạm Huệ, Kevin Phạm, Phạm Phú Luyện, 
Phạm Phú Văn Lang, Phạm Ngọc Thạch, Phạm 
Phú Đông Pha, Phạm Phú Đan Tâm, Phạm Phú Trí, 
Phạm Xuân Đạt, Vicky Phạm, Phan Hoàng, Phuơng, 
Quảng Tâm, Quảng Tín, Sang Luu Thiện Hiền, 
Thùy Duong, Tịnh Lạc, su cô Tịnh Thanh, Tịnh Ý, 


231 


Trần Thị Bích, Henry Trần, Hương Trần, Trần Bạch 
Liên, gđ Trần Đình Kham, Trần cẩm Lan, Trần Mỹ 
Lương, Trần Minh, Trần Văn Nam, Trần Lê Quang, 
Trần Văn Siêng, Thanh Trần, Trần Bạch Tiết, Trang 
Ngọc Tran, Vicky Trần, Trịnh Đình Phi, Trúc Hảo, 
Trương Lan Anh, Trương Điền & Trang & Chánh 
Kiến, Trương Văn Hòa, Trương Hùng, Mai Trương, 
Trương Công Tuất, Từ Mai Anh, Từ Cát, Từ Duy, 
Từ Quân, Từ Sơn, Trần Tươi, Stella Valdiviz, Sư cô 
Viên Thành, Võ Văn Nhường, Võ Kim Phụng, Võ 
Hồng Sơn, Thảo Võ, Hang Hieu Vu, Vương Minh 
Thu. 


232 


Sách Do Như Lai Thiền Viện Án Tống 


1. Căn Bản Thiền Minh Sát 

2. Chánh Niệm, Giải Thoát và Bồ Tát Đạo 

3. Chẳng Có Ai Cả 

4. Chỉ Là Một Cội Cây Thôi 

5. Con Đường Hạnh Phúc 

6 Courses On the Poundations of Buddhist Culture, 
Beginning Level 

7. Courses On the Poundations of Buddhist Culture, 
Intermediate Level 

8. Cuộc Đời Đức Phật 

9. Đại Niệm Xứ 

10. Destroy The Five Aggregates 

11. Đoạn Trừ Lậu Hoặc 

12. Đức Phật Đã Dạy Những Gì 

13. Five Ways To Cultivate a Mature and stable Mind 

14. Fundamentals of Vipassana Meditation 

15. Kinh Lời Vàng 

16. Lời Dạy Thiên Thu 

17. Mặt Hồ Tỉnh Lặng 

18. Meditation Lectures 

19. Mười Hai Nhân Duyên 

20. Ngay Trong Kiếp sống Này 

21. Niệm Rải Tâm Từ 

22. Pháp Hành đưa Đến Bình An 
23.Settling Back Into The Moment 
24.Silavanta Sutta 

25. Sống Trong Hiện Tại 

26. Spiritual Cultivation 

27. Suy Niệm về Hiện Tượng Chết 


233 


234 


